Đạo hạnh người xuất gia 


Tái bản lần thứ 2 


Đại sư Liên Trì có dạy rằng: 

“Người xuất gia cần phải chú ý! 

Lên cao phải tự biết mình nhỏ bé, chớ nên tự đại... 
Ngàn vạn lân xin khuyên người xuất gia, đừng vì một 
chút danh lợi bèo bọt mà tham đăm hư vinh. Hãy tu 
dưỡng phâm hạnh đạo đức của mình, dem hêt tâm lực 
tỉnh thân mà tu tập. Quyêt một phen sông chôt, lâu 
ngày tự nhiên tâm được bừng mở, sẽ bước đền nơi cửa 
ngõ giác ngộ. 


Xin hãy một lân đê tâm cứu xét!” 


Lời giới thiệu 


Nhán dịp tổ chức khóa học Bồi dưỡng Trụ trì tại 
chùa Phổ Quang, tôi có được Đại đức Minh Thành ở 
chùa Bửu Liên trình cho xem bộ sách “Xuất gia toàn 
tập ” và có nhã ý tặng cho các huynh đệ. Đáy là những 
kinh nghiệm tu học của thây. Cho nên, tôi xin giới thiệu 
đến các bậc Tôn Túc cũng như tất cả các huynh đệ cùng 
tham dự khóa học, quyền sách “Đạo Hạnh Người Xuất 
Œia” mà Đại đức đã dày công nghiên cưu, thực tập và 
chia sẻ. Mong rằng mọi người có thể lấy đó làm kinh 
nghiệm trên bước đường tu học mở rộng kiến thức cũng 
như áp dụng thực tập vào đời sống đề đạt được kết quả, 
không phụ chỉ nguyện của người xuất gia! 

Chùa Huê Nghiêm, ngày 22 tháng 11 năm 2016 
PHÓ PHÁP CHỦ HĐCM - GHPGVN 
TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP.HCM 
Hòa thượng Thích Trí Quảng 


Lời giới thiệu 


Tâm quan trọng của người xuất gia là phẩm hạnh và 
đạo đức. Nội tâm ít dính mắc với ngoại cảnh bên ngoài 
và có thể làm chủ được đối với tâm tham muốn về ngũ 
dục phân nào, đó chính là đời sống của người xuất gia. 
Đời sống thanh tịnh này được thể hiện trong tứ oai nghỉ: 
ấi, đứng, năm, ngồi. Người xuất gia làm chủ chính mình 
khi tiếp xúc duyên cảnh bên ngoài, luôn luôn sống theo 
tỉnh thân “Ít muốn biết đủ ”, không chạy theo duyên trần 
như người thể tục. 

Xuất gia là đi ngược dòng sinh tử và điều đó được 
thể hiện qua nếp sống trở về nội tâm của mỗi người tu 
sĩ Quyển sách “Đạo hạnh người xuất gia ” do Đại đức 
Thích Minh Thành viết ra đã truyền tải hết tỉnh thân 
này. Đây là một cuồn sách mà mỗi người tu sĩ không thể 
thiểu, là kim chỉ nam ban đầu dành cho người xuất gia 
nương vào đề chế ngự ham muốn của mình trong thời 
mạt pháp, vật chất làm chủ. 


Tôi xin giới thiệu quyền sách này đến tất cả hàng tu 
Sĩ nên đọc và sống cuộc sống thực chất của một người 
xuất gial 


Chùa Huệ Nghiêm, ngày 22 tháng II năm 2016 
TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ GHPGVN TP.HCM 
Hòa thượng Thích Minh Thông 


Lời ngỏ 


Vượt khỏi trần tục mà không lìa cuộc đời, phụng sự 
chung sinh nhưng vượt ra tình thường của thê tục. “Trí tuệ 
đủ đê chiêu soi mê hoặc, từ bï đây đê cứu độ muôn loài `. 
Vì thê nên nói: “Việc của người xuất gia không phải quan 
văn, tướng võ có thê làm được!” 

Cao cả thay phẩm chất. 

Sáu rộng thay đạo hạnh. 


Lớn lao thay phận sự của người xuất gia. 


Thế nhưng vì hoàn cảnh sinh hoạt, vì không gặp thây 
lành bạn tối, vì thói quen thuở trước, vì không tìm hiểu 
đến nơi đến chốn, nên có những trường hợp thiểu sót lơ 
là, làm cho phẩm chất và bồn phận của người tu sa sút. 
Đây là điều các bậc Tôn Túc để tâm lo lắng, nhắc nhở 
bảo khuyên. 

Y theo lời dạy của quý Ngài, trong những buổi chia sẻ 
tâm sự với người xuất gia “Kiến hòa đồng giải”, chúng 


10 LỜI NGỎ 





tôi đã bộc bạch với các huynh đệ đồng tu về bồn phán của 
người xuất gia. Với tỉnh thân cùng học, cùng tu, cùng xây 
dựng, cùng trang nghiêm tòa nhà Phát pháp. Vào những 
buổi trao đổi với chư Tăng tại chùa Hoằng Pháp trong ba 
tháng Án cư kiết hạ và với luật sinh tại giới đài Cam Lô 
Phương Đăng chùa Huệ Nghiêm, bằng những lời chia sẻ 
chân thành tha thiết bắt nguôn từ nơi chánh pháp của Phật 
tổ và đã được các Phật tử ghỉ chép, biên tập lại thành bộ 
sách với tựa đề “Xuất Gia Toàn Tập” làm món quà Pháp 
bảo củng dường thanh tịnh hải chúng. Hiện tại đã hoàn 
thành được 4 quyền gôm: 

1. Đạo Hạnh Người Xuất Gia (Chùa Hoằng Pháp, 
quận 12, Tp. HCM) 


2. Tâm Sự Người Xuất Gia (Sơ cấp Phật học Tăng - 
Tịnh xả Trung Tâm, quận Bình Thạnh; Sơ cấp Phát học 
N¡ - Chùa Phước Viên, quận Bình Thạnh; Trưởng Cao 
Trung Phát học, Q.9,Tp.HCM) 

3. Cùng Nhau Nhắc Nhở (Linh Quy Pháp Ấn, Tp. 
Bảo Lộc, Lâm Đồng) 

4. Phẩm Chất Người Xuất Gia (Thiên viện Trúc 
Lâm Phụng Hoàng, Đà Lạt và Giới đài Cam Lô Phương 
Đăng chùa Huệ Nghiêm, Ó.6, Tp.HCM) 

Lời chân quê, ý thô thiển, tài hèn đức mọn, đệ tử Minh 
Thành cũng kinh mong quý thây cảm thông nổi niềm tâm 
sự! Như người xưa đã từng bộc bạch rằng: “Chẳng phải 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 11 





là người khô tâm thì không thể hiểu. Người có tâm sẽ 
hiểu cho ta”! 

Đây là những lời tâm huyết chân thành xuất phát từ 
trải tìm, với tình nghĩa đạo pháp “Linh Sơn cốt nhục, 
quyền thuộc Bồ đề”. Như người trong nhà ngồi lại chia 
sẻ, để chúng ta cùng nhau kiến trúc lâu đài Tam Bảo 
ngày càng huy hoàng, tráng lệ, tôn nghiêm, thanh tịnh, 
ừng sững tại nhân gian. Nếu có điểu gì sơ thất, ngưỡng 
mong các bậc Tôn Túc và mười phương pháp hữu niệm 
tình chỉ giáo. 

Nguyện cho ngọn đèn Chánh Pháp được mãi tỏ sảng 
tại nhân gian. Chư Tăng mãi là ánh sảng soi đường cho 
muôn loại. 

Chùa Bửu Liên, kỷ niệm ngày xuất gia Rằm tháng Mười, 
15 tháng 10 năm Bính Thân (14/11/2016) 


Đệ tử Thích Minh Thành 
Kính lễ 


Chương Ï 


Ý NGHĨA KUẤT GIA 


14 Ý NGHĨA XUẤT GIA 





Ý NGHĨA XUẤT GIA 


Xuất gia là ra khỏi nhà thế tục, xa rời phiền não và 
vượt ngoài ba cõi, cương quyết cắt đứt nẻo sinh tử luân 
hồi, thành tựu đạo Giác ngộ Vô thượng. Người xuất 
gia với ý nghĩa như vậy là bậc Vô thượng đại hùng lực, 
đại từ bi đáng tôn quý nhất trên thế gian này, không ai 
sánh bằng. 

Ý nghĩa thứ nhất của việc xuất gia là ra khỏi ngôi 
nhà của thế tục trên mặt hình thức. Tuy nhiên nếu chỉ 
xét ở mức độ “ra khỏi nhà thế tục”, vẫn chưa thể nói hết 
giá trị cao thượng rộng lớn và siêu thoát của người xuất 
gia. Nếu vậy thì những người rời bỏ quê hương, xứ sở 
để đi làm ăn xa cũng được gọi là người xuất gia hay sao? 

Người xuất gia còn có ý nghĩa thứ hai là ra khỏi ngôi 
nhà phiền não, mê lầm, vô minh, điên đảo gọi là “xuất 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 15 





phiền não gia”. Đây mới thực sự là ý nghĩa của người 
xuất gia. Như Tô Lâm Tế đã nói: “Người chưa lìa bỏ 
được tâm thể tục thì chỉ là bỏ nhà này vào nhà kia, chẳng 
phải là người xuất gia chân chánh ”. Nếu người xuất gia 
mà chưa thê lìa bỏ được tâm thái thế tục, sự thấy biết 
mê lầm, vô minh thì chưa ra khỏi ngôi nhà thứ hai, gọi 
là “bỏ nhà này vào nhà kia”. Bỏ ngôi nhà nhỏ vào ngôi 
nhà lớn để tiếp tục hờn giận, hơn thua, danh lợi,... không 
thấy được ý nghĩa chân chánh của việc xuất gia. 

Ý nghĩa thứ ba là vượt ra khỏi “ngôi nhà của ba cõi” 
(xuất tam giới gia). Ba cõi là cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô 
sắc!. Muốn vượt ra khỏi ba cõi này, thì không phải học 


I. Tam Giới (< #*). Phạm: Trayo-dhàtava, chỉ cho Dục giới, Sắc giới, và Vô 
sắc giới. 

* Dục giới (Phạm:Kama-dhàtu): Thế giới của các loài hữu tình có tính 
dâm dục, tình dục, sắc dục và thực dục cư trú. Trên từ cõi trời Tha hóa tự 
tại thứ 6, giữa gồm 4 đại châu cõi người, dưới đến địa ngục Vô gián; vì 
nam nữ ở lẫn lộn, nhiều thứ dục nhiễm nên gọi là Dục giới. 

* Sắc giới (Phạm:Rùpa-dhàtu): Cõi này ở phía trên cõi Dục, không có các 
thứ dục nhiễm, cũng không có thân nữ, chúng sinh ở cõi này đều do hóa 
sinh, cung điện cao lớn, là do sự hóa sinh của sắc, tất cả đều thù thắng 
đẹp đẽ. Vì cõi này vẫn còn sắc chất nên gọi là Sắc giới. Cõi này tùy theo 
thiền định sâu cạn thô diệu mà được chia làm 4 bậc, từ Sơ thiền Phạm 
thiên cho đến A ca nị tra thiên, tất cả có 18 tầng trỜI. 

* Vô sắc giới (Phạm: Àrùpya-dhàtu): Thế giới cư trú của loài hữu tình chỉ 
có thụ, tưởng, hành, thức không có I vật gì là vật chất, cũng không có 
thân thể, cung điện, quốc độ, chỉ có tâm thức trụ trong thiền định sâu xa 
mẫu nhiệm, nên gọi là Vô sắc giới. Thế giới này ở phía trên cõi Sắc, có 
tất cả 4 tầng trời (Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, và 
Phi phi tưởng xứ), cũng gọi là Tứ vô sắc, Tứ không xứ. [X. kinh “Đại bát 


16 Ý NGHĨA XUẤT GIA 





phép “cân đầu vân” giống như Tôn Ngộ Không, một 
cái nhảo lộn là đi được một muôn tám ngàn dặm, mà 
cần “ngộ không ”, thấy rõ ba cõi đều rỗng không, tất cả 
các pháp là duyên sinh hòa hợp giả đối tạm bợ. Vượt ra 
ngoài ba cõi tham, sân, si, phá vỡ vô minh phiền não. Đó 
là ý nghĩa căn bản của việc xuất gia. 


niết bàn” Q.13; (bản Nam); luận “Câu xá” Q.8; luận Phẩm loại tác Q.5; 
luận “Đại tì bà sa” Q.75; luận “Du già sư địa” Q.4; “Đại trí độ” Q.21; 
“Hoa nghiêm kinh không mục chương” Q.2]. (xt. Cửu Địa, Sắc Giới, 
Dục Giới, Vô Sắc Giới). 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 17 





BA NGHĨA CỦA SA MÔN 


Sa môn có nghĩa là người nghèo, người chuyên cần, 
người đoạn dứt. 

“Người nghèo” là người chịu sống an phận nghèo để 
vui đạo (Bần giả). 

“Người chuyên cần” là người chuyên cần tu giới, 
định, huệ (Cần giả). 

“Người đoạn dút” là người dứt trừ tham, sân, s1 (Tức 
giả). 

“Người nghèo ” là điều đầu tiên mà tất cả mọi người 
tu đều phải có. An trong phận nghèo để vui với đạo là 
phẩm cách thanh cao của người xuất gia. Nếu như không 
chịu nghèo thì không thể nào có niềm vui trong đạo. 


18 BA NGHĨA CỦA SA MÔN 





Yên nơi phận nghèo là biết đủ với những cái đã có và ít 
muốn với những cái chưa có, gọi là “Í muốn biết đủ ”. 

Biết đủ với ba chiếc y, mây bộ đồ, vài quyền kinh, 
một chiếc xe để đi học. Hoặc người lớn tuổi thì có thêm 
cặp mắt kiếng để xem kinh, một cái đơn để ngả lưng là 
đủ. Nếu luôn có tâm không biết đủ thì suốt ngày nhìn 
ngó và tự than trách. Nhìn thấy người nổi tiếng hơn 
mình hoặc có nhiều đồ đạc hơn, thì khởi tâm tham muốn 
và mong cầu. Người không biết đủ, an bần thì tâm sẽ 
không bao giờ yên, mỗi khi nghe tiếng hay gặp sắc là 
tâm liền rỗi động vì không thể ở yên nơi vị trí của nó. 
Chịu làm một người nghèo thì mới có thể làm người tu 
chân chánh. 

Đức Thế Tôn từ địa vị ở trên muôn ngàn vạn người 
vinh hoa tột đỉnh của trần thế, nhưng đã vứt bỏ tất cả 
để làm một người ấn sĩ sống một mình trong rừng núi 
hoang vắng. Hoặc ngài Trần Nhân Tông xem ngai vàng 
cung vua, điện ngọc giống như đôi giày rách buông 
xuống nhẹ nhàng. Chính vì chí khí siêu phàm của các 
Ngài, mà ngày nay mọi người đều tôn thờ. Trong văn 
học Phật giáo, chúng ta thường hay thấy bức tranh vẽ 
Phật hoàng Trần Nhân Tông ngồi chéo chân trên mỏm 
đá bên bờ suối cầm một cây quạt lá rất đơn sơ, áo mão 
của nhà vua và chiếc đai bằng ngọc đang trôi theo dòng 
nước, kế bên đó là hai câu thơ: 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 19 





Áo mão kim đai theo dòng nước. 
Chuông từ mố trúc vọng chân không. 


Đức vua Trần Nhân Tông đã cởi bỏ hết tất cả áo mão 
kim đai cho trôi theo dòng nước và chỉ cầm trên tay một cây 
quạt lá phe phầy nhẹ nhàng thánh thơi thoát tục, thưởng 
thức hương vị ngọt ngào của thiên nhiên. Đấy cũng là 
hình ảnh của một người an bần lạc đạo, làm khuôn mẫu 
cho Trời người. Ngoài ra, còn có rất nhiều bậc vua chúa, 
thái tử, vương tôn, công tử cao quý ở các nước như Thái 
Lan, Miễn Điện, Tích Lan, Nhật Bản... đã từ địa vị cao 
tột vứt bỏ hết mọi thứ để “đầu trần chân đất” xuất gia tu 
hành. Các Ngài thì như thế, không lẽ bây giờ chúng ta là 
con cháu lại đi tìm thêm cho nhiều? Thấy rõ bản chất của 
một người xuất 1a thì chúng ta sẽ trừ bỏ được sự ngã mạn 
và kiêu hãnh. Buông bỏ hết tất cả là bản chất cao thượng 
của người tu. Tại sao? Bởi vì dù đang ở địa vị cùng tột, 
giàu sang khiến người nề sợ hoặc nổi tiếng khắp thế giới 
cũng vẫn bị tám thứ khổ hành hạ, chi phối không thê tránh 
khỏi. Cuối cùng, họ cũng phải quay về tìm người chân tu, 
mong chỉ dạy cho con đường thoát khô. 

Người xuất gia là người chỉ con đường sáng cho 
chúng sinh, soi rọi ánh đèn Bát-nhã cho ba cõi, phải thấy 
được vị trí, giá trị như vậy mới có thể làm đúng, hành trì 
tốt và thật sự có lợi ích rộng lớn. 

Người xưa nói: “Việc của người xuất gia không phải 
quan văn hay tướng võ có thể làm được”. Đại tướng 


20 BA NGHĨA CỦA SA MÔN 





quân có thể chiến thắng trăm trận, đánh bại muôn người; 
hay thừa tướng, quan văn đứng đầu triều thần cầm bút 
giữ mực thành chương, vang danh thiên hạ; thì cũng 
không thể sánh với việc làm của người xuất gia, bậc 
chiến thắng chính mình. 

An phận với cái nghẻo và vui được với đạo đó là 
bước thứ nhất cần phải làm được, như vậy mới có thê 
thành tựu được bước thứ hai và thứ ba. 

“Người chuyên cẩn ” là người siêng năng ngày cũng 
như đêm, trong từng phút giây lúc nào cũng chuyên tâm 
trong Giới học, Định học, Tuệ học. Trong kinh 4-hảàmn 
có đoạn: “Sở đĩ Ta và các người trôi lăn trong sinh tử vô 
lượng vô biên ức kiếp là tại vì không thấy được Giới học 
của Hiền Thánh, Định học của Hiển Thánh, Tuệ học của 
Hiền Thánh. Do Ta thành tựu được Giới, Định, Tuệ của 
Hiển Thánh xuất thể, cho nên ngày hôm nay mới chứng 
đắc đạo quả Vô thượng Chánh đăng Chánh giác `. 

Giới-Định-Tuệ là cánh cửa giải thoát muôn đời 
không thê thay đổi được. Là cánh cửa chung cho tất cả 
Hiền Thánh quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong khi 
nghe pháp là đang nhiếp về Tuệ học; lúc tĩnh tọa niệm 
Phật là nhiếp về Định học; còn khi tụng oai nghi giới luật, 
thu nhiếp sáu căn thuộc về Giới học. Nếu hiểu thấu triệt 
thì sẽ thấy trong giới có định, tuệ và ngược lại trong tuệ 
cũng có định, giới. Khi đã thọ giới rồi thì hằng ngày phải 
thường tụng đọc mười giới Sa-di để ghi nhớ và giữ gìn. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 21 





Từ Giới học, Định học, Huệ học sinh ra pháp thân huệ 
mạng của người tu. Thân mạng bằng da thịt này mong 
manh tạm bợ như giọt sương đầu ngọn cỏ, như đám mây 
nồi trên nên trời thoáng chốc liền tan, chỉ có Pháp thân 
huệ mạng mới là cái chân thật muôn đời không biến đổi. 

“Người đoạn dứt” là điều kiện thử ba mà người tu 
cần phải đạt được. Từ sự siêng năng tu tập giới, định, tuệ 
mà có thể chấm dứt tham, sân, sỉ. 


Giới dứt trừ tham dục 
Định dứt trừ sân nhuế. 
Tuệ dứt trừ sỉ mê. 

Tất cả phương pháp giáo dục của đức Phật đều nhắm 
thắng vào trọng tâm, dùng giới, định, tuệ để phá vỡ 
tham, sân, s1 vượt ra khỏi ba cõi. 

Trước tiên, đức Phật chỉ cho chúng ta thấy được 
nguyên nhân hình thành đau khô và não phiên. Sau đó, 
Ngài chỉ bày những phương pháp đập tan và bứng tận 
gốc rễ của nó. 

Trong sách Luật Thiện Kiến có ghi: “Lành thay! Bậc 
trượng phu biết rõ cuộc đời vô thường, xả tục hướng đến 
Niễt-bàn thật là người hiếm có khó nghĩ bàn được ”. Với 
ba ý nghĩa như trên thì chữ “Sa môn” là một danh xưng 
khiêm nhường của người xuất gia. Ngoài ra, bậc Tỳ-kheo 
còn có ba ý nghĩa khác là Khát sĩ, Bố ma và Phá ác. 


22 BA NGHĨA CỦA SA MÔN 





“Khát sĩ” là người trên cầu chánh pháp của Phật, 
dưới nhờ sự cúng dường thực phẩm của đàn việt để giáo 
hóa chúng sinh. 

“Bồ ma” là người làm cho ma quân khiếp sợ. Chúng 
ta tu hành thanh tịnh, làm thầy của Trời người có định 
lực, đạo lực, tuệ lực khiến cho ma khiếp sợ, kính nễ. 
Ngược lại, chẳng những không có công phu tu hành mà 
còn khiếp sợ ma quân, gọi là “Ma bố», thì làm sao thành 
tựu được Đạo quả. 

“Phá ác” là phá trừ nghiệp ác đề thành tựu chỗ chí 
cao chí thiện. Khi ngồi dưới gốc cây Bồ-đề tu Đạo, 
Thái tử Tắt-đạt-đa đã phát nguyện dù có thịt nát xương 
tan cũng phải gắng sức đạt tới chỗ phải đạt đến, và 
cuối cùng Thái tử đã đạt được Phật quả. Như vậy nếu 
hạ quyết tâm, tinh tắn nỗ lực, thì rốt cuộc chúng ta sẽ 
hoàn thành được mục đích của việc xuất gia là thành 
tựu phạm hạnh. Noi theo hạnh nguyện của đức Thế 
Tôn, người tu phải có ý chí mạnh mẽ, dù thịt nát xương 
tan cũng phải gắng sức đạt tới chỗ cần phải đạt đến, 
không nên vừa thấy khó khăn, trở ngại hoặc nhọc nhẳn 
một chút thì liền bỏ đở nửa chừng. Nếu chúng ta luôn 
tìm cho mình con đường dễ dàng hoặc tìm chỗ an ồn, 
ấm áp thì sẽ mãi luấn quần trong sáu nẻo luân hồi, thậm 
chí thân người còn không được huống nữa là tắm thân 
thanh tịnh của bậc Hiền Thánh. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 23 





Thái tử Tất-đạt-đa phát nguyện tiếp: “Nếu nơi này 
ta không đắc đạo dù cho xương tan thịt nát cũng không 
lìa khỏi chỗ ngôi này. Nếu thực đúng như lời của Ta, thì 
khi quăng bình bát xuống nước, hãy trôi ngược trở về”. 

Với chiếc bát trôi ngược dòng nước cùng hình ảnh 
Thái tử Tắt-đạt-đa ngồi dưới cội Bồ-để quyết tâm tìm 
đạo đã minh chứng cho những thế hệ xuất gia sau này 
tâm hùng liệt, ý chí thấu trời của một người quyết tâm tu 
hành giải thoát khỏi sinh tử. Cũng vậy, tất cả những bậc 
Cao Tăng về sau này đều là những người “Nhấn được 
những điều khó nhân; làm được những việc khó làm”, 
thậm chí hy sinh cả thân mạng đề tìm cầu chánh pháp và 
làm lợi lạc cho chúng sinh. 

Xuất gia không phải để tìm nơi có cuộc sống nhẹ 
nhàng thoải mái, cũng chăng phải để tìm bạn bè đông 
vui, đạo tràng lớn nổi tiếng... Nếu vì những mục đích đó 
thì tốt hơn nên ở tại gia. Trong kinh Công Đức Người 
Xuất Gia có nói: '“Sự xuất gia dù chỉ trong một ngày một 
đêm đi nữa cũng được hai trăm vạn kiếp không sa đọa 
vào đường ác. Tì hưởng. sinh trong chỗ thanh tịnh, hưởng 
được phước trí thù thắng, gặp được thiện tri thức,vĩnh 
viễn không có thối chuyển. Hãng gặp chư Phật được 
lãnh lời thọ ký Bồ-đê, ngôi tòa Kim Cang! thành bậc Đại 


1. Kim Cương Tòa (#@El| #) Phạm: Vajra-sana. Cũng gọi “Kim cương tÈ”. 
Chỉ cho cái tòa ngôi lúc Ngài thành đạo dưới gôc cây Bô-đê, ở phía nam 
thành Già-da, nước Ma kiệt đà, Trung Ấn độ. Vì tòa này cứng chắc giống 


24 BA NGHĨA CỦA SA MÔN 





G¡ác ”. Một ngày chúng ta ở trong đạo tràng tu tập đúng 
theo những gì đức Phật đã nói ở trên thì phước đức, nhân 
duyên và quả báo to lớn không thể nghĩ bàn. Khi một 
người phát tâm xuất gia chân chính với chí nguyện rộng 
lớn thì sẽ làm chấn động tất cả các cung Ma trong Tam 
thiên Đại thiên thế giới!. Điều đó báo hiệu có một bậc 
đại anh hùng với trí tuệ siêu việt có thể làm lợi ích rộng 
lớn cho chúng sinh trong ba cõi sẽ xuất hiện ở nơi đời. 

Đại sư Liên Trì nói: “Xuất gia như người xưa thì 
cung Ma chấn động; còn xuất gia như bây giờ, không 
chịu tu tập thì cung Ma ăn mừng ”. Nghe câu nói sâu sắc 
nảy, chúng ta nên xem xét, kiểm điểm kỹ lưỡng bản thân 
của mình! 


như kim cương không hư hoại, cho nên gọi là “Kim cương tọa”. [X. kinh 
“Đại thừa bản sinh tâm địa quán” Q.3; luận “Đại trí độ” Q.34; luận “Đại tì 
bà sa” Q.30, Q.83; luận “Câu xá” Q.19]. 

I. Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới (Z + -†+#7©). Phạm: Tri-sàhasra- 
mahà-sàhasraloka-dhàtu. Cũng gọi Ba nghìn thế giới đại thiên. theo vũ 
trụ quan của người Ấn độ xưa. Nghĩa là lấy núi Tu di làm trung tâm, xung 
quanh có 4 đại châu và 9 dãy núi, 8 lớp biển bao bọc, gọi là một Tiểu thế 
giới. 1.000 tiêu thế giới này hình thành một Tiểu thiên thế giới; 1.000 Tiểu 
thiên thế giới tập hợp thành một Trung thiên thế giới; 1.000 Trung thiên 
thế giới tập hợp thành một Đại thiên thế giới; Do gồm Tiểu thiên thế giới, 
Trung thiên thế giới và Đại thiên thế giới tập hợp thành nên gọi là Tam 
thiên đại thiên thế giới; là lãnh vực do một đức Phật giáo hóa, vì thế cũng 
gọi là “Nhất Phật quốc”. [X. kinh “Quán vô lượng thọ” Q.12; luận “Câu 
xá” Q.11; “Hữu bộ tì nại da tạp sự” Q.2; “Vãng sinh yếu tập” Q.84]. 


Chương II 


MỤC ĐÍCH XUẤT GIA 


26 NĂM HẠNG XUẤT GIA 





NĂM HẠNG XUẤT GIA 


Trong bài kinh Ví Dụ Lõi Cây, thuộc kinh Trung Bộ, 
đức Phật đã nói rất rõ mục đích của người xuất gia. Ngài 
ví dụ một nhóm người vào rừng tìm lõi cây. Khi gặp một 
cây rất lớn, thân to cây tốt, người thứ nhất vứt bỏ hết 
lõi cây, giác cây, vỏ trong, vỏ ngoài và chặt lẫy cành lá 
để mang về và tưởng rằng đó là lõi cây. Người thứ hai 
thì lấy lớp vỏ ngoài để mang đi. Người thứ ba nữa thì 
lấy lớp vỏ trong. Người thứ tư là lấy giác cây mang về. 
Người thứ năm là lấy lõi cây để đem về nhà. 

Đức Phật nói ví dụ trên để chỉ cho người xuất gia 
sông đời phạm hạnh và có cùng một tâm nguyện giải 
thoát khô đau muốn vượt ra ngoài sự chi phối của sinh 
già bệnh chết. Tuy nhiên, do chánh kiến, sự tỉnh tấn và 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 27 





thấy rõ được đường lối tu hành ở mỗi người khác nhau, 
nên chia ra làm năm hạng: 

- Hạng xuất gia thứ nhất chỉ nắm lấy cành lá của 
phạm hạnh. 

- Hạng xuất gia thứ hai lấy lớp vỏ ngoài của phạm 
hạnh. 

- Hạng xuất gia thứ ba lấy lớp vỏ trong của phạm 
hạnh. 

- Hạng xuất gia thứ tư lấy được giác cây của phạm 
hạnh. 

- Hạng xuất gia thứ năm lấy được lõi cây, tức là tâm 
giải thoát bát động. 


Ngày xưa, người ta muốn làm những nhà gỗ lớn hoặc 
đền đài, cung điện có tính cách lâu dài thì họ đi tìm những 
cây gỗ lớn như: gỗ lim, căm xe, sao, dầu,... có thể tồn tại 
cả trăm ngàn năm để xây dựng. Họ tìm kiếm và chọn lựa 
những cây gỗ tốt có lõi cứng chắc ở bên trong và loại bỏ 
những lớp vỏ bên ngoài vì rất dễ bị mối, mọt... đục khoét. 

Cũng vậy, người xuất gia muốn đạt tới mục đích giải 
thoát cứu cánh của phạm hạnh thì phải tìm đúng cốt lõi 
của chánh pháp và nương vào đó để tiến tu, thì chắc 
chắn thành tựu. 


Cành lá của phạm hạnh 


Hạng người xuất gia thứ nhất này, do sự lợi dưỡng 


28 NĂM HẠNG XUẤT GIA 





tôn kính và danh tiếng làm vị ấy hoan hỷ tự mãn vui 
thích mà khen mình chê người, ta được lợi dưỡng danh 
vọng như vậy còn các vị khác ít được biết đến, ít có uy 
quyên; do đó vị này mê say, tham đắm, buông lung cho 
nên vị ấy bị đau khổ. Giống như người đi tìm lõi cây, 
nhưng chặt lấy cành lá và mang đi. Như vậy người ấy 
chỉ cầm năm được cành lá của phạm hạnh mà thôi! 

Ngày xưa khi chưa xuất gia, người ta kêu thằng này 
hay thằng nọ, nhưng tới chừng đã xuất gia, thì họ cung 
kính tôn trọng gọi là Thầy hay Sư phụ... rất nhẹ nhàng 
êm ái và gặp mặt liền xá chào... cho nên trong lòng tưởng 
rằng mình là bậc cao quý. 

Khi được cung kính, tôn trọng, bắt đầu có danh tiếng 
và được lợi dưỡng, thì trong lòng vui vẻ, thích thú, hài 
lòng tự mãn, khen mình chê người, hoặc xem thường 
người khác.. Say mê tham đắm với những thứ đó, sống 
buông lung không còn giữ gìn như lúc trước và từ đó trở 
lại sự đau khổ của thế tục. 

Lợi dưỡng, cung kính thật ra đó chỉ mới là “cành lá 
của cây giác ngộ”. Hiện tại có rất nhiều người bị rơi vào 
hạng thứ nhất! Họ tu học với tâm mong mỏi, cỗ gắng 
chạy theo bằng cấp, địa vị cao để mọi người biết tiếng 
tăm, nhưng lại không thực hành, không hề biết sự cung 
kính và cúng dường đó làm hủy hoại một hoài bão lớn 
của người tu! 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 29 





Dù đã cách Ngài mấy ngàn năm, nhưng nhờ đọc kinh 
điển, nên chúng ta mới hiều biết được những lời răn dạy 
chân tình cao quý ấy. Có như vậy, chúng ta sẽ không bị 
lôi cuốn theo cách nhìn nhận và suy nghĩ của thời đại 
bây giờ là vào xuất gia thì cố gắng đi học hết các trường 
Phật học để đạt được bằng cấp và ra giảng thuyết; tạo 
được danh tiếng cho mình như vậy là thành công. Đây 
là điều đáng thương xót vô cùng! 

Vỏ ngoài của phạm hạnh 

Hạng người thứ hai cũng được cung kính, cúng 
dường và lợi dưỡng, v.v... nhưng vị này không tự mãn 
hay hoan hỷ, thích thú trong đó mà càng cô gắng tỉnh 
tấn lên thêm! Đây là tiến lên bước thứ hai. Thành tựu 
được giới đức, giữ giới được thanh tịnh. Trong oal nghỉ 
đi, đứng, ngồi, nằm toát ra sự cao thượng của người xuất 
gia. Nhưng sau khi thành tựu được giới luật đức hạnh, 
thì vị ấy lại khen mình chê người, ta là người trì giới 
theo thiện pháp còn những người khác thì phá gIỚI theo 
pháp ác do đó nên vị này sống buông lung và cuối cùng 
bị đau khổ. Tỳ-kheo â ây là vị đã năm lấy vỏ ngoài của 
phạm hạnh do vậy vị ây đã dừng lại ở đây. 

Người đã vượt qua được cấp độ thứ nhất để lên cấp 
độ thứ hai là thành tựu được giới luật đạo hạnh, có nếp 
sống mẫu mực mô phạm; nhưng lại dính mắc vào sự 
tu hành giới luật của mình, khen mình chê người khác, 
tự cho là người trì giới, tu tập thanh tịnh, còn những 


30 NĂM HẠNG XUẤT GIA 





người khác không có được như mình. Vì tự mãn, nên 
tâm buông lung, phóng dật và bắt đầu bị phiền não khổ 
đau. Như vậy gọi là người nằm lẫy vỏ ngoài của cây 
phạm hạnh. 


Vỏ trong của phạm hạnh 


Hạng người thứ ba cũng được cung kính, quý trọng 
và cúng dường v.v... nhưng không khen mình chê người, 
ø1ữ gìn được giới pháp trọn vẹn thanh tịnh và cũng không 
có ý lại sự tu tập của mình. Vị này thành tựu được thiền 
định, thậm chí có thể chứng đắc trong các tầng Thiên. 
Muốn vào Sơ thiền, liền vào Sơ thiền; Muốn vào Nhị 
thiền, liền vào Nhị thiền; thậm chí Tam thiền hay Tứ 
thiền cũng vậy!. Tuy vậy, sau khi chứng đắc thiền định 
như vậy, thì vị này vui thích tự mãn, khen mình chê 


I. Tứ Thiền (rg‡3#): Trong “Trường Bộ Kinh”, trong chuỗi Tứ Pháp có bốn 
tầng Thiền. 

a) Sơ Thiền: Tỳ Kheo ly dục, ly ác pháp hay bất thiện pháp đề chứng và trú 
vào tầng thiền này (trong đó những ham muốn say mê và một số tư tưởng 
bất thiện như dâm dục, ác ý, bạc nhược, lo lắng, bồn chỗn, và nghỉ ngờ đều 
bị loại bỏ), ngồi kiết 1à tu tập nhất tâm, từ từ tâm đạt đến một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sinh, với tầm, với tứ. 

b) Nhị Thiền: Tỳ Kheo, diệt tầm và tứ, chứng và trú vào tầng thiền này (tất cả 
những hoạt động tinh thần bị loại bỏ, tĩnh lặng và nhất điểm tâm phát triển), 
một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 

c)_ Tam Thiền: Tỳ Kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú trong tầng thiền 
này. Trong giai đoạn này cảm nghĩ hỷ lạc là một cảm giác tích cực, cũng 
biến đi, trong khi khuynh hướng hÿ lạc vẫn còn thêm vào sự thanh thản 
trong tâm. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 31 





người: Ta có thiền định nhất tâm, còn các vị khác không 
có thiền định, tâm bị phân tán. Vị này chặt lấy vỏ trong 
và mang chúng đi, tưởng đó là lõi cây. Như vậy, vị ấy đã 
năm giữ vỏ trong của phạm hạnh và dừng lại ở đó. 

Chỗ thâm sâu của Pháp ấn là phải đạt đến chỗ vô ngã 
mới vào được Niết-bàn. Khi làm bất cứ việc gì hoặc tu 
theo pháp môn nào, mà “cái tôi” không tan rã thì vẫn còn 
hữu vi hữu lậu ở trong sinh tử. Cho nên, hạng người thứ 
ba này tuy chứng đắc thiền định, nhưng vì tâm niệm “cái 
tôi” phát khởi, tự khen mình có định lực và chê người 
loạn tâm, bị dính mắc ràng buộc. Giống như người chặt 
cây và lột lấy lớp vỏ lụa bên trong để mang đi, mà tưởng 
là lấy được lõi cây. Trường hợp này vẫn thường xảy ra 
trong thời hiện đại. 

Giác cây của phạm hạnh 

Hạng người thứ tư này do sống không buông lung 
phóng đật, nên vị ấy thành tựu được thấy biết. Vị ấy 
từ ở trong định mà không bị vướng mắc, nên thành tựu 
được thấy biết này lại sinh hoan hÿ vui thích và tự mãn 
cho mình đã đầy đủ rồi. Do vị ấy đạt cái thấy biết như 
vậy mà khen mình chê người: Ta sống có thấy biết và 


d) Tứ Thiên: Tỳ Kheo xả lạc, xả khổ, diệt tất cả những hỷ ưu đã cảm thọ từ 
trước, chứng và trú vào tầng thiền này, không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh Tất cả những cảm giác, cả đến hạnh phúc hay không hạnh phúc, 
vui và phiền nảo cũng biến đi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng, thanh tịnh và tỉnh 
thức. 


32 NĂM HẠNG XUẤT GIA 





thành tựu được phi thời giải thoát, còn các vị khác sống 
không thấy và không biết. Giống như một người chặt 
giác cây và mang đi tưởng đó là lõi cây. Đó là năm giữ 
giác cây của phạm hạnh và đã dừng lại ở đây. 

Như vậy là vị này Hạng người thứ tư là người tu 
hành đã được định và có sự quán xét về sự thật. Tuy 
có thấy biết sâu sắc, nhưng sự thấy biết sâu sắc đó còn 
nương nơi pháp, chưa thật thấy băng trí chứng ngộ. 
Khi đã có cái thấy biết như thế, liền có tâm xem thường 
những người không biết và tự cho mình là hơn! 

Tất cả ý niệm đó đều do “cái tôi” vi tế ở bên trong 
phát sinh. “Cái tôi” phát sinh thì sống buông lung, đưa 
kết quả phiên não sẽ phát sinh trở lại, và cuốn trôi trở 
về chỗ mê lầm đau khổ. Nhưng vì không biết, mình cứ 
tưởng là được sự giác ngộ cứu cánh cùng tột, nên không 
thê tiến bộ hơn nữa. Giống như người lấy nhằm giác cây 
mang đi, mà cứ tưởng là đã lấy được lõi cây. 

Lỗi cây của phạm hạnh 

Hạng thứ năm là hạng xuất gia vì lòng tin, ta bị chìm 
đắm trong dòng sinh, già, bệnh, chết, sầu bi, khổ, ưu 
não, bị chìm đắm trong đau khô, bị chi phối bởi khổ đau, 
rất có thể toàn bộ khổ uẫn này sẽ chấm dứt. Vị ấy sông 
không buông lung, phóng dật mà vị ấy thành tựu được 
phi thời giải thoát.Ví như một người muốn cái lõi cây, 
tìm cầu lõi cây khi đi vào tìm lõi cây trước một cây rất 
lớn đứng thắng có lõi cây thì người ấy chặt lấy lõi cây 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 33 





mang đi và biết chắc đó là lõi cây. Tâm giải thoát bất 
động chính là mục đích của phạm hạnh, là lõi cây, là 
mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. Hạng người thứ năm 
đạt đến cứu cánh cùng cực của phạm hạnh. Ở bốn đoạn 
trước, đức Phật đều nhân mạnh là do sống buông lung, 
phóng dật cho nên mới bị rơi trở lại. 

Người sống không buông lung, phóng dật chắc chắn 
thành tựu được quả vị giải thoát tuyệt đối. Tuy nhiên, dù 
có đạt được cái gì đi nữa cũng không tự mãn, _vẫn thận 
trọng giữ gìn, cô găng tinh tân, chuyên cần nỗ lực tiến 
lên cho đến khi đạt đến chỗ cần phải đến. 


34 MỤC ĐÍCH XUẤT GIA 





MỤC ĐÍCH XUẤT GIA 


Người xưa khi đã chứng đến các tầng thiền thâm 
sâu như vậy, mà vẫn không rời bỏ nếp sống chuyên cần, 
chánh niệm, tỉnh giác trong từng giây, từng phút. Do đó 
người tu thời nay cần phải cần thận suy xét và cố gắng 
chặt được lõi cây đem về, mới có thê dựng được ngôi 
nhà thiên thu vạn đại. Không thể đem những cảnh nhỏ, 
cây yếu mà xây dựng đại tòng lâm. 

Người xuất gia không nên tự mãn, hài lòng với 
những điều nhỏ hẹp, chưa được mà nói đã được, được ít 
mà cho đã đủ, chưa chứng mà nói đã chứng... phải cởi 
mở buông xả hết tất cả tham dục, nóng giận, si mê vả bất 
động trước tám ngọn gió thế gian, mới có thê hoàn thành 
mục đích cuối cùng của phạm hạnh là giải thoát tuyệt 
đối. Mỗi người xuất gia cần phải dành thời gian nghiền 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 35 





ngẫm thật kỹ những điều cốt yếu của mục đích tu hành 
để sau này khỏi phải ân hận vì uống phí một đời tu. 

Người xưa có nói: “Mười năm đèn sách bên cửa 
không ai hỏi. Một hôm nồi danh thiên hạ thảy đều hay” 
(Thập niên song hạ vô nhân vấn. Nhất đán thành danh 
thiên hạ văn). 

Nho học cũng có quan điểm tương tự: “Người quân 
tử có chí hướng luôn luôn làm cho mình mạnh mẽ hơn, 
không bao giờ dừng lại và không bao giờ tự mãn ”. 
Song, trong cuộc sống thực tế, có những người vừa 
được nỗi tiếng hay những hãng xưởng vừa mới thành 
công tạo được thương hiệu uy tín trên thị trường thì 
liền xem thường khách hàng và thay đổi công thức chế 
biến đề thu lời nhiều hơn! Họ có suy nghĩ cạn hẹp chỉ 
cần cố gắng lúc ban đầu cho được nỗi tiếng, nhưng 
sau khi đã được thành công rồi thì không cần cô gắng 
nữa! Chính vì điều sơ suất ấy, nên dần dần sự làm ăn 
của họ bị mất uy tín và sa sút hơn lúc xưa. Cũng vậy, 
người tu cần phải để ý nhiều đến điểm này. Lúc xưa 
chuyên cần tham vấn học hỏi, khổ nhọc công phu tu 
hành nhiều năm mới đạt được một ít thành tựu, nhưng 
đến khi thiên hạ biết danh tánh thì bắt đầu xem thường 
sự tu hành, phóng túng, buông lung tâm ý và đi dần đến 
chỗ mê lầm như cũ. Cho nên, khi đã thành tựu thì càng 
phải thận trọng, vững chắc và kiên trì nỗ lực hơn nữa! 
Gọi là “cẩn thủy thận chung `”. 


36 MỤC ĐÍCH XUẤT GIA 





Sở dĩ đức Phật là bậc Vô thượng Chánh đắng Chánh 
giác là vì không còn một sự giác ngộ nào có thể vượt hơn! 
Từ Tam Hiền Thập Thánh', ngoại phàm nội phàm cho 
tới chỗ Càn huệ, Thập tín Thập hạnh, Thập hồi hướng, 
v.v... trải qua Thập địa lên tới Đắng giác và sau cùng là 
Diệu giác, tất cả có 53 địa vị. Giống như đi lên ngôi nhà 
53 tầng, bỏ tầng dưới mới lên được tầng trên, bỏ tầng 
trên mới lên tới tầng trên nữa, cứ tiến mãi cho tới tầng 
cuối cùng cao nhất! Trong quá trình học đạo, đức Phật 
cũng đã tìm học hết vị thầy này sang tới vị thầy khác. 
Dù học với ai, Ngài cũng tận tâm tận lực để thành tựu sự 


I. Tam Hiền (< #) Chỉ cho 3 giai vị tu hành các thiện căn để ức chế phiền 
não, khiến cho tâm được điều hòa. Tam hiền có Tiểu thừa và Đại thừa khác 
nhau. 

- Tiểu thừa tam hiền vị (cũng gọi Ngoại phàm vỊ), Gia vị tu các thiện căn 
hữu lậu, (tức Thuận giải thoát phần), có 3 vị: Ngũ đình tâm quán vị; Biệt 
tướng niệm trụ vị; Tổng tướng niệm trụ vị. Ba giai vị này và 4 giai vị Thiện 
căn hợp lại gọi chung là Thất phương tiện vị, là giai vị tu hành chuẩn bị vào 
Kiến đạo. 

- Đại thừa tam hiên vị (cũng gọi Tam thập tâm): Chỉ cho hàng Bồ tát trước 
Thập địa, giai vị này có 3 bậc Thập tâm khác nhau là Thập trụ, Thập hạnh, 
Thập hồi hướng. [X. “Tứ giáo nghĩa” Q.5; “Bồ tát anh lạc bản nghiệp kinh 
sớ” Q.hạ; “Hoa nghiêm kinh thám huyền kí” Q.5; “Hoa nghiêm ngũ giáo” 
chương Q.3]. (xt. Ngũ Thập Nhị VỊ, Ngũ Đình Tâm Quán, Tứ Niệm Trụ, 
Bồ Tát Giai Vị). 

Thập Thánh (-Ƒ #) Chỉ cho hàng Bồ tát ở giai vị Thập địa. Vì đối lại 
với Tam hiền nên gọi là Thập thánh. “Nhân vương bát nhã kinh hợp sớ” - 
quyền trung cho rằng Tam hiền tức 30 tâm trước 10 Địa, còn Thập thánh 
tức là hàng Bồ tát Thập địa. Vì Bồ tát Thập địa đều đã đoạn hoặc, chứng 
được chánh tín, cho nên gọi là Thập thánh. [X. kinh “Nhân vương Bát-nhã 
ba la mật” Q.thượng; “Pháp hoa huyền nghĩa” Q.5, thượng]. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 37 





chứng đạt của họ, đến khi những điều cần đạt chưa được 
giải quyết triệt để, nên đành phải đi tìm thầy khác. Cứ 
như vậy, Ngài học và đạt tới chỗ tận cùng triệt đề không 
còn øì ngăn che, lúc đó mới tuyên bố là bậc Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác. Không như chúng ta thời nay 
mới được một chút lợi dưỡng cúng dường, cung kính 
liền tự mãn hay có được một chút giới hạnh, oai nghi thì 
xem thường người khác hoặc học được một vài giáo lý, 
kinh điển thì liền khoe khoang... Những hành động như 
thế thật tiếc lắm thay! 

Người xuất gia là nơi nương tựa vững chắc cho người 
Phật tử về mặt tinh thần. Cái mà họ cần tìm ở nơi người 
xuất gia là chỉ dạy cho họ con đường thoát khổ, chăng 
phải tìm sự học cao hiểu rộng, giảng hay nói giỏi. Cho 
nên, người xuất gia có thê bị chê là không biết cập nhật 
thông tin, không rành vi tính, ngoại ngữ, hay không biết 
việc này việc nọ v.v... nhưng đừng đề bị chê là không 
hiểu kinh điển và không biết đường lối tu hành. 

Thấy được pháp tu, nắm rõ con đường hành trì tiêu 
diệt đau khổ đó là bổn phận, trách nhiệm và là sở trường 
của người xuất gia. Chắng những nắm vững mà còn thực 
tập bền bỉ và không dừng lại ở những thành tựu nhỏ hẹp, 
mà phải đạt tới mục đích cứu cánh sau cùng là giải thoát 
bất động tuyệt đối với tất cả pháp. Hiểu và làm được 
như thế mới xứng đáng với ý nghĩa và mục đích của một 
người xuất gia chân chính. 


Chương TII 


GIÁ TRỊ XUẤT GIA 


40 BUÔNG BỎ THẺ GIAN 





BUÔNG BỎ THẾ GIAN 


Đức Phật đã dạy: “Người muốn làm đệ tử của Ta cần 


phải buông bỏ nhà cửa, buông bỏ tài sản, buông bỏ thể 
gian. Người vì pháp mà buông bỏ tất cả đó là người kế 


thừa Ta”. Người xuất gia trước phải xuất thế tục gia, 
buông bỏ mọi tài sản, sự nghiệp và sau đó là ra khỏi tâm 
ràng buộc của thế gian. Trước khi xuất gia, đức Thế Tôn 
vốn là một thái tử được sinh ra ở trong cung vàng, điện 
ngọc. Ngài có đầy đủ tất cả từ quyền uy tối thượng, VỢ 
đẹp con xinh cho đến những thú vui tột bậc của thế gian. 
Ngài đã buông bỏ hết tất cả để vào rừng sâu yên tĩnh 
hành đạo. Sau khi thành đạo, Ngài không chủ trương 
xây dựng chùa tháp, mà những đại cư sĩ hộ pháp nhìn 
thấy chư Tăng không có chỗ trú ngụ, nên đã phát tâm 
cúng dường tu viện, đất đai. Tuy vậy, Ngài cũng giao 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 41 





cho Tôn giả Xá-lợi-phất đảm trách, trông coi mọi công 
việc, mà không tự đứng ra làm. 

Ngày nay mục đích xây dựng chùa chiên, tịnh xá là 
vì nhu cầu của chư Tăng và người tu học cần nơi yên 
tĩnh để tu hành. Nếu không khéo xét kỹ thì người xuất 
gia vô tình bị rơi vào tình trạng bỏ cái nhà nhỏ để lo 
cái nhà lớn. Như thế là chưa thực hiện được bước thứ 
nhất của việc xuất gia là buông bỏ tài sản, nhà cửa. Tuy 
nhiên, nếu thật sự vì mục đích hoằng pháp lợi sinh, hoàn 
toàn vị tha vô ngã để giúp cho người khác tu hành thì 
việc tạm thời quản lý, trông coi sinh hoạt của tự viện là 
điều có thể chấp nhận, nhưng cũng cần phải xét nét kỹ 
lưỡng ở nội tâm của mình. 

Dù đã có sự dè dặt cần thận, nhưng đến khi bắt tay 
vào thực hiện thì mọi người đều không thể tránh được 
việc xây dựng phải thật đẹp, thật khang trang hoặc phải 
thật to và có nhiều đồ đạc. Nếu vẫn còn có những tâm 
niệm như thế thì chưa thê buông bỏ được sự vướng mắc 
vào nhà cửa. 

Cũng cần phải quán xét cần thận, như vậy đối với 
sự quản lý tài sản. Dù đã biết rằng tất cả vật chất chỉ gói 
gọn trong việc cơm chỉ để ăn no, áo chỉ để mặc ấm, xe 
chỉ để di chuyền,... tất cả những thứ đó đều là phương 
tiện để sử dụng; nhưng đôi khi chúng ta chỉ xả bỏ được 
những thứ to lớn, mà không thể buông được những cái 
nhỏ nhặt! 


42 BUÔNG BỎ THẺ GIAN 





Cần phải biết rõ công năng, giá trị và tác dụng của 
từng đô vật đề sử dụng chính xác. Con người là chủ nhân 
sử dụng vật chất, không thể để vật chất sai khiến nØược 
lại con người. Người thế gian vì không hiểu được đạo lý 
đó, cho nên họ bị ràng buộc khổ đau vào tài sản. Cả cuộc 
đời rong ruồi, chạy đuổi đề tìm kiếm, gom góp cực khổ 
những thứ tiền của vật chất, nhưng có mấy người được 
toại nguyện! 

Người tìm được những cái mà họ cho là quý báu đã 
gian khổ rất nhiều, huống nữa là những người tìm mãi 
không được như ý muốn thì khô đau gấp nhiều lần. Mặc 
dù là người giàu nhất thế giới, nhưng khi nhắm mắt lìa 
đời liệu đem theo gì được? 

Khi xưa, có một ông vua, trước khi chết có để lại tờ 
di chúc. Trong đó có viết răng: 

1. Phải mời hết những vị bác sĩ bậc nhất của đất nước 
đến khiêng quan tài của Ta. 

2. Chiếc quan tài phải được khoét hai lỗ để đưa hai 
bàn tay của Ta buông xuống ra bên ngoài. 

3. Trên đường đưa linh cữu của Ta từ hoàng cung 
đến lăng mộ phải trải đầy vàng bạc châu báu. 

Ý nghĩa sâu xa của câu chuyện trên là gì? 

- Dù bác sĩ giỏi bậc nhất trong thiên hạ cũng phải bó 
tay trước cái chết. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 43 





- Dù có quyên uy tột đỉnh, rồi cuối cùng cũng chỉ ra 
đi với hai bàn tay trắng. 

- Dù giàu có tột đỉnh, vàng bạc đầy kho, nhưng khi 
cái chết đến, những thứ ấy đều trở thành vật vô dụng đề 
trải dưới đất. Ở địa vị cao tột như nhà vua còn giác ngộ 
thấy rõ được điều vô thường tạm bợ ở thế gian, huỗng 
nữa là người xuất gia. 

Tất cả những phẩm vật cúng dường, lợi dưỡng... chỉ 
được xem là những phương tiện dùng trong sinh hoạt 
hằng ngày và cần thận giữ gìn tâm không để ràng buộc 
vào những thứ vật chất đó. 

Kế nữa là buông bỏ thế gian tức là phải buông bỏ 
tâm ái nhiễm ràng buộc vào thế gian. Người đời mỗi khi 
gặp nhau thường hay nói về tánh tình của người khác 
hoặc bàn luận những vấn đề đúng sai, hay dở của thế 
gian. Người xuất gia buông bỏ mọi chuyện thị phi và 
những chuyện tạp nhạp ở đời để chuyên tâm hành đạo. 

Trong kinh 7a Tự Pháp, thuộc Trung Bộ kinh đức 
Phật dạy: “Người đời thừa kế tài sản, nhưng người trong 
đạo thừa kế chánh pháp. Người vì pháp mà buông bỏ 
tất cả thì mới có đủ khả năng để thừa kế sự nghiệp vĩ 
đại của Như Lai”. Vì pháp buông bỏ tất cả tức là thấu 
rõ được chân lý của vũ trụ vạn vật là rỗng không, duyên 
hợp giả dối không thật có, cho nên không còn tâm mong 
cầu, nắm giữ hoặc vướng mắc. 


44 BUÔNG BỎ THẺ GIAN 





Khi nhìn thấy đức Phật trở về thăm lại quê hương 
và hoằng pháp, công chúa Da-du-đà-la mới bảo với La- 
hầu-la, đứa con duy nhất của Ngài rằng: 

- Vị Thầy đó có gia tài lớn lắm. Con hãy mau đến 
xin. 

La-hầu-la nghe lời, chạy đến bên đức Phật nói rằng: 

- Thưa Ngài! Ngài hãy cho con gia tài. 

Khi ấy, đức Phật mới khai thị và nhắc nhở làm cho 
La-hầu-la tỉnh ngộ và xin đi xuất gia. Một thời gian 
sau đó, Ngài chứng quả A-la-hán ngay trong đời, trở 
thành người có Mật hạnh bậc nhất trong mười đệ tử lớn 
và được đức Phật trao cho gia tài chánh pháp vĩ đại. 
Người sở hữu hàng ngàn ngôi chùa cũng không băng 
người kế thừa được chánh pháp. Người đó là con mắt 
của thế gian, là ngọn đèn trên trái đất. Đó là người thừa 
kế chánh pháp Vô thượng của Phật tô. Người có trí huệ 
nhìn sâu đến chỗ vô tướng, vô thinh, vô sắc, vô vị, trong 
khi người phàm chỉ nhìn thấy hình tướng bên ngoài, mà 
không thấy được bản chất thật sự ở bên trong. Người 
thấy được chánh pháp là người thừa kế gia tài của đẳng 
Pháp vương. 

“Trụ Pháp vương gia, trì Như Lai tạng ”, nghĩa là ở 
trong nhà của đẳng Pháp vương, gìn giữ kho tàng của 
Như Lai. Đối với mọi sự vật ở trên thế gian này, đức 
Phật luôn tự do, tự tại không bị ràng buộc, nên Ngài 
được gọi là đắng Pháp vương, tức là vị Vua của pháp. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 45 





Người xuất gia phải cô gắng thừa tự chánh pháp, không 
nên thừa kế tài vật. Tài vật thuộc về vô thường, sinh diệt, 
nếu đạo hạnh chưa đủ, nội lực chưa sâu, mà nhận lãnh 
tài vật nhiều thì rất dễ rước họa vào thân, cần phải tự 
lượng sức của mình. 


46 CHÂN CHÁNH XUẤT GIA 





CHÂN CHÁNH XUẤT GIA 


Đức Phật dạy: “Dâu cho nắm vạt y của Ta, theo sau 
Ta, đạp lên dấu chân của Ta, nhưng nếu vì tham đục mà 
tâm loạn thì người ấy cách xa Ta ”. Tâm tham muốn tất vi 
tế, khó nhìn thấy, chỉ cần sơ ý không đề phòng thì dễ dàng 
sinh tâm tham muốn và năm giữ. Từ đó tạo thành nghiệp 
để thọ quả báo khổ đau. Kinh PhápHoa nói: 


Nguyên nhân có các khổ, 
Tham dục là cội sốc, 

Nếu dứt được tham dục, 
Khổ không chỗ nương để. 


Còn trong kinh 4-bàm ghi răng: “Nhọc nhẳn, cực 
khổ, bị chê bai, măng nhiếc, chà đạp, khinh khi... Tất cả 
những thứ đó đêu từ tham dục mà ra”. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 47 





Những tâm niệm tham muốn thô thiển ở bên ngoài 
còn dễ phát hiện, nhưng trên thực tế thì sự tham muốn 
và ái nhiễm, nằm sâu kín ở nơi nội tâm. Sự tham muốn 
cũng có nhiều cấp độ. Ở mức độ cạn cợt là tham luyến 
người và vật ở bên ngoài. Sâu hơn chút nữa là yêu chính 
bản thân của mình và sâu kín nhất và khó nhìn thấy được 
là âm thầm sự chấp có “thật Ngã”. Tùy theo mức độ 
tham muốn nhiều hoặc ít mà có nhiều hoặc ít đau khổ. 
Chính tâm tham muốn đó đã làm cho tâm ý suốt ngày 
luôn bị rối loạn, dao động, quay cuồng không thể đứng 
yên. Người tuy là hình dáng xuất gia, nhưng chưa thấy 
giáo pháp, mà người không thấy giáo pháp thì không thê 
thấy được Ta. 

Trong suốt ba tháng an cư, đức Thế Tôn lên cõi trời 
Đao Lợi giảng nói kinh ĐÐ/a Tạng cho Phu nhân Ma-gia 
nghe. Khi Ngài trở về cõi Ta-bà, Tỳ-kheo Ni Liên-hoa 
-săc dùng thần thông đến đón đức Phật và nói rằng: 

- Bạch đức Thế Tôn! Con là người đầu tiên đến đón 
Thế Tôn. 

Đức Phật nói rằng: 

- Không phải đâu Liên-hoa-sắc, người đón Ta đầu 
tiên, thấy Ta trước tiên chính là Tôn giả Tu-bồ-đề đang 
ngồi ở trong động đá quán về tánh Không của vạn vật. 
Người thấy được lý Duyên khởi tánh Không là người 
thấy được Như Lai. Kinh 4-hàm có viết: “4i thấy được 


48 CHÂN CHÁNH XUẤT GIA 





lý Duyên khởi là người đó thấy được pháp. Ai thấy được 
pháp là người đó thấy được Như Lai”. 

Có một vị Tỳ-kheo phát tâm tu hành muốn thấy được 
32 tướng hảo của Phật. Đến lúc bệnh nặng sắp ra đi, 
trong lòng vị ấy vẫn thầm ao ước được ngắm nhìn thân 
của đức Phật lần cuối. Đức Phật vì lòng từ bi mới đi đến 
quở trách ông: 

- Tuy là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, nhưng ông đừng 
nên bám chấp vảo cái thân hôi thối này. Hễ thấy được lý 
Duyên khởi mới là chân chánh thấy được Ta. 

Dù cách xa ngàn dặm, nhưng với tâm chân chánh 
lặng lẽ xa lìa tham dục, thì người ấy đang ở bên cạnh 
Phật. Bởi vì người ấy thấy được giáo pháp, mà thấy 
được giáo pháp tức là thấy Phật. Trong kinh Duyên Khởi 
Thánh Đạo nói, vào đêm ấy khoảng canh một, từ trong 
tâm tịch lặng, đức Phật đã khởi lên sự quán xét sâu sắc 
từ đâu mà có nỗi khổ của già chết? Ngài thấy do sự sinh 
ra cho nên mới có già chết. Ngài lại tiếp tục quán xét từ 
đâu mà có sự sinh này và thấy được do nghiệp dẫn đi 
trong luân hồi. 

Đức Phật tiếp tục quán xét từ đâu mà có ra nghiệp? 
Ngài thấy do nắm chặt mà có nghiệp. Rồi Ngài lại quán 
xét từ đâu mà có nắm chặt? Do thấy được từ chỗ yêu 
thích mới có nắm chặt. Tiếp tục quán xét từ đâu mà có 
sự yêu thích? Do từ mê lầm vô minh không thấy được 
sự thật. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 49 





Trong tất cả các khổ thì sự khô bởi già chết là lớn 
nhất và quan trọng nhất của con người. Nó cướp hết tất 
cả những thú vui, tài sản, nhan sắc, sức khỏe, thành công 
và tất cả người thân của mình. Từ nơi sự khổ của giả 
chết, đức Phật đã lần lượt quán xét sâu sắc và truy tìm 
nguồn gốc của sự đau khổ này. Cuối cùng, Ngài đã phát 
hiện từ vô minh không thấy được sự thật là cội gốc phát 
sinh ra mọi thứ đau khổ trên thế gian. 

Muốn phá vỡ cội gốc đau khổ quay cuồng trong lục 
đạo thì phải đập tan vô minh. Tất cả đều là “đồ giả”, 
nhưng vì chúng ta quen thấy nó là đồ thật nên xảy ra đủ 
chuyện rắc rỗi, phiền muộn. 

Giống như đang đi dạo trên đường, bỗng nhiên 
chúng ta nhìn thấy trước mặt có một xấp giấy dày màu 
xanh, có in chữ số 500.000 đồng. Lúc đó, tự nhiên mắt 
mờ, nhịp tim đập loạn xạ, máu tuần hoàn siêu tốc. Mắt 
liếc nhìn xung quanh xem chừng, từ từ bước đến, khom 
người xuống giả vờ sửa dép và nhanh tay nhặt lên. Bất 
ngờ! Phát hiện đó là tiền âm phủ (tiền vàng mã)! 

Bao nhiêu sự hồi hộp và tâm tham đều tan biến, liền 
đứng dậy, lấy chân hất qua một bên và bỏ đi nhẹ nhàng. 

Khi biết rõ là đồ dỏm, thì tự nhiên tâm được nhẹ 
nhàng vì không còn ý niệm tham muốn và năm giữ. 

Mục đích cuối cùng của tất cả giáo pháp mà đức Phật 
chỉ dạy đều quy về sự thật là luôn nhìn thấy tất cả đều là 
đồ giả như vậy là Đạo đế. Luôn thấy rõ bản chất của mọi 


50 CHÂN CHÁNH XUẤT GIA 





sự vật là giả dối không thật, biến hoại vô thường, duyên 
sinh kêt hợp, vay mượn tạm bợ, chính là thây Đạo. Sự 
thật gần gũi và dễ thấy nhật là hơi thở của mình: 


Hi vào A Di 

Thở ra Đà Phát, 
Thấy rõ thân này 
Vay mượn từng hơi. 
Thở ra không mượn 
Lập tức lìa đời 

Chỉ trong tích tắc 
Vô mình tan vỡ. 


Tất cả những sự bám chấp, nắm giữ đều là vì cung 
phụng cho cái thân này. Mọi sự tham muốn, sân giận, 
não phiền cũng đều từ sự lầm chấp vào “cái tôi”. 

Thấy rõ bản chất của “cái tôi” này là vay mượn trong 
từng hơi thở thì phá vỡ cội gốc ban đầu của 12 nhân 
duyên là Vô minh. Nếu phá vỡ được “cái tôi” thì giác 
ngộ. Vì “Vô ngã tức Niết-bàn ”, cho nên gọi là “Hơi thở 
của Phật”. Thấy rõ không còn nghi ngờ bản chất vô ngã 
của thân này chính là thấy pháp. Người nảo thấy được 
pháp tức thấy được Phật. Tuy nói trên lý thuyết là như 
vậy, nhưng muốn có kết quả thật sự thì cần phải có một 
quá trình huân tập chánh niệm tỉnh giác trong mỗi phút 
giây và trong từng hơi thở, từng động tác mới có thê phá 
tan dần dân cái tôi thâm căn có đề từ nhiều kiếp. Cội gốc 
tu hành tóm gọn chỉ tập trung vào công phu đập tan bản 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 51 





Ngã của mỗi hành giả. Kinh /#oa Nghiêm có ví dụ hình 
ảnh một quyền kinh viết về sự thật của ba ngàn Đại thiên 
thế giới và được chứa ở trong một hạt bụi. Người có trí 
tuệ đập nát hạt bụi để lây quyền Kinh đó. 

Hạt bụi chính là tắm thân này, do bám chấp vào “cái 
tôi” nên bị ngăn che. Dùng pháp Duyên khởi, thấy rõ sự 
thật của nó chỉ do kết hợp vay mượn trong từng hơi thở 
đề đập nát thì toàn bộ chân lý của Tam thiên Đại thiên 
thế giới nằm sẵn ở ngay tâm của mình. 

Nếu là người xuất gia mà không bỏ tham dục, không 
rời sân hận, không dừng lại, mà còn che giấu những lỗi 
lầm về oán hận, ganh tị, kiêu căng, dối trá thì giống như 
đem cặp kiếm bén mà giấu trong lớp áo cả-sa. Trong sự 
tu hành, tuy cần phải có dáng vẻ và hình thức bên ngoài 
để có sự trang nghiêm, nhưng dụng công tu sửa ở nội 
tâm mới thật là điều quan trọng và cần thiết. Nếu như 
không thể rời bỏ tham muốn theo đời, tâm nóng nảy, 
sân giận, hay ganh ty khi thấy người khác hơn mình, 
hoặc mới thành tựu chút ít thì kiêu căng xem thường 
người khác; ý nghĩ, lời nói và hành động không phù hợp 
nhau, dối trá không chân thật thì chăng khác nào đem 
cặp kiếm bén mà gói giấu trong lớp áo cà-sa. 

Chúng ta phải hiểu rằng hoàn toàn không phải mặc 
chiếc áo cà-sa thì thành người xuất gia. Không phải ôm 
bát thì là người xuất gia, cũng không phải tụng kinh thì 
là người xuất gia. Đó chỉ là hình thức bên ngoài, chỉ là 


52 CHÂN CHÁNH XUẤT GIA 





dáng vẻ mà thôi! Áo cả-sa là chiếc áo của giải thoát, vô 
thượng phước điển, thánh thơi an lạc, không thể chất 
chứa những thứ phiền não do tâm tranh đấu, hơn thua, 
nhân ngã tạo ra. Nếu người tu giải thoát mà còn nuôi 
dưỡng những tâm niệm trên thì không bao giờ có được 
an lạc. Vua Trần Nhân Tông có bài thơ: 


Phải quấy rụng theo hoa buổi sớm 
Lợi danh lạnh với trận mưa đếm 
Mưa tạnh, hoa trơ non vắng lặng 
Xuân cối, còn vang một tiếng chỉm. 

Đối với người tu thì những tâm niệm thị phi, phải 
quấy, oán hờn, ganh ghét... phải rơi rụng giỗng như hoa 
buổi sớm và tâm phải lạnh lùng giỗng như trận mưa đêm 
trước những lợi dưỡng, danh tiếng thì sẽ thấy được mùa 
xuân muôn thuở. 

Ngoại hình chỉnh tể cũng không thể tiêu diệt phiền 
não. Cho đứa bé mặc áo cà-sa cũng chăng thể gọi nó 
là người xuất gia. Nếu không nhiếp tâm của mình một 
cách chân chính, kiểm soát tư tưởng phát sinh, dùng 
trí tuệ tiêu diệt phiền não, đi con đường mà người xuất 
gia vốn phải đi, người không nhất tâm hướng tới giác 
ngộ, thì không thể gọi là người xuất gia chân chính. 
Người xuất gia phải là người biết thu nhiếp tâm của 
mình trong giới, định, tuệ trong công phu hành trì hằng 
ngày. Kiểm soát mọi tư tưởng, ý niệm cho phù hợp với 
giới hạnh của người xuất gia và chánh pháp. Khéo làm 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 53 





phát sinh trí tuệ, chánh niệm tỉnh giác, tiêu diệt phiền 
não. Đi con đường mà người xuất gia phải đi, tâm trí 
luôn hướng về chỗ giác ngộ mới là người xuất gia chân 
chánh. Nếu thường vận dụng chánh pháp, xoay lại nhìn 
tâm, công phá phiền não, thì sự tu hành an lạc sẽ tiến 
bộ chăng thể nghĩ bàn, gọi là “Nhất nhụt thiên lí”, một 
ngày đi ngàn dặm. 

Trong kinh 7ăng Chỉ Bộ ghi: “Pháp của Ta thiết 
thục hiện tại, đến để mà thấy”. Thấy được rồi thì nhất 
tâm hướng tới giác ngộ. Nếu chỉ nghe nhiều hoặc chỉ 
tìm hiểu cho biết, mà không vận dụng chánh pháp tu sửa 
thân tâm, thì sẽ không tận hưởng được hương vị an lạc 
của Phật pháp. Một tâm hướng tới giác ngộ, dù cho thịt 
nát xương tan cũng phải gắng sức đạt đến chỗ thành tựu 
được cứu cánh phạm hạnh thanh tịnh, chấm dứt hết mọi 
phiền não, có thể tự lợi và lợi tha. Cha mẹ, ông bà, tô 
tiên đều được hưởng nhờ phước đức. Tắt cả chúng sinh 
trong ba cõi đều thâm nhuằn lợi lạc. Xứng đáng dự vào 
phẩm vị “Chúng Trung Tôn Tăng bảo”, chúng hội cao 
quý trong tất cả chúng hội trong chốn nhân gian. 


Chương IV 


LIY NGHI GIỚI HẠNH 


56 UY NGHI TRONG SINH HOẠT 





UY NGHI TRONG SINH HOẠT 


Trong cuốn Luật irường hàng dành cho người xuất 
gia viết: “Có uy thì đáng nể, có nghỉ thì đáng kính. Do 
giữ gìn tịnh giới, hạnh tốt đây đủ, rõ ràng Tăng tướng, 
các đức oai nghiêm, đi đứng hợp phép, vòi vọi dễ xem, 
hình ngay bóng thẳng, nên khiến người khác nhìn thấy 
đêu nề phục. Như thế mới thật là đạo phẩm xuất gia, 
thây của Trời người `. 

GIữ gìn tròn đủ phép uy nghi sẽ làm cho ngôi Tam 
Bảo chẳng bị đoạn dứt. Người tu giữ gìn được tịnh giới, 
đầy đủ hạnh tốt thì tướng Tăng hiện rõ ràng các đức oai 
nghiêm, khiến người nhìn thấy đều kính nể. Kinh Hoa 
nghiêm lại ghi: “Nên nói tịnh hạnh thành nhờ đạo nghĩ, 
trong sạch tròn nhờ giới phẩm. Khi thanh cao như sao 
sáng. Ủy nghiêm tịnh dường gió tan máy. Trong tâm 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 57 





chứa đức Sư tứ, ngoài thân hiện uy Tượng vương, Trời 
người khen ngợi, quỷ thân kính váng ”. 

Công phu chánh niệm trong bốn tư thế: đi, đứng, 
năm và ngôi được người xưa cụ thê hóa băng những 
hình ảnh, giúp dê nhớ đê thực tập chánh niệm. 


Đi nhẹ như gió; 

Đứng thăng như tùng; 
Ngồi vững như chuông; 
Năm cong như cung. 

Trong quyên sách Bước Tới Thảnh Thơi, Hòa thượng 
Làng Mai cũng đã chỉ dạy về uy nghi trong các tư thê. 
Uy nghỉ chánh niệm trong khi đi 

- Phối hợp mỗi bước chân của mình với hơi thở 
thì tâm sẽ luôn chánh niệm và có sự an lạc vững chắc. 
Hoặc từng bước chân là một danh hiệu Phật: “Mộ bước 
A Di; một bước Đà Phật”, tập luyện lầu ngày sẽ thành 
thói quen. Hoặc có thê chánh niệm nhận biêt ngay từng 
bước chân. 

- Không nên đi vội vàng, hấp tấp và không nên chạy, 
trừ khi có nguy biên. 

- Phải thực tập đi đều đặn, chậm rãi với cảm nghĩ 
mỗi bước chân của mình đều đang đi ở trong Tịnh độ. 

- Tránh việc đánh đẳng xa, kéo lê đép guốc, cũng 
không nên bước dẫm mạnh trên nên gạch tạo thành 
tiêng lớn. 


58 UY NGHI TRONG SINH HOẠT 





- Mỗi khi bước đi, bàn chân tiếp xúc với mặt đất 
giông như in bản chân xuông mặt đât. Bàn chân vừa 
chạm nhẹ xuông, liên nhận biết rõ sự thô nhám hay trơn 
trợt, âm hoặc lạnh của mặt đât. 

Nếu bước đi trong trạng thái không tỉnh giác thì rất 
dễ xảy ra những tai nạn như: té ngã, trẹo chân bong gân, 
hoặc dáng vẻ hâp tâp vội vàng không đoan chánh; thậm 
chí mất tôn nghiêm trong những buổi hành lễ. Trong 
kinh Duy Ma Cát nói: “Như Lai ân gót chân là hải án 
phát quang. Chúng sinh khởi tâm trần lao mù mịt ”. Mỗi 
bước chân của Phật đều ở trong chánh niệm tỉnh giác, 
sâu sắc và vững chãi. Ngài luôn đặt trọn tâm vào trong 
mỗi bước chân, cho nên sự đi rất vững chắc và trang 
nghiêm. Chúng ta có thê thực tập sự đi phôi hợp với hơi 
thở hay danh hiệu Phật. Những phương tiện đó khiên 
cho dễ nhiếp tâm vào từng bước đi nhẹ nhàng, như vậy 
sẽ có sự an lạc, thánh thơi. 

Uy nghỉ chánh niệm trong khi đứng 

- Phải đứng thắng như cây tùng, cây bách. 

- Không nghiêng dựa vào bờ tường hoặc gốc cây, khi 
đang đứng sắp hàng chờ mua vé hoặc lên xe cũng phải 
ø1ữ gìn như vậy. 

- Không chắp tay sau lưng vì sẽ mất uy nghỉ. 

- Không đứng những nơi ồn náo nhiều người hoặc 
không hợp với lễ nghi. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 59 





Uy nghỉ chánh niệm trong khi ngồi 

- Khi ngồi phải thắng lưng dù là ngồi chơi. Hình 
dáng giông như cái chuông đông đặt úp xuông đât, tư 
thê rât vững chắc và cân băng. 

- Khi ngồi trên phiến đá hay dưới một gốc cây cũng 
phải thanh thản như đang ngôi dưới cội Bô-đê. 

- Không ngồi giữa những đám người đang nói lời 
tục fu, chửi măng hay cười đùa bốn cợt, hoặc nói xâu 
người khác. 

- Những chỗ uống rượu ăn thịt hoặc cờ bạc cũng 
không nên ngôi. 

- Không ngồi xôm, phải ngồi trên ghế hoặc ngồi 
trong tư thê hoa sen (kiêt già) và phủ tà áo cho thăng, 
kín đáo. 

- Thường tập ngồi kiết già hoặc bán già như vậy lâu 
ngày sẽ quen và đên khi tĩnh tọa sẽ ngôi được lâu, rât 
khỏe và an lạc, không bị đau nhức. 

- Áo đi đường của người tu là loại áo Nhật bình, nên 
mỗi khi ngồi xuông hoặc đi xe gần máy cũng phải xem 
cần thận vạt áo để tránh nguy hiểm. Đã có nhiều người 
bị tai nạn vì vạt áo vướng vào bánh xe làm té ngã và gây 
thương tích. 


Uy nghi chánh niệm trong khi nằm 


- Nằm như hình cây cung theo tư thế kiết tường của 
đức Phật. 


60 UY NGHI TRONG SINH HOẠT 





- Năm trong phòng dành riêng cho mình và không có 
người qua lại. 

- Chỉ nằm khi thân thê thật sự cần nghỉ ngơi thư giãn. 

Ngoài việc chánh niệm trong bốn tư thế: đi, đứng, 
ngôi, năm thì trong cách nhìn hoặc lời nói cũng thê hiện 
oaI nghi. Anh mắt nhìn cũng rât quan trọng, vì đó là nơi 
hiên lộ nội tâm của mình. 

Uy nghỉ chánh niệm trong lời nói 

“Không nên tham dự vào những chuyện thị phi phải 
quáy ở ngoài đời và cũng đừng khuyên khích những 
người khác nói những chuyện tạp nhạp như thể. Chỉ bàn 
vê sự tu tập, hoặc những pháp môn thiêt thực ứng dụng 
ở trong đời sông hàng ngày, đừng nên phí thời giờ vào 
việc đàm luận những đề tài thuần là lý thuyêt dù đó là 
giáo lý”. 

Pháp của Phật dùng để ứng dụng, trừ nhiệt não nóng 
bức, có được sự mát mẻ thanh lương, nhưng chúng ta 
đem ra bàn luận trên lý thuyêt đê cuôi cùng sinh ra tranh 
cãi, như vậy vô tình làm phản tác dụng của chánh pháp. 

Một hôm, sau khi các vị Tỳ-kheo ăn cơm xong, cùng 
nhóm họp lại rôi băt đầu bàn luận hêt chuyện này sang 
chuyện kia. Đúng lúc ây, đức Phật từ trong Tịnh thât 
bước ra và hỏi: 

- Các Thầy đang bản luận việc gì đó? 

Các thầy Tỳ-kheo đành phải trình bày toàn bộ những 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 61 





gì mà họ đang bàn luận. Lúc đó, đức Phật bảo các thầy 
Tỳ-kheo ngồi xuống và dạy rằng: 

- Này các Thầy! Chớ nên nói những câu chuyện của 
loài súc sinh, vua chúa, ăn trộm, đại thần, binh lính, 
những việc hãi hùng, chiến tranh, đồ ăn thức uống, 
vải mặc và giường nằm. Cũng chớ nên nói những câu 
chuyện về vòng hoa, hương liệu, bà con, xe cộ. Chớ 
nên nói những câu chuyện về làng xóm, thị tứ, thành 
phó, quốc độ, đàn bà, đàn ông, những câu chuyện về anh 
hùng. Chuyện bên lề đường, những câu chuyện ở chỗ 
lây nước, những người đã chết, những câu chuyện tạp 
nhạp. Chớ nên nói những câu chuyện biến trạng của thế 
giới, những biến trạng của đại dương, sự hiện hữu và sự 
không hiện hữu. Vì sao? 

- Này các Thầy! Những câu chuyện ấy không đưa 
đến mục đích tu hành. Không phải là căn bản cho phạm 
hạnh, không đưa đến chỗ chán lìa, không đưa đến chỗ 
ly tham đoạn diệt, an tịnh Thắng trí, giác ngộ Niết-bản. 

- Này các Thầy! Có nói chuyện thì các vị hãy nói 
chuyện đây là Khô, đây là con đường đưa đến Diệt khô. 
Vì sao? Vì các câu chuyện này liên hệ đến mục đích tu 
hành. Do vậy, này các Tỳ-kheo! Có một cô gắng mà các 
vị xuất gia cần phải làm để biết rõ đây là khổ đau; một 
cô gắng mà các vị cần phải để biết rõ đây là con đường 
chấm dứt khổ đau. 


62 UY NGHI TRONG SINH HOẠT 





Nhân sự kiện các thầy Tỳ-kheo bàn luận về những 


chuyện tạp nhạp của thế gian, đức Phật đã có những lời 
nhắc nhở như một bài pháp. 

Một thói quen xấu chúng ta thường hay bị phạm là 
mỗi khi tụ họp lại thì nói chuyện của người này, việc của 
người kia, hoặc bàn chuyện từ trong nước ra đến quốc tế, 
kế đến nói chuyện phải quấy, đúng sai, làm mắt tâm thanh 
tịnh. Ngài Tăng Xán nói: “Vừa có thị phi, lăng xăng mất 
fam”. Thời đại ngày nay, căn bệnh “bà Tám” lan tràn khá 
phô biến trong xã hội con người. Thậm chí vào tham dự 
khóa tu tịnh khẩu niệm Phật, nhưng chịu đựng không nồi 
nên cũng lén nói chuyện. Dù bị phạt sám hối ngay lúc đó, 
nhưng cũng chỉ được một lúc, rồi vẫn tiếp diễn ra như cũ. 
Nói nhiều và nói thị phi là một căn bệnh khó trị, bởi vì 
nó đã thành thói quen của cái miệng (khẩu nghiệp) từ lâu 
đời, nên chúng ta cần phải canh chừng thật kỹ. Cũng cùng 
một cái miệng, nếu sử dụng đúng chỗ thì một lời nói sẽ 
đưa mình đạt tới chỗ thậm thâm của tuệ giác và làm lợi 
lạc vô cùng cho mọi người. Ngược lại, sẽ tạo thêm nhiều 
nghiệp xấu và rất dễ chiêu cảm tai họa, gọi là “Thần khẩu 
hại xác phàm ”. Cho nên giữ gìn lời nói là việc làm rất 
quan trọng đối với người tu. 

Sau 6 năm khổ hạnh trong rừng già và 49 ngày đêm 
ngồi tịch lặng dưới cội Bồ-đề, Thái tử Tắt-đạt-đa đã 
thành tựu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Từ Bỏ- 
đề đạo tràng cho đến Sa-la song thọ với hơn 300 pháp 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 63 





hội, đức Phật đã dùng để hoằng pháp. Những lời nói 
phát ra từ kim khẩu của Ngài suốt 49 năm được kết tập 
lại thành ba Tạng giáo điển độ thoát vô số chúng sinh. 

Cũng là lời nói nhưng là tinh hoa của tuệ giác thâm 
sâu, làm lợi lạc cho người và Trời. Lời nói có thê làm cho 
người từ tối đi ra sáng, từ mê trở thành giác, từ nhiễm 
chuyên thành tịnh, từ phàm vượt lên Thánh. Cũng từ 
những lời nói đó, mà các bậc A-la-hán, Cao Tăng, Cô đức 
đạo hạnh được ra đời. Trải qua mẫy ngàn năm mà giá trị 
của những lời nói ấy vẫn bất diệt. Trong khi các loài vật 
chỉ có thể truyền thông với nhau bằng một số ngôn ngữ 
nghèo nàn thì loài người sở hữu được một phương tiện 
Ø1ao tiếp phong phú có thê diễn đạt đầy đủ mọi ý nghĩa 
từ cạn đến sâu, một khi mở lời là muôn loài đều lợi lạc, 
người trời hòa vui. Nếu khéo sử dụng lời nói thì sẽ thấy 
được sự mầu nhiệm và công năng lợi lạc vô biên của nó. 
Đó cũng là khả năng lớn và là nhân duyên thù thắng của 
loài người. Chính vì giá trị quý báu của lời nói, chúng ta 
cần phải biết trân quý từng lời nói của mình. 
Uy nghỉ chánh niệm trong cách nhìn 

Trong quyền Nhập Bồ Tái Hạnh, Bồ-tát Tịch Thiên! 
có dạy: 


1. Tịch Thiên (3š X) (Santideva) (thế kỷ thứ VII-VIII,) Theo truyền thuyết 
Tôn giả sinh ở miền Nam Ấn, vùng Sri Nagara vào khoảng thế kỷ thứ 
VII, là thái tử con vua Surastra. Ngài rời bỏ cung thành trốn vào rừng 


64 


UY NGHI TRONG SINH HOẠT 





Không bao giờ nên nhìn 
Dáo dác và mông lung, 

Mắt thường nhìn thăng xuống 
Như trong. lúc ngôi thiên. 

Để cho mắt nghỉ ngơi, 

Thỉnh thoảng nhìn chân trời. 
Khi có người xuất hiện 

Hãy nhìn thẳng chào hỏi. 
Trên đường, nên đưng lại 
Nhìn rõ khắp bốn phương 
Lúc dưng nghỉ dưỡng sức, 
Hãy quan sát sau lưng. 


sâu tu tập suốt 12 năm và được truyền phép tam muội của Văn Thù Bồ 
Tát. Về sau, Ngài làm chức Thừa tướng cho triều vua Pancamasimha 
đúng theo Phật pháp và truyền dạy nhiều kỹ nghệ mới lạ. Về sau, Ngài 
từ bỏ chức Thừa tướng, tìm đến tu viện Nalanda, xuất gia thọ giới, được 
đặt tên là Sàntideva. Ngài tu mật hạnh, học trực tiếp với Văn Thù Bồ tát 
trong thiền định. Do chúng Tăng muốn làm nhục Ngài, nên đã yêu cầu 
Ngài nói những sáng tác mới sau này. Ngài đã tụng lên Bồ Tát Hạnh 
"`... và khi tụng đến câu: “Khi Có và Không không 
còn khởi lên trong tâm...” thì ngài bay lên hư không rồi từ từ biến mất, 
nhưng tiếng nói còn vọng vị cho đến câu kệ cuối cùng. Không thấy ngài 
nữa, Tăng chúng hối hận trở về phòng ngài tìm kiếm, thấy trên bàn để 
lại ba quyên: Sutràsamuccaya (Tập kinh luận), Siksàsamuccaya (Tập Bồ 
Tát học luận) và Bodhicaryàvatàra (Nhập Bồ đề hành luận). Ngoài ra còn 
có các tác phẩm: Đại thừa tập bồ tát học luận (Phạm: Zikwả-samuccaya), 
Bồ đề hành kinh (Phạm:Bodhisattvacaryàvatàra), Chư kinh yếu tập 
(Phạm: Sùtrasamuccaya), Câu sinh ca (Phạm: SahajJa-gìtà), Thánh mệnh 
chung trí kinh kí [Nhập Bồ Tát Hạnh, X. History of Buddhism by Bu- 
ston (E.Obermiller); Aspeets of Mahàyàna Buddhism and 1ts Relation to 
Hìnayàna (N.Dutt; The History of Buddhist Thought (E.J. Thomas)]. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 65 





Kiểm tra kỹ trước sau. 
Tùy nhu cầu hành động 
Mà tiến tới hay lui. 

Phải thường giữ mắt nhìn thắng xuống dưới đất mỗi 
khi chúng ta bước đi và không bao giờ nhìn dáo dác, 
mông lung. Để cho mắt nghỉ ngơi thì có thể phóng tầm 
mắt nhìn xa và rộng về phía chân trời. Khi có người xuất 
hiện thì cần nhìn thăng chào hỏi. Trước khi dừng nghỉ 
nên quán sát kỹ trước sau, để quyết định tiếp tục tiến 
hay lui. Mọi lúc, mọi nơi cần phải tỉnh giác nhận biết rõ 
ràng như vậy. 


Uy nghi chánh niệm trong tư thế và động tác 


Trước khi muốn di chuyển 
Hoặc trước khi nói năng 
Phải kiểm soát tâm ý 

Đưa nó vào chánh niệm. 
Trước khi ta hành động 
Nên ý thức rõ rằng 

“Đây tư thể của thân ”. 

Và trong khi hành động 
Cũng luôn luôn quản xét 
Tự thể của thân mình. 


Khi thân muôn dì động hoặc miệng muôn thôt ra lời 


nói, trước tiên chúng ta phải xem xét tâm của mình thật 
kỹ lưỡng và sau đó mới nói hoặc làm cho phù hợp. 


66 UY NGHI TRƠONG SINH HOẠT 





Hoặc từ tư thế này muốn chuyền sang tư thế khác, 
cần phải chánh niệm tỉnh giác đề thay đổi. Muốn đổi tư 
thế nào thì khi thực hiện cần phải luôn quán xét tư thế 
của thân này đã làm đúng chưa? Trong từng cử chỉ và 
hành động đều phải thực hành tỉnh thức. 


Uy nghỉ chánh niệm trong tâm ý 


Ý xấu vừa manh nha 
Biết ngay tai họa nó 

Ta liền giữ chánh niệm 
Như cây bám chặt đất. 
Suy nghĩ việc muốn làm 
Không nên nghĩ gì khác 
Tám trí phải chuyên chủ 
Làm xong từng việc đãi 
Khi ý khởi tâm tham 
Hoặc khi sắp nổi giận 
Tạm đình chỉ nói làm 
Như cây đưng lặng yên. 
Tự chủ lấy thân tâm 
Thường lộ vẻ tươi vui 
Ngăn cau mày gián dữ 
Làm bạn tốt chúng sinh. 


Ý xấu vừa manh nha nảy mầm hay vừa phát khởi, 
chúng ta cần phải biết ngay tai họa của nó sẽ gây Ta. 
Nhìn thấy rõ như vậy, liền phải giữ chánh niệm giống 
như rễ cây bám chặt vào đất. Chỉ suy nghĩ về việc muốn 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 67 





làm, không nên nghĩ tưởng đến việc khác. Tâm trí phải 
chuyên chú để thực hiện hoàn tất từng công việc. 

Mỗi khi muốn làm một điều gì, chúng ta cần phải tìm 
hiểu cặn kẽ, tường tận mọi cách thức và phương pháp. 
Sau khi đã quyết tâm thực hiện một việc thì không nên 
nghĩ đến những việc khác. Chỉ chú tâm làm cho đến 
khi hoàn tất. Nếu không như vậy, tâm sẽ nghĩ tưởng 
mông lung loạn xạ và cuối cùng không thể làm xong 
bất cứ một việc nào. Trong kinh D¿ Giáo, đức Phật có 
dạy: “Giữ tâm một chỗ, việc gì chẳng xong” (Chễ tâm 
nhất xứ, vô sự bắt biện). 

Tâm y phải luôn chuyên chú tu tập. Chuyên ròng 
trong nội điển giáo pháp chính là sức sống của người 
tu. Khi chúng ta đã hiểu được pháp thì đó sẽ là động lực 
thúc đây chúng ta tinh tấn tu tập. Tín, giải, hành, chứng 
là bốn lộ trình thiết yếu của toàn bộ sự tu học. Sau khi đã 
tin hiểu và bắt tay thực hành thì sẽ chứng nghiệm được 
kết quả mỹ mãn. 

Kế đến, khi tâm ý khởi tham muốn, hoặc khi sắp nôi 
giận thì phải lập tức tạm đình chỉ sự nói hoặc làm và nên 
như cây đứng lặng yên. Lúc tâm ý đang buôn bực, nói 
hoặc làm bắt cứ điều gì cũng dễ sai trật, thậm chí còn có 
thể xảy ra tai họa cho mình và người khác. Sau này có 
ăn năn hối hận cũng không còn kịp nữa. Hãy quan sát 
và thực tập đứng lặng như thân cây đề giúp đình chỉ mọi 
tâm ý tham, sân, si khi chúng xuất hiện trong tâm. Đây 
là một điểm tu hành rất quan trọng, mà chúng ta cần ghi 
nhớ và ứng dụng! 


68 GIỚI HẠNH THANH TỊNH 





GIỚI HẠNH THANH TỊNH 


Giới hạnh của người xuất gia rất quan trọng trong 
sự tu tập đạt đến giải thoát. Những điều mà chúng ta đã 
phát tâm lãnh thọ trước Tam Bảo thì cần phải luôn khắc 
ghi và suy xét trong tâm. Vào mỗi nửa tháng, chúng 
ta thường tụng giới Bồ tát một lần để nhắc nhở mình 
phải luôn giữ gìn cần thận những giới luật đã thọ, không 
để cho sai phạm. Ngày quan trọng đó được gọi là ngày 
“Irưởng Tịnh”, tức là trưởng dưỡng sự thanh tịnh, làm 
lớn mạnh sự trong sạch ở trong giới phẩm. 

Thông thường trên những xa lộ hoặc đường cao tốc, 
người ta thiết lập những “con lươn” và hàng rào phân 
cách để giúp cho các phương tiện lưu thông an toàn 
tránh khỏi tai nạn. Tuy vậy, thỉnh thoảng cũng có những 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 69 





chiếc xe chạy bất cần, leo qua những hàng rào ấy và lọt 
xuống hồi 

Cũng như vậy, giới có nghĩa là ngăn chặn, kiềm 
chế. Đó là hàng rào, con lươn để ngăn chặn không để 
cho tâm của mình vượt ra ngoài đi lang thang dễ gặp 
nguy hiểm và là thành trì vững chắc để ngăn chặn bọn 
giặc phiền não xâm nhập. 

Chữ “Tỳ-ni” có nghĩa là mát mẻ, điều phục. Phiền 
não nơi sáu căn ba nghiệp luôn rực cháy hừng hực, nhờ 
có giới ngăn chặn, điều phục và làm cho tâm trong sạch 
mát mẻ. 

Những bậc Cao Đức và những vị tu hành chân chính 
như Cô Hòa Thượng thượng Đồng hạ Minh chuyên tu 
về giới luật dịch hết Luật tạng cho Phật giáo Việt Nam. 
Vào ngày cuối cùng của cuộc đời, Ngài nằm theo tư thế 
Phật nhập Niết-bàn mà thị tịch. Khi Cố Hòa Thượng 
còn sống, mọi người ở gần đều cảm nhận được sự mát 
mẻ trong lành từ nơi giới đức của Ngài tỏa ra. Những 
bậc giới đức khác như Cố Hòa Thượng thượng Minh 
hạ Thành, Cố Hòa Thượng thượng Hành hạ Trụ hoặc 
như Hòa Thượng Luật sư thượng Minh hạ Thông vào 
thời hiện tại, chúng ta thấy các Ngài đều có Tăng tướng 
trang nghiêm. Đó chính là hoa trái tốt lành từ việc hành 
trì giới hạnh. 

Người nghiêm trì giới luật và tu hành đạo hạnh luôn 
có sự uy nghiêm. Các Ngài là bậc thầy đạo hạnh lớn, 


70 GIỚI HẠNH THANH TỊNH 





không chỉ có loài người phát tâm cung kính ngưỡng mộ, 
mà ngay đến các loài vật cũng cảm được sức từ trường 
thanh tịnh của luật nghi tỏa ra nên quy ngưỡng. Thậm 
chí ngay cả những loài quỷ thần và những phi nhân ở 
các cảnh giới khác cũng đều quy kính hướng về. Người 
nghiêm trì giới luật, có phạm hạnh thanh tịnh, mỗi một 
giới đã thọ đều có vị thần hộ giới che chở hộ trì. 

Thuở xưa, vị Sơn Thần do ngưỡng mộ quý kính đức 
hạnh tu hành giới luật của Luật sư Đạo Tuyên! nên đã 


I. Đạo Tuyên (:š # 4È Ép ) (596 - 667) là Cao tăng ở đời Đường, cũng được 
gọi là “Nam sơn luật sư” , người huyện Ngô hưng, tỉnh Chiết giang họ Tiền, 
tự Pháp biến, là Sơ tổ của Nam sơn luật tông. Năm 16 tuổi, sư xuất gia, 
lần lượt theo các ngài Tuệ quân ở chùa Nhật nghiêm, Trí thủ ở chùa Đại 
thiền định học luật. Sau, Sư cất chùa Bạch tuyển ở Phỏng chưởng cốc tại 
núi Chung nam, nghiên cứu, hoằng truyền luật Tứ phần. Sư từng đi các 
nơi để giảng dạy Luật học, sư cũng tham dự dịch trường của ngài Huyền 
trang. Sư từng ở các chùa Sùng nghĩa, Phong đức, Tịnh nghiệp. Năm Hiển 
khánh thứ 3 (658), sư vâng sắc chỉ nhận chức Thượng tọa của chùa Tây 
minh ở Trường an. Năm Long sóc thứ 2 (662), vua Cao tông ra lệnh cho 
tăng ni phải lễ bái vua chúa, nhờ sư và ngài Huyền trang dâng biểu hết sức 
can ngăn, lệnh ấy mới được bãi bỏ. Bình sinh, Sư nghiêm trì giới luật, tu 
tập Thiền quán, hết lòng tưởng lệ lớp hậu tiến, đức hạnh thuần hậu của sư 
khiến kẻ tăng người tục đều kính ngưỡng. Năm Càn phong thứ 2 (667) Sư 
tịch, thọ 72 tuổi, 52 tuôi hạ, thụy hiệu là Trừng chiếu. Những tác phẩm của 
Sư gồm có: “Tứ phần luật san phồn bồ khuyết hành sự sao” 12 quyền, “Yết 
ma sớ” 3 quyên, “Giới bản sớ” 6 quyền, “Thập tì ni nghĩa sao” 6 quyền, “Tỉ 
khưu ni nghĩa sao” 6 quyên, “Đại đường nội điển lục” 10 quyền, “Cổ kim 
Phật đạo luận hành” 4 quyền, “Quảng hoằng minh tập” 30 quyền, “Thích 
thị lược phổ”, “Thích ca phương chí”, “Tam bảo cảm thông lục”. [X. Tổng 
cao tăng truyện Q.14; Phật tổ lịch đại thông tải Q.15; Đại đường nội điển 
lục Q.5]. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 71 





phát tâm quy y với Ngài. Một hôm, trong khi đang đi 
Ngài bị vấp ngã, bỗng nhiên có một người bước đến bên 
cạnh đưa tay ra đỡ lấy thân của Ngài. Sau khi tìm hiểu 
kỹ thì Ngài mới biết vị đó không phải người thường, mà 
là Thiên thần Hộ pháp ngày đêm ở bên cạnh bảo vệ. 

Hòa thượng Giám Chân là một vị Luật sư lớn của 
Phật giáo Trung Quốc, Ngài hành trì giới luật nghiêm 
mật và đã có công truyền pháp phục hưng nên tảng giới 
luật cho Phật giáo Nhật Bản chỉ trong vòng 10 năm. 
Ngài đã ghi lại dấu ấn trong trang sử Phật giáo vàng son 
hơn một ngàn năm ở đất nước Mặt Trời Mọc. 

Sự giữ gìn giới luật ở bên trong tâm không ai có thê 
thấy. Trong từng tâm niệm của mình luôn cố gắng gìn 
giữ, điều phục và vươn lên. Những người luôn ở trong 
sự chánh niệm và có giới hạnh đạo nghĩ đầy đủ trọn 
vẹn thì phong thái thanh thoát, siêu phàm từ nơi thân 
tướng tỏa ra khiến người khác có thể cảm nhận. Từ 
trong giới tánh hay giới thê biểu lộ ra ngoài giới tướng 
và giới hạnh. 

Giới thể: Ngày đầu tiên, khi chúng ta phát tâm giữ 
gìn giới đúng như pháp thì lúc đó phát sinh ra giới thể, 
gọi là “đắc vô tác giới thể”. Giới thể có công năng giúp 
giới tử giữ gìn mỗi khi có sự ảnh hưởng đến đời sống 
phạm hạnh thanh tịnh. Lúc sắp bị sai phạm thì chính nó 
sẽ nhắc nhở và cảnh tỉnh không được làm. 


72 GIỚI HẠNH THANH TỊNH 





Giới hạnh: Khi chúng ta hành trì theo giới tướng 
gồm những điều lệ, giữ gìn oai nghi thì phát sinh ra 
giới hạnh. 

Trong khi thọ giới, chúng ta thọ nhận bằng hết tất cả 
tắm lòng cung kính quý trọng, đội trên đầu Vô thượng 
Giới pháp của Phật gọi là “Đảnh đới”. Không giống 
như những tà giới hoặc những điều răn cấm sai lầm của 
những người mê muội thế gian, giới pháp này là do đức 
Phật tu hành khó nhọc trong suốt ba đại A-tăng-kỳ kiếp 
và trao truyền lại cho chúng ta. Người mới cạo bỏ râu tóc 
xuất gia và thọ nhận giới này liền hiện rõ Tăng tướng uy 
nghi, thanh thoát, khiến cho người khác vừa nhìn thấy 
liền phát tâm cung kính, ngưỡng mộ. 

Không chỉ nhìn vào những bậc thầy Tổ hoặc chư vị 
Cao Đức có đạo hạnh mới thấy được sự trang nghiêm, 
siêu phàm nơi hành vi và cử chỉ, mà những huynh đệ 
đồng học có chú trọng về giới luật, oai nghi thì vẻ thoát 
tục cũng tự nhiên hiển lộ so với những người khác. 

Trái lại, người không có oai nghi thì dù tu hành 
nhiều năm, nhưng hình tướng vẫn không có gì thay đôi 
so với lúc chưa xuất gia. Khi vừa mới cạo tóc, thọ giới 
và đắp y còn cần thận và nghiêm túc hoặc vừa học Oai 
nghi và Tỳ-n1 thì còn nhớ giữ gìn, nhưng lâu ngày mọi 
việc trở nên bình thường, nhàm chán, do đó tâm trở 
nên buông lung giãi đãi. Tâm phàm phu vẫn là phàm 
phu, tướng thế tục còn nguyên thế tục. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 73 





Những bài kệ trong quyền Tỳ-ni là những bài thực 
tập về chánh niệm rất quan trọng đối với người tu. Mỗi 
việc làm đều có một bài kệ để nhắc nhở chúng ta luôn 
tỉnh thức trong oai nghi, cử chỉ và hành động của mình. 
Thực hành được oai nghi thì phẩm chất đạo đức và nhân 
cách của người tu được nâng cao. 

Có một chú còn trẻ tuổi sau hai năm ở trên núi tu 
học, trở về thăm nhà. Vừa nhìn thấy uy nghi, phẩm hạnh 
của chú, mọi người trong gia đình cha mẹ, ông bà, cô 
bác... không còn dám kêu bằng thằng hoặc con mà thay 
vào đó là sự kính nề đối với một vị Thầy tu. Chú đã hoàn 
toàn thay da đối thịt chỉ sau một thời gian ngắn thực 
hành chánh pháp và giữ gìn oai nghi giới luật. 

Sự tu hành thường trải qua ba cấp độ: 

1. Thay da đổi thịt: Giữ gìn oai nghỉ, nghiêm trì giới 
luật sẽ giúp người xuất gia bước đầu có được hình tướng 
uy nghi, thoát tục. 

2. Thay xương đổi cốt: Học hỏi giáo pháp, nghiền 
ngẫm lẽ thật, thấy biết chân chính, chuyển đổi được 
nhận thức sai lầm. 

3. Chuyển phàm thành Thánh: Ứng dụng tu hành 
đạt đến chỗ rốt ráo, gọi là siêu phàm nhập Thánh. 

Không thể xem thường uy nghỉ giới luật, vì đó là nền 
móng rất vững chắc lúc ban đầu tu học. Không có được 
cái này thì dù học cao hiểu rộng, văn hay nói giỏi, hoặc 
là cố găng nhiếp tâm thiền định thì cũng đều không phù 


74 GIỚI HẠNH THANH TỊNH 





hợp với chánh đạo và không thê thâm nhập vào trí huệ 
vô lậu. 

Ba môn học vô lậu (Tam vô lậu học) gồm có: Giới 
- Định - Tuệ đều nằm trong ba tạng kinh điển của đức 
Phật. 

- Tạng luật thâu nhiếp về Giới 

- Tạng kinh thâu nhiếp về Định 

- Tạng luận thâu nhiếp về Huệ 

Tịnh hạnh thành tựu là nhờ có đầy đủ đạo nghĩ; trong 
sạch tròn sáng là nhờ giữ giới trọn vẹn. Đạo nghi chính 
là uy nghi trong đạo pháp. 

Khi xưa, đức Phật vừa nhìn thấy hình tướng của một 
Sa-môn thì phát tâm xuất gia tìm đạo. Khi ngài Xá-lợi- 
phất nhìn thấy Tỳ-kheo Mã Thắng' liền phát tâm cung 
kính. Đến khi nghe bài kệ lập tức được giác ngộ vào 
dòng Thánh. Phong thái uy nghỉ từ trong giới hạnh biểu 


I. Mã Thắng (,§"#), cũng gọi Mã sư, hay A-thuyết-thị, là I trong 5 vị Tỉ 
khưu được Phật hóa độ đầu tiên ở vườn Lộc đã. Ngài có thân tướng uy 
nghỉ đoan chính, ai cũng thích nhìn. Ngài Xá-lợi-phất mới đầu tu theo pháp 
ngoại đạo, một hôm tình cờ nhìn thấy thân tướng trang nghiêm của ngài 
Mã thắng ở thành Vương xá, ngài Xá-lợi-phất sinh tâm kính ngưỡng. Sau 
khi được ngài Mã thắng đọc cho nghe bài kệ Duyên sinh do đức Phật dạy, 
ngài Xá-lợi-phất liền tỏ ngộ và theo ngài Mã thắng về tinh xá Trúc lâm qui 
y đức Phật, sau thành vị đệ tử có Trí tuệ bậc nhất của Phật. [X. kinh “Tăng 
nhất A-hàm” Q.3; kinh “Phật bản hạnh tập” Q.25, 34, 48; luận “Đại tì bà 
sa” Q.129]. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 75 





hiện ra bên ngoài hình tướng là một bài pháp sống động 
không lời có uy lực rất lớn. 

Để giữ gìn giới hạnh trọn vẹn không khiếm khuyết, 
chúng ta phải cố gắng rất nhiều. Phấn đấu tiến lên, 
không chấp nhận đầu hàng mãi cho đến ngày thành tựu 
đạo quả viên mãn. Đừng thấy tâm của mình nhiều phiền 
não rồi vội buông xuôi, như vậy là yếu hèn, không có 
chí khí. 

Song, nếu có những lỗi lầm, nhưng ý chí vẫn cầu 
tiến. Tự hỗ thẹn ăn năn chừa bỏ, tiếp tục phấn đấu cho 
đến khi đẹp sạch hết mọi phiền não mê lầm, đạt được 
giác ngộ giải thoát. Lúc đó mới có thể tự hào cất lên 
khúc ca khải hoàn. Nếu chúng ta chấp nhận thua cuộc 
thì còn làm được việc gì nữa. Đó là tự vứt bỏ mình! 


Khí thanh cao như sao sảng trời, 
Oai nghiêm tịnh dường gió tan mây, 
Trong tâm chứa đức Sư tử, 

Ngoài thán hiện uy TƯỢnG VƯƠnG. 


Vũ trụ có vô số hành tinh lớn nhỏ, ở khắp mọi nơi 
trong bầu hư không vào ban đêm thường tỏa ánh sáng 
lấp lánh mà người ta thường gọi là sao. Ngoài đời, diễn 
viên điện ảnh nồi tiếng được gọi là minh tính màn bạc, 
tức là ngôi sao sáng trên màn bạc. Nét đẹp đạo hạnh 
và giới phẩm thanh cao của người tu còn hơn sao sáng, 
khiến quỷ thần kính phục, Trời người khen ngợi. Đức 
Phật giống như trăng tròn, các hàng Bồ-tát như trăng 


76 GIỚI HẠNH THANH TỊNH 





chưa tròn và những người xuất gia tu hành dường như 
những vì sao sáng tô điêm thêm cho bâu trời chánh pháp. 
Hòa Thượng thượng Tĩnh hạ Vân, Tông chủ của 

Phật Quang Sơn ở Đài Loan có rất nhiều đạo tràng trên 
toàn thê giới. Ở Phật Quang Sơn có trưng bày một quả 
địa cầu lớn và có cắm rất nhiều lá cờ để tượng trưng 
cho những nơi có đạo tràng mà Ngài thường đên thuyêt 
pháp. Ngài tự lẫy hiệu là Tinh Vân, tức là sao và mây. 

Trăng Bồ-tát trong mái, 

Dạo trời không mênh mông 

Chúng sinh tâm nếu tịnh 

Bóng Bồ-đê hiện trong. 

Bồ-tát thanh lương nguyệt 

Du ư tất cánh không. 

Chúng sinh tâm nhược tịnh, 

Bồ-đề ảnh hiện trung. 


Tâm thanh lương, mát mẻ của Bồ-tát luôn nhìn thấy 
tất cả các pháp đều là rỗng không, chăng thật. Nếu tâm 
của chúng ta cũng giống như thế thì tánh biết tròn sáng 
sẵn có nơi mình sẽ tự hiển lộ. 

Giữ gìn tròn đủ phép oai nghi chính là làm cho ngôi 
Tam Bảo chắng đoạn dứt, đời đời tiếp nối soi sáng trên 
thế gian. Chư Tăng tu hành đúng nghĩa là bậc rất cao 
quý ở trong thế gian này. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 77 





Lông Tăng thanh tịnh tợ dòng xanh, 
Phát tuệ soi vào trí tỉnh anh, 

Hồng trần nhẹ gánh chơi ba cối, 
Mỗi niệm tùy duyên độ chúng sinh. 


Người xuất gia giữ gìn tròn đủ uy nghi giới hạnh thì 
nội tâm luôn yên lặng, thanh tịnh và trong xanh. Khi mặt 
trời trí tuệ của Phật, tức là giáo pháp soi vào chỗ trong 
xanh lặng lẽ đó, thì trí của chúng ta trở nên sáng suốt và 
có công năng phá tan các lậu hoặc phiền não. Khi phiền 
não hết rồi, lòng vắng lặng thanh thoát sẽ tùy duyên đi 
khắp mọi nơi cứu độ mọi loài. 

Trái lại, nếu tâm còn vướng mắc với cảnh trần và 
còn đầy dẫy phiền não thì người tu chẳng khác gì với 
người thế tục, luôn bị tài sản và tình cảm đè nặng đôi 
vai. Người thế gian không biết tu thì phải đem thân gánh 
nặng những thứ đó, còn chúng ta là người đã xuất gia 
thì phải buông xuống được tất cả. Không phải chỉ quăng 
bỏ những thứ tài sắc, danh vọng, tình cảm ở ngoài đời, 
mà còn phải buông bỏ tất cả những sự bám chấp trong 
tu tập. 

Chưa mặc cà-sa than nhiễu việc, 
Đã mặc cà-sa việc thêm nhiều. 


Nếu chúng ta không khéo tu thì hậu quả sẽ là như vậy. 
Những việc làm chỉ vì “cái tôi” hoặc đề tìm cầu danh vọng 
lợi dưỡng, tiền của vật chất, lạc thú cho riêng mình đều bị 
trói cột trong vòng luần quần của ích kỷ mê lầm đau khô. 


78 GIỚI HẠNH THANH TỊNH 





Ngược lại, tuy làm việc nhiều nhưng tất cả đều hướng về 
công phu tu hành, soi thấy bản chất giả dối không thật của 
vạn vật! Và khởi lòng từ bi thương xót phụng sự chúng 
sinh thì càng làm càng an lạc hạnh phúc. 

Đồng thời vì muốn xoay chuyên bánh xe chánh pháp 
và làm cho ngọn đèn Tam Bảo tôn tại sáng soi mãi ở thế 
gian thì càng làm công đức càng sinh, trí huệ càng tỏa, 
đạo hạnh càng lớn và người đó đang dần tiễn đến chỗ 
giác ngộ giải thoát. Bản thân công việc không đúng hay 
sai, phải hay quấy, mà chỉ quan trọng ở nơi lý do, mục 
đích của việc làm và cũng do cách nhìn của mình đối với 
mọi vẫn đề. 

Trong kinh Tương Ưng Bộ-Thiên Uấn, phẩm Gánh 
Nặng có ghi: “Thế nào là gánh nặng? Năm thủ uẩn này 
chính là gánh nặng. Nắm chặt thân và tâm này thật có 
chính là cái gánh nặng nhất. Buông xuống được gánh 
nặng đó liên được giải thoát”. Đức Phật chỉ thắng cội 
gốc mê lầm khổ đau nằm ở ngay nơi thân và tâm của 
mình, không phải ở nơi người khác. Có thấy rõ và buông 
bỏ cội gốc mê lầm thì mới có thể “hồng trần nhẹ gánh 
chơi ba cõi” và lúc đó “mỗi niệm tùy duyên độ chúng 
sinh ”. Hiện tại, chúng ta vẫn còn đang gánh mệt mỏi thì 
sao có thê độ người? Đại Sư Quy Sơn nói: “Làm khách 
qua lại ba cõi. Vào ra mẫu mực cho người” (Vãng lai 
tam giới chi tân. Xuất một vị tha tác tắc). 

Tất cả ý nghĩa và bản chất thật sự của chữ “Tăng” 
đều ở ngay nơi oai nghỉ giới hạnh. 


Chương V 


ĐẠO HẠNH XUẤTGIA 


80 CĂN BẢN VỮNG CHẮC 





CĂN BẢN VỮNG CHẮC 


Trong sách Thiền Lâm Bảo Huấn có ghi: “Chẳng có 
gì quý hơn Đạo và chẳng có gì đẹp hơn Đức”. Ö trên 
thế gian này, đạo đức là một báu vật thiêng liêng. Vẻ 
đẹp bẻ ngoài của hình sắc chăng thể sánh với vẻ đẹp sâu 
thắm của tinh thần. Người có đạo đức là người đẹp nhất 
ở trên đời. 

Đạo đức là những đức tánh, phẩm hạnh, khuôn mẫu 
phép tắc, bôn phận tinh thần và những điều cần phải thực 
hành của một người tu. Nền giáo dục của đạo Phật và sự 
đào tạo trong chánh pháp không chỉ giúp cho người tu 
sông đúng với giá trị chân thật của một con người; mà 
còn là điều kiện tốt cho sự tu tập. trau dồi đức tính thanh 
cao đề tiến đến ngôi vị Hiền Thánh, Bồ-tát và tột cùng là 
đạt đến sự tròn sáng muôn đức của Phật quả. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 81 





Siêng năng học hỏi - Bước đầu của trí tuệ 

Điều tất yếu để có được trí tuệ là phải siêng học. 
Khác với thế gian, chữ “học” ở trong đạo Phật có nghĩa 
là thực tập, chăng những nghe hiểu mà còn phải thực 
hành. Tu và học phải luôn đi song song với nhau, không 
thê tách rời trên con đường đưa đến giác ngộ giải thoát. 
Không phải chỉ học hiểu suông trên kiến thức mà phải 
biết vận dụng thực tế trong đời sống tu hành. 

Ngày nay, những nhà văn nổi tiếng trên thế giới đã 
cho ra đời các tác phẩm làm biết bao người phải rơi lệ; 
còn những nhà khoa học có thể phát minh ra máy bay, 
trực thăng hoặc phi thuyền đề bay vào vũ trụ thám hiểm 
các hành tinh chưa được biết đến; hoặc chế tạo những 
công cụ hỗ trợ tìm hiểu những hang động kỳ bí, khám 
phá dưới lòng đại dương... Song, cho dù sự phát triển về 
vật chất, khoa học kỹ thuật đã đạt đến chỗ tột cùng, cũng 
không thê giúp con người chấm dứt đau khổ! Càng văn 
minh hiện đại thì càng luấn quần trong vòng não phiên, 
hệ lụy và ràng buộc. Thế gian chăng có môn nào có thể 
sánh với môn học Phật. 

Vậy cần phải học những gì? Chỉ có Chánh Pháp 
mới có thể giúp cho con người đạt được trí tuệ cứu cánh, 
thấu suốt được chân lý sự thật của vũ trụ nhân sinh và 
thoát mọi ràng buộc khổ đau. 

“Học Phát là sự hưởng thụ tối cao của đời HGƯHỜI ”, 
thấy được giá trị quý báu đó, chúng ta cần phải siêng 


82 CĂN BẢN VỮNG CHẮC 





năng học Phật pháp. Không những chỉ học trong kinh 
điển, hoặc qua những lời dạy của thầy Tổ, mà còn khéo 
học ở tất cả vạn vật, vì muôn loài đều là Thầy của ta. 
Làm lợi cho người - Bước đầu của từ bỉ 

Vì là Đạo của tình thương rộng lớn, cho nên cần phải 
được thể hiện ở ngay trong cuộc sông. Làm những hành 
động công ích hoặc những việc làm nghĩa lợi để phục 
vụ, đóng góp trong sinh hoạt hằng ngày cho chúng sinh, 
đem lại lợi ích cho mình và người mà vẫn cảm thấy được 
sự vui thích, hạnh phúc. Đó chính là dấu hiệu ban đầu 
của tình thương phát khởi từ một tâm hồn trong sáng của 
người đang bước trên con đường thực hành hạnh Bồ-tát 
ban vui cứu khô. 

Tinh thần từ bi của đạo Phật thê hiện không chỉ qua 
lời giảng dạy mà băng những việc làm thiết thực, đó là 
truyền bá Phật pháp đến với tất cả mọi người. Vì có tính 
chất quan trọng như vậy, nên chúng ta cần phải tìm hiểu 
rõ ý nghĩa, mục đích và kết quả đó. 

Hỗ thẹn - Bước đầu của dũng cảm 

Khác với quan niệm của người thế gian, đũng cảm 
trong đạo Phật không phải là những việc được thể hiện 
ra bên ngoài như gan dạ, xốc vác hơn người. Biết hồ 
thẹn và can đảm mạnh mẽ nhìn lại những điều xấu đở, 
yếu hèn, nhu nhược ẩn sâu bên trong tâm là sự dũng cảm 
của người tu 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 83 





Khi nhìn thấy những hàng tiền bối, các bậc thầy, 
cũng như các bạn đồng tu của mình đã làm được những 
việc cần làm của một người xuất gia và tự xét thấy bản 
thân dù có học hiểu được điều hay, cũng như sự cao 
thượng trong đạo pháp, nhưng vẫn không làm được thì 
tự nhiên sẽ phát khởi tâm biết thẹn với bên ngoài và hồ 
ở bên trong. 

Cần sống chân thật với mình và người, chắng nên 
che giấu lỗi lầm. Phải can đảm nhìn thăng vào những 
thói quen tập khí xấu nhiễm (tham, sân, si) chưa thê dứt 
trừ để tìm cách chuyên hóa. Như vậy mới có thể chiến 
thắng được bản thân và dẹp sạch phiền não. Đây là tinh 
thần đạo đức căn bản của Phật giáo. Như lời dạy của đức 
Thế Tôn: “Thắng được chính mình, đó mới là chiến công 
oanh liệt nhất! ”. 

Lễ phép - Bước đầu của cung kính 

Lễ phép không phải là rụt rè, sợ sệt mà chính là sự 
kính trọng, đối xử với nhau lịch sự và có văn hóa. Không 
luận là lời nói hay cử chỉ, người biết lễ phép bao giờ 
cũng cư xử với nhau rất hay, khéo và hòa vui. Ở trong 
một xã hội nếu thiếu sự lễ phép, thì sẽ chăng có trật tự 
trên dưới, thứ tự trước sau, mọi việc trở nên rối loạn và 
phúc tạp. 

Dù người lớn hay nhỏ hoặc ở tầng lớp nào đều có 
giá trị, quyên tự trọng và sự tôn nghiêm riêng của họ. 
Từ bậc vua chúa quyên uy thiên hạ cho đến kẻ khó rách 


84 CĂN BẢN VỮNG CHẮC 





áo ôm, đi ăn xin ở ngoài đầu đường xó chợ cũng đều có 
phẩm giá về nhân cách. Những người nghẻo khi thấy 
người khác cho tiền với thái độ xem thường như quăng, 
ném thì người ấy tuyệt nhiên không nhận. Họ tuy là kẻ 
khốn khó, phải nương nhờ sự giúp đỡ của mọi người, 
nhưng không vì thế mà họ đánh mắt lòng tự trọng của 
con người. Hoặc những người đi bán vé số, khi được 
người cho tiền mà không mua vé số, họ liền từ chối vì 
họ là một người lao động chân chính, làm ra của cải 
băng chính sức mình, không phải là người ăn xin... Tất 
cả hành động đó đã thể hiện được lòng tự trọng sẵn có ở 
nơi mỗi người. 

Trong kinh Pháp Hoa có viết: “Chư pháp trụ pháp vị” 
nghĩa là: “Các pháp ở nơi vị trí của nó ”; cũng vậy mỗi con 
người, sự vật đều có vị trí riêng của nó. Người Cư sĩ tập sự 
có vị trí riêng của cư sĩ. Sa-di có vỊ trí của Sa-di, T-kheo 
có vị trí của Tỳ-kheo. Trong hàng Tyỳ-kheo còn phân ra: 
tân Tỳ-kheo mới xuất gia và thâm niên Tỳ-kheo tu hành 
lâu năm. Hoặc là Thượng tọa, Hòa thượng, Trụ trì đều 
có những vị trí riêng biệt tương xứng với sự hiểu biết, 
công phu hành trì và đạo hạnh của từng người. 

Người xưa có nói: “Lý fuy bình đẳng, sự hữu tôn 
tỉ trật tự ”. Nghĩa là về mặt lý tánh thì mọi người đều 
có cùng tánh biết sáng suốt và có khả năng thấu rõ sự 
thật như nhau, nhưng trên sự tướng thì nhân quả chăng 
đồng, vẫn có thứ bậc khác biệt, trên dưới và trước sau 
rõ ràng. Nếu không hiểu đúng đắn về sự bình đăng trên 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 85 





nhân quả sẽ rất dễ nhằm lẫn và sinh tâm oán hận vì 
người kia được cung kính quý trọng, còn riêng mình 
thì chăng ai biết! 

Người mới cạo đầu xuất gia, tuổi đạo còn nhỏ thì 
không thể so sánh với những người tu hành lâu năm 
hoặc có chức vị cao hơn mình. Hoặc phân bì với những 
người bạn đồng tu ngang hàng chỉ vì họ mới tu một thời 
gian ngắn mà có được trí huệ sâu thăm, phước đức rộng 
lớn, tướng hảo trang nghiêm, rất nhiều Bồ-đề quyến 
thuộc... mà không thấy được hạt giống căn lành đã gieo 
trồng trong nhiều kiếp trước, nay đã đến thời kỳ gặt hái 
những quả báu thù thắng. 

Tóm lại, trong mỗi việc đều phải xét nhân, không 
nên chỉ xem quả mà đánh giá toàn bộ vấn đề. Chỉ muốn 
bình đẳng trên quả mà không thấy tính công bằng của 
nhân là điều không hợp lý. Thấy rõ được đạo lý nhân 
quả trước sau sẽ làm phát sinh tâm lễ phép, cung kính và 
biết cư xử đúng phép tắc. Ngược lại, bất cứ ai nếu không 
có lễ phép thì xem như đã hỏng mất nên tảng đạo đức 
của con người. 

Tiên học lễ, hậu học văn - Bước đầu của đạo đức 

“Lẫ» là đức và “*Văn» là tài. Nếu đức vượt hơn tải là 
người quân tử; tài vượt hơn đức là kẻ tiểu nhân; tài và 
đức vẹn toàn là bậc có đạo hạnh, đáng tôn kính, đáng nễ 
trọng. Đạo đức phát sinh từ sự cung kính chỉ khi người 
đó biết vị trí nhân quả của mình. 


86 CĂN BẢN VỮNG CHẮC 





Mới ngày đầu bước vào chùa thì rụt rẻ, sợ sệt, ngay 
cả đối với cư sĩ cũng e dè, thận trọng, nhưng đến khi tu 
được vài năm thì mọi việc trở nên bình thường. Lúc này 
ở trong nội tâm phát sinh ra những dây mơ, rễ má của 
“cái tôi», không còn tâm cung kính như lúc ban đầu và 
cuộc sống tu hành giống như lục bình trôi sông. Từ tâm 
buông lung, giải đãi phát sinh ra những phiên não và gây 
khổ đau cho nhau, làm rạn nứt tình huynh đệ, dễ buồn 
giận hoặc so bì với người này, phân biệt với người kia, 
không còn sự hoan hỷ, an lạc, giải thoát như lúc xưa. 

Từ tâm hiểu biết nhân quả phát khởi sự cung kính 
và được biểu hiện ra hành động bằng sự lễ phép trang 
nghiêm, không rụt rè cũng không số sàng. Luôn kính 
nhau như lần đầu mới gặp thì tất cả huynh đệ cùng một 
đạo tràng sẽ có nhiều an lạc, vui vẻ trong chánh pháp. 


Người xưa có nói: 
Lê nghỉ chuyên luyện tập tành 
Mới nên quán tử, mới thành văn nhán. 


” 


“Văn nhân” là người nho nhã, trí thức ở ngoài đời 
mà còn phải học hỏi và thực tập lễ nghi như vậy, huỗng 
nữa là bậc xuất thế có mẫu mực về tinh thần, là chỗ về 
nương của chúng sinh thì càng phải chú trọng nhiều 


hơn nữa. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 87 





Khiêm tốn - Bước đầu của nhẫn nhục 

Khiêm tốn là khiêm nhường hạ mình, nhẫn nhịn, từ 
tốn, biết mềm mỏng nhỏ nhẹ, ôn hòa và đằm thắm ở 
trong mọi lúc, mọi nơi. Luôn luôn xem xét lại chính 
mình và kịp thời sửa đôi những điêu còn xâu đở, thiêu 
sót đê càng ngày càng tôt đẹp hơn! 

Đức Phật có dạy: “Hãy thắng người hơn mình bằng 
đức khiêm cung”. Khéo biết bỗn phận, chỉ tự xét lỗi 
mình, chớ nên tìm lỗi của kẻ khác là điều không phải 
dễ làm. Đây chính là sự thể hiện tinh thần nhẫn nhịn 
Ba-la-mật trong Lục độ vạn hạnh của hàng Bô-tát. 
Khiêm tốn là nền tảng đưa người tu đi vào con đường 
rộng lớn của bậc Đại nhân, đê từ đó vượt đên bờ kia 
giác ngộ. Thiêu bước khiêm tôn ban đâu này thì không 
thê đi đên chặng cuôi cùng hoàn thiện công hạnh đê 
thành tựu Chánh giác. 

Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, đức Phật hỏi các 
vị Tỳ-kheo: 

- Ở trong vũ trụ này cái gì là mạnh nhất? 

Và Ngài cũng tự giải đáp rằng: 

- Nhẫn nhịn là mạnh nhất. 

Nhẫn nhịn không phải là thái độ của một người yếu 
hèn, nhút nhát như người đời thường nghĩ, mà là sức 
mạnh đi ngược dòng thê gian của bậc có trí tuệ. Chữ 
“nhẫn” trong đạo Phật có nghĩa xoay lại chính mình đề 


88 CĂN BẢN VỮNG CHẮC 





vượt qua những hơn thua, phải quấy bằng sự điều phục 
tâm ngã mạn. 

Trong cuộc sống thường ngày, mỗi khi đối trước 
một lời nói, hay cử chỉ muốn tranh cao thấp, thì việc 
tranh đấu giành phần thắng về mình là một việc dễ làm 
hơn là sự nhún nhường chịu thua. Tuy nhiên, dù bất cứ 
ai giành được phần thắng cũng đều nắm lấy sự thất bại, 
nhưng không dễ nhận ra. Hành động tranh đấu như thế 
là biểu hiện của một nội tâm yếu đuối, nhưng mọi người 
lầm tưởng là mạnh mẽ, tài giỏi. 

Khi bị một người mắng chửi nặng nề hoặc đánh 
đập, thì việc mắng chửi hoặc đánh trả lại đối phương 
là lẽ đương nhiên mà bất cứ người thế gian nào cũng 
có thể làm. Trong khi đó, tự biết kiềm chế và không 
muốn tranh chấp phải là người có được sức mạnh chinh 
phục chính mình. Một khi đã hoàn toàn làm chủ tâm của 
mình, thì không có điều gì ở trên thế gian này chẳng thê 
điều phục. Đức Phật là bậc thầy trong tất cả bậc thầy về 
phương pháp điều phục và chế ngự phiền não nội tâm 
của bản thân đến chỗ rốt ráo tột cùng, nên được tôn xưng 
là bậc “Điều Ngự Sư”. 

“Đại Hùng Bảo Điện” là điện báu thờ bậc Đại anh 
hùng đã chiến thắng bọn giặc “phiền não” ở nội tâm. Vì 
đức Phật đã điều phục được tâm, cho nên một lời dạy 
của Ngài đều khiến cho mọi người hoan hÿ và làm theo. 
Hơn nữa, nhiều người có tính khí cang cường, cứng cỏi 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 89 





khó điều phục, nhưng khi gặp được đức Phật thì đều 
thành tâm quy kính. 

Ngược lại, lời nói của chúng ta phát ra mà chăng có 
ai chịu lắng nghe là vì mình chưa tu đến chỗ “điều ngự” 
rốt ráo. Thực tập đức khiêm tốn là phương pháp hữu 
hiệu giúp điều phục được nội tâm của bản thân. 

Do tập khí sâu dày nhiều đời, “cái tôi” không bao 
giờ chịu thua ai. Dáng vẻ bên ngoài có vẻ phục tùng, 
nề trọng vì hoàn cảnh bắt đắc dĩ, mà không phải từ nơi 
tâm vui vẻ, nhận chịu, mọi hành vi chỉ mang tính cách 
ứng phó. 

Những sự hơn thua nhân ngã, tranh đấu thị phi là 
nghiệp rất nặng của chúng sinh. Nếu ai bị rơi vào nghiệp 
này, nặng thì rơi vào ba đường ác đạo hoặc có chút ít 
phước báu thì thác sinh vào cảnh giới A-tu-la, suốt ngày 
cứ nghĩ đến chuyện tranh đấu, tâm luôn dao động không 
bao giờ có thể an định. Đây là những thói hư tật xấu 
nghiêm trọng dễ đưa đến phiền não và chỉ có sự khiêm 
tốn, nhường nhịn mới có thể đối trị điều phục được nó. 

“Dĩ nhu thắng cương ”, dùng sự mềm mỏng đề chiến 
thắng sự cứng cỏi, cang cường. Những người có tâm 
mạnh mẽ, nóng giận dễ làm mọi người khiếp sợ, nhưng 
thường bị khuất phục bởi làn sóng từ trường vị tha bao 
dung của những người có tâm nhu hòa, từ ái. Nếu có 
một thời gian sống chung cùng nhau thì có thể cảm hóa 
và làm thay đổi những thói quen tệ xấu ấy. 


90 CĂN BẢN VỮNG CHẮC 





Trong lịch sử xưa nay, sự khiêm tốn đến chỗ cao 
thượng của những bậc Tôn Đức có đạo hạnh đã khiến 
cho những tên đồ tế, tướng cướp chuyển đổi tâm ý từ 
kính nê cho đến phát nguyện xin nương về xuất gia tu 
học theo các Ngài. 


Lạt mềm buộc chặt 
Nước yêu mỏn đả. 


Mới thoạt nhìn thì thấy những vị có tính nhu hòa 
dường như mềm yếu, nhưng đến khi cần phải ứng phó 
với sự việc mới thê hiện sức mạnh phi thường. Không 
thê vội xét đoán người qua hình tướng mảnh khảnh, cử 
chỉ khoan thai và lời nói nhẹ nhàng mà cho rằng người 
ấy là yêu đuối. Từ đức Phật cho đến các bậc Thánh nhân, 
Cao Tăng cận đại hay hiện đại, các Hòa thượng Tôn Túc 
lớn như: Hòa thượng Trúc Lâm, Hòa thượng Vạn Đức, 
Hòa thượng Làng Mai... có một nét chung giống nhau 
là lời nói từ ái, ôn tồn, nhẹ nhàng, nhưng có thê làm cho 
người đối diện cải tà quy chánh, bỏ ác theo lành, chuyên 
mê khai ngộ. Tất cả những việc ấy đều từ trong tâm 
khiêm cung tỏa ra. 

Người biết rèn luyện và khéo ứng dụng được khiêm 
tốn và nhẫn nhịn trong sự tu sẽ có được lợi ích rất nhiều. 
Với tâm cung kính, quý trọng, quan tâm lo lắng của 
chúng ta thì tất cả mọi người sẽ càng hiểu và thương 
mình nhiều hơn, như vậy sẽ tránh được rất nhiều trường 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 9Ị 





hợp tranh cãi, gây ra sự chia rẽ trong nội bộ, từ đó đánh 
mắt tình nghĩa huynh đệ, không còn sống trong lục hòa. 

Bên cạnh đó, cũng có những người xuất gia tuổi đạo 
còn nhỏ, thậm chí chỉ là cư sĩ chỉ mới đọc qua mẫy cuốn 
sách, thuộc được mấy câu kinh hoặc xem mây cải đĩa 
giảng pháp... nhưng đã vội phán xét đúng sai của các vị 
Tôn Túc và tỏ vẻ mình có học vấn uyên thâm. Người có 
tâm ngã mạn như thế thì chắng những không thể gọi là 
người học Phật chân chính, mà còn tạo nghiệp ác Địa 
ngục, phải rơi vào ba đường xấu chỉ trong khoảng chớp 
mắt. Do đó, người học Phật cần phải luôn đem tâm thành 
kính, hạ mình đề học hỏi và đối đãi cư xử với nhau cho 
hợp đạo lý. Từ ở trong nội tâm cho đến lời nói, hành 
động đều có được sự khiêm cung thì trong sinh hoạt 
cuộc sống sẽ rất tốt đẹp và con đường tu tập được nhẹ 
nhàng, thông suốt. Chính hành động ấy đã thê hiện được 
trí tuệ vô ngã thậm thâm Bát-nhã Ba-la-mật. 

Người xưa có nói: “Một là tất cả; tất cả là một”. 
Thông hiểu tột cùng một pháp thì sự thấy biết trùm khắp, 
bởi vì tự nó đã chứa đựng muôn pháp. Trong sự khiêm 
tốn luôn chứa đựng đầy đủ nhẫn nhục, trí tuệ và từ bi. 

Rất nhiều người có thói quen, mỗi khi gặp nhau là 
hay than phiền chuyện người khác. Cư sĩ đến chùa than 
thở với người xuất gia đã là việc không hay, mà nay 
trong các tòng lâm hay đạo tràng, mối quan hệ giữa 
những huynh đệ xuất gia hoặc những người bạn đạo 


92 CĂN BẢN VỮNG CHẮC 





với nhau cũng không tránh khỏi việc thị phi. Bốn phận, 
trách nhiệm của mình thì chênh mảng thiếu sót, suốt 
ngày chỉ lo nhìn lỗi người khác để bươi móc thì làm 
sao còn thời giờ để nhìn lại mình, cho nên tâm không 
thể nào được yên định. Lỗi của mình còn chưa thấy 
rõ thì làm sao có thê chỉnh sửa. Không chỉnh sửa thì 
không thể tu hành tiến bộ và như thế thì chăng mong 
gì thành tựu Đạo nghiệp. Cho nên tu hành lâu năm mà 
vẫn không đến chỗ cần phải đến là vì đi không đúng 
đường. Kinh Pháp Cú có đoạn: 


“Đường này đến sinh tử 
Đường kia đến Niễt-bàn 
1)-kheo đệ tử Phát 
Phải ý thức rõ ràng ”. 

Những chỗ trồng trải ở trong nhà thì rất dễ quét sạch 
sẽ, nhưng ở những chỗ khuất như góc tủ, gầm giường 
hoặc trong xó nhà do quét không kỹ hoặc không quét 
thì lâu ngày sẽ đóng đầy bụi bặm. Cũng như vậy, từ vô 
lượng kiếp ngôi nhà tâm của mình bị bụi bặm vô minh 
bám đóng dày đặc. Nếu không đề dành thời gian nhìn 
lại thì chăng thể dọn quét sạch sẽ. Người chơn tu không 
nhìn lỗi thế gian, hễ vừa thấy lỗi người khác ngay lúc đó 
lỗi của mình liền ngay bên cạnh. 

Phải luôn nhớ bổn phận, vị trí hiện tại của mình và 
cô găng tu học đúng theo sự chỉ dạy của những người 
đi trước. Càng sống khiêm tốn sẽ càng tăng trưởng công 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 93 





đức giác ngộ; cũng có thê thắng được người hơn mình vì 
nhờ đức khiêm cung. Ở đây không có nghĩa tranh thắng 
thua với người, mà là sự cung kính vượt lên trên tất cả 
mọi toan tính, tranh đấu. Như kinh 7 Thập Nhị Chương 
có viết: “Không cần trải qua địa vị thứ lớp tu chứng,mà 
tự nó cao lột, đó gọi là Đạo ” (Bất lịch chư vị nhĩ tự sùng 
tối, danh chi vi Đạo). 

Thành thật - Bước đầu của giác ngộ 

Thành thật là không dối trá, giả mạo, chẳng có vẽ 
vời, thêm bớt. Thành thật không phải là dại khờ, ngu dốt 
mà đối đãi với mọi người bằng tất cả tắm lòng. Đây là 
đức tánh trọng yêu đề khắc phục tâm hư vọng của mình. 
Người có tánh chân thật trong mỗi cử chỉ, hành động là 
người đáng tin, đáng quý. 

Dối trá là tánh xấu nhất trên thế gian, người có tánh 
ấy thì không bao giờ được tin dùng. Dối trá tuy có thể 
tồn tại một thời gian ngắn, nhưng đến khi mọi người đều 
biết kẻ đó không chân thật, thì tất cả những gì xây dựng 
trước đây đều sụp đồ. Vì vậy thành thật là một đức tánh 
cực kỳ quan trọng trong cuộc sống con người và là điều 
thiết yêu trong sự tu hành giác ngộ của người xuất gia. 
Kinh Duy Ma Cát có ghi: “Trực tâm là đạo tràng của 
Bồ-tát”. Nghĩa là tâm ngay thăng, chân thật là nơi đạo 
tràng mà Bồ-tát thường dùng để cư trú. Còn kinh 7 
lăng nghiêm cũng viết: “Mười phương ba đời chư Phật 


94 CĂN BẢN VỮNG CHẮC 





Sở đĩ thành tựu quả vị giác ngộ cứu cảnh cùng cực cũng 
đêu từ nơi tâm thành thật ngay thắng mà nên ”. 

Không có tâm thành thật, ngay thăng thì chắc chắn 
không thê thành tựu giác ngộ. Bởi vì pháp một đẳng và 
tâm một nẻo, cả hai không tương ưng phù hợp với nhau 
thì không thê giác ngộ giải thoát. Chân lý là sự thật, mà 
sự thật chỉ khế hợp với sự thật. Cho nên, con người có 
tâm thành thật sẽ tự nhiên thể nhập được chánh pháp và 
rất mau chóng đạt đạo, thành tựu tuệ giác Vô thượng. 

Trong sách Oz¡ Nghỉ có nói đến một hình ảnh đối 
lập với tính chân thật là: “Giả trang thiền tướng”. Vào 
những lúc bình thường, không ai nhìn thấy thì đi đứng 
thoải mái, nhưng vừa thấy có người liền đi chậm rãi, 
tạo dáng vẻ nghiêm trang. Hoặc trong những phép lễ 
Phật có danh từ “Cầu danh lễ”, dùng để chỉ cho những 
người tu hành giả dối. Ở trước mọi người thì ra vẻ 
rất tinh tấn và thành kính với Tam Bảo để mong được 
tiếng khen, nhưng phía sau thì lười biếng, giải đãi. 

Giống như người bán trái cây thường chọn những 
trái tốt để phía trên mặt làm mẫu, còn ở những khoảng 
giữa và lớp dưới chỉ toàn là những trái còn sống hoặc bị 
sâu hư. Tắt cả những việc ấy đều xuất phát từ tâm không 
chân thật. 

Sự tu hành rất cần sự chân thật từ trong nội tâm 
cho đến ra ngoài hình tướng. Trong kinh Nguyên thủy, 
đức Phật định nghĩa: “Như Lai là nói sao làm vậy, làm 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 95 





sao nói vậy”. Người tu phải chân thật với chính mình 
trong từng hành động, lời nói, cử chỉ, và trong cả tâm 
niệm. Khi đối xử, tiếp xúc với mọi người ở bên ngoài 
thì phải nghĩ thế nào nói như thế ẫy, nói đúng sự thật, 
biết thì nói rằng biết, khả năng không làm được thì nhẹ 
nhàng từ chối. 

Ở một mức độ sâu hơn, việc thành thật với chính 
mình là phải đề phòng những tâm niệm sai quấy, không 
được tự dối gạt mình, hoặc là đồ thừa hoàn cảnh hay con 
người, hoặc là tự an ủi tha thứ cho mình khi phạm lỗi 
lầm. Nếu cho rằng tất cả đều là chuyện nhỏ thì sẽ phá 
hỏng tất cả những chuyện lớn và thậm chí làm hư hoại 
đạo đức và con đường tu hành của người xuất gia. 

Phải thường cần thận soi xét từng tâm niệm nhỏ nhặt 
của mình. “Cái tôi” không hình tướng tĩnh vi xảo quyệt 
rất khó phát hiện, luôn âm thầm núp sâu bên trong tâm 
để điều khiến toàn bộ vũ trụ vạn vật. Mọi việc làm, nói 
năng, suy nghĩ hăng ngày của mình đều bị nó điều khiển 
mà không hề hay biết. Người không biết tu, thiếu trí tuệ 
soi sáng thì sẽ giống như những con tối vô tri ở trên sân 
khẩu diễn tuông. Tắt cả sự nói năng, vận động tới lui của 
chúng đều do người điều khiến phía sau bức màn. Chỉ 
có chánh niệm tỉnh giác mới có thê thấy được bộ mặt 
thật của “cái tôi” đang ân núp sâu kín bên trong tâm của 
mình để hóa giải. Khi vừa nghe người khác nói một lời 
chạm đến tự ái thì liền có phản ứng, không kịp kiềm chế, 


96 CĂN BẢN VỮNG CHẮC 





lúc đó chúng ta đang bị “cái tôi” mê lầm núp ở bên trong 
tâm điều khiển. 

Ngoài ra, nó còn biểu hiện ở trong mọi tình huống, 
hoặc là gá vào bệnh tật đề viện cớ tránh lao tác cho khỏi 
nhọc thân, hoặc là biện hộ cho mình là người chuyên 
tu hay tu khô hạnh để mong làm những việc khác với 
thiên hạ; hoặc mới xuất gia nhưng đã tính đến chuyện 
tương lai và mong muốn sau này thành đạt có được địa 
vị hay bằng cấp để hoăng pháp độ sinh hoặc là tự mình 
hẹn với mình hết lần này tới lần khác mà không cố 
găng nỗ lực tu học... Những việc đó đều là sự trá hình 
của “cái tôi”. 

Nếu tất cả những việc làm cũng như sự tu hành khổ 
hạnh đó nhằm mục đích phá vỡ “chấp ngã” thì đó là 
chánh pháp. Ngược lại, làm tất cả mọi việc, nhưng âm 
thầm phục vụ cho “cái tôi” cảng thêm lớn, thì hoàn toàn 
trái ngược với Phật pháp. Không ai biết rõ bản thân hơn 
mình, cho nên không thành thật với chính mình sẽ bị 
tâm mê lầm điều khiển đi vào ác đạo. 

Người tu hành quý ở tâm thành thật, không phải ở 
chỗ tướng mạo đoan chánh, trí thức sâu rộng, hoặc có tài 
giảng thuyết quảng bác, lý luận hơn người. Dù người có 
hội đủ những điệu kiện như trên, nhưng không có đức 
tánh thành thật thì chỉ như là khúc gỗ mục. Thành thật là 
cội gốc, còn những điều kia là cành nhánh đề giúp cây 
Bồ-đề giác ngộ thêm to lớn vững chắc. Từ lời nói, hành 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 97 





động cho đến việc làm đức Thế Tôn, bậc đạt đến chỗ tột 
cùng chí thành chân thật, đều xuất phát từ nội tâm chân 
thành ngay thăng của Ngài, nên mới làm khuôn vàng 
thước ngọc cho muôn ngàn đời sau. 

Người có được sự thành thật từ bên trong ý nghĩ cho 
đến bên ngoài lời nói, cử chỉ là một người đáng tôn kính 
và quý trọng. Từ bên trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và 
ý của người đó biểu lộ ra một sức mạnh của tâm chân 
thành, tạo ra một từ trường tác động đến những người 
xung quanh và làm cho họ cảm thấy nhẹ nhàng, an Ổn. 
Người như thế mỗi khi đi đến đâu cũng hưởng được sự 
yêu thương, kính trọng và quý mến của tất cả mọi loài. 

Luôn cô gắng xoay trở lại kiểm soát tâm của mình 
trong từng giây, từng phút để thấy rõ và sống được với 
con người chân thật là một đức tánh quan trọng không 
thê thiếu của một người tu. 


98 KÍNH TRỌNG BẬC TÔN ĐỨC 





KÍNH TRỌNG BẬC TÔN ĐỨC 


Tôn Đức là các bậc có đức hạnh đầy đủ, thay Phật 
tiếp Tổ kế vãng khai lai, hoăng dương Phật pháp. Là chỗ 
nương dựa cho hàng hậu học. Dù đức của ta có lớn, hạnh 
của ta có cao, tài của ta có giỏi, cũng đều do công ơn của 
các Ngài mà ra cả. Ta kính trọng các Ngài là kính trọng 
Phật pháp. 

'““[ôn” là bậc đáng tôn kính; “Đức” là đức hạnh đầy 
đủ. Tôn Đức là những vị đã dày công nghiên cứu Phật 
pháp, tu hành rèn luyện và có đạo đức cao thâm, rộng 
lớn. Là những bậc trưởng thượng, tiền bối, thay Phật tiếp 
Tổ giữ gìn và mở rộng chánh pháp để chúng sinh được 
lợi lạc. Các Ngài cũng là chỗ nương dựa vững chắc cho 
hàng hậu học. Hiểu được ý nghĩa này, chúng ta mới thấy 
được giá trỊ của câu nói: “GŒờng cảng già cảng cay”. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 099 





Ở ngoài đời, những người sống đến độ tuôi lão làng 
thì thường bị mắc căn bệnh hay quên, bị lú lẫn hoặc lãng 
tai, thậm chí tính tình giống như trẻ con buồn giận vô 
chừng và dễ tủi thân, hoặc có khi phải nằm một chỗ vì 
bệnh tật. Người thế gian càng giả thì càng suy yếu, mau 
đi đến chỗ lãng quên lẫn lộn. 

Trái lại, người tu hành càng về già thì công phu càng 
thâm hậu, đạo lực càng dày sâu, trí tuệ càng tỏa sáng và 
công đức càng viên mãn. Người tu đúng chánh pháp, 
có công phu hành trì và thấy rõ được sự thật (Kiến đề), 
thì mỗi một ngày trí an trụ trong pháp càng tỏa sáng và 
chiếu diệu. Những bậc này có đức hạnh rất cao thâm và 
có khả năng gánh vác đại pháp, vì thế chúng ta cần phải 
chân thành tôn kính. 

Trong Phật giáo thường dùng các từ như: “7ruyễn 
đăng tục diệm”, “Kế vãng khai lai”, “Tiên giác giác 
hậu giác”, “Thạch trụ tùng lam” hoặc “Phát môn 
long tượng”... là đễ ca ngợi các bậc Tôn Túc đạo cao, 
đức trọng. 


, 


“Phật môn long tượng ” là Voi chúa ở trong cửa Phật, 
để chỉ cho người thâm niên trong đạo, hạnh nguyện vĩ 
đại của Bồ-tát Phổ Hiền, gánh vác Phật pháp đề làm lợi 
lạc cho vô số chúng sinh. 

“Thạch trụ tùng lâm ” là cột trụ bằng đá ở trong tòng 
lâm tự viện. Ý nói là bậc chống đỡ vững chắc trong ngôi 
nhà Phật pháp. 


100 KÍNH TRỌNG BẬC TÔN ĐỨC 





“Kế vãng khai lai ”, tiếp bước những bậc Tiền bối và 
mở đường cho người đi sau, nên sự có mặt của các vị rất 
quan trọng. 

“Truyền đăng tục diệm ” là mồi đèn tiếp đuộc, không 
có các Ngài thì người sau không thể tiếp nối được chánh 
pháp. Từ “ngọn lứa Tuệ giác Vô thượng” của Phật, là 
người đạt được trí tuệ cứu cánh đầu tiên khai sáng ra Phật 
giáo môi qua ngọn đèn của mười vị Đại đệ tử. Và từ mười 
vị này môi lửa qua các bậc A-la-hán. Tiếp theo từ các bậc 
A- la-hán mồi lửa qua đèn của các vị Tổ sư. Sau đó từ các 
Ngài môi lửa qua cho các bậc Tôn Túc, Cao Tăng, Đại 
Đức, rồi truyền mãi xuống cho đến những người tu học 
hôm nay và mai sau: 

“Tiếp ánh sáng, nổi mùi hương, 
Rạng rỡ Tổ đăng, huy hoàng Phật nhật ”. 


Trong sách Bách Tì Tượng Thanh Quy có viết Hai 
mươi nguyên tắc trọng yếu của tòng lâm và một trong số 
đó là: “7Tong lâm đĩ Trưởng lão vỉ trang nghiêm ”, nghĩa 
là chùa chiền tự viện lấy bậc Trưởng thượng, Tôn Túc để 
làm đẹp. Trong đại chúng mà có một vị thầy lớn như Sư 
ông hay Sư phụ Trụ trì thì tự nhiên không khí ấm áp, an 
ồn, thanh tịnh. Ngược lại, đại chúng đông đúc mà không 
có các bậc Tôn Túc thì càng khó quản lý, nhiếp phục. 

Phải biết tôn kính và đặt để các bậc Trưởng thượng 
ở phía trên cao là một trong những pháp quan trọng làm 
cho đạo hưng thịnh. Khi chưa biết về lý Duyên khởi, 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 101 





chưa có cái thấy sâu xa thì chúng ta lầm nghĩ rằng mình 
là tài giỏi, biết nhiều, nhưng thật ra tất cả sự học hiểu 
và thực hành đều từ nơi những người đi trước. Tất cả 
đức hạnh hay tài năng của mình cũng đều từ nơi Phật tổ 
truyền trao, chăng phải tự mình có được! 

Dựa vào những kiến thức, địa vị ở bên ngoàải hoặc 
bám chấp chữ nghĩa kinh điển, không có sự cung kính 
đối với người ở trên hoặc người đi trước là một điều 
tốn hại rất lớn. Phật đã nhập Niết-bàn, tuy Pháp sẵn có 
ở trong Tam Tạng kinh điển, nhưng nếu không có chư 
Tăng giảng thuyết thì Phật pháp không thê lưu truyền. 
Chư Tăng là đại diện cho Phật và Pháp, cũng là chiếc 
cầu kết nối giữa chúng sinh với Phật pháp. Thấy được 
như thế là đã phá vỡ được cái thấy biết sai lầm, cho nên 
chúng ta càng kính trọng các Ngài nhiều hơn nữa. Đó 
cũng chính là kính trọng Phật pháp! 


102 KÍNH TRỌNG BẬC BỒN SƯ 





KÍNH TRỌNG BẬC BỔN SƯ 


“Cây có cội, nước có nguồn ”. 

Sở đĩ, hôm nay chúng ta biết Phật pháp và may mắn 
rời khỏi nhà phiền não thế tục, tiễn trên con đường giác 
ngộ giải thoát đều là nhờ Thầy rủ lòng xót thương tiếp 
độ. Do vậy, chúng ta phải hết lòng kính mến, chăm học, 
làm tròn bồn phận. Đó là điều quan trọng và cũng là nền 
tảng căn bản của người xuất gia. Là đệ tử, khi có cơ hội 
được gần gũi, thì hết lòng chăm sóc sức khỏe cho Thây. 
Khi xa Thầy, chúng ta cũng hăng tưởng nhớ và nỗ lực 
tu học. 

“Bốn sư” nghĩa là vị thầy cội gốc của mình. Nhờ 
thầy mà chúng ta được vào cửa Phật, xa lìa căn nhà thế 
tục và tiễn lên con đường giác ngộ giải thoát. Nương vào 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 103 





tâm từ bi tiếp độ của thầy mà từ con người phàm phu, 
thế tục trở thành con người “Xuất trần Thượng sĩ”. 

Cha mẹ sinh ra tắm thân bằng xương thịt này (nhục 
thân); còn Thầy Bồn sư sinh ra thân chánh pháp (pháp 
thân). Cho nên sự biết ơn, nhớ ơn, đền ơn, cung kính tôn 
trọng và giữ tròn bổn phận của người đệ tử đối với Thầy 
là một việc cực kỳ quan trọng, không thẻ thiếu. 

Cần phải biết răng Thầy là bậc có trí tuệ thâm sâu và 
có đạo đức rộng lớn. Cái thấy biết của thầy vượt xa hơn 
mình rất nhiều. Trong khi cái thấy biết của mình rất cạn 
cợt chỉ ở trước mắt, không có cái nhìn xa trông rộng. 
Sự thấy biết của những bậc tu hành thâm sâu có thể 
vượt hơn mình rất xa hàng trăm ngàn năm, gọi là “tầm 
nhìn vượt thế kỷ”. Hoặc những người đã thâm nhập sâu 
trong pháp tánh thì cái thấy biết siêu việt, vượt ra hình 
sắc, nghe ngoài âm thanh và không còn bị giới hạn bởi 
không gian, thời gian. Cho nên, chúng ta phải một lòng 
cung kính, tôn trọng và lắng nghe sự chỉ dạy các bậc 
Trưởng thượng. 

Lúc mới phát tâm tỉnh tấn, siêng năng tu hành thì 
còn nhớ giữ gìn lễ phép và có sự tôn trọng quý kính, 
nhưng sau một thời gian thì cảm thấy bình thường và 
có những hành động hay cãi thầy hoặc không vừa lòng 
hoặc phiền trách. Dễ quên bốn phận của mình và không 
biết trân quý những giây phút ban đầu học đạo, vậy là 
đã làm mắt đạo nghĩa căn bản của một người xuất gia. 


104 KÍNH TRỌNG BẬC BỒN SƯ 





Hơn nữa, chúng ta bỏ hết tất cả để theo thầy học 
Đạo, nhưng nay sao lại không muốn nghe lời Thầy dạy? 
Nhiều khi chúng ta quá tự tin vào cái thấy biết của mình 
là đúng, cho nên có ý muốn vượt hơn Thầy, nhưng không 
biết là đang đi vào con đường saI lầm. Trong việc tu đạo, 
tôn kính, quý trọng người trên là điều rất thiết yếu. 

Không phải bất cứ người xuất gia nào cũng đều có 
được môi trường tốt để hành trì. Có người sau khi xuất 
gia chỉ được ở bên cạnh thầy một thời gian ngăn đã phải 
lưu lạc, một mình đi khắp mọi nơi để tìm học và không 
có người chỉ dẫn, đẽo gọt, giúp mình mau chóng thành 
tựu Đạo nghiệp. Được Thầy đẽo gọt, dạy dỗ, răn nhắc và 
bạn tốt chỉ bày những chỗ sai lầm là một điều vô cùng 
quý báu, mà đôi khi chúng ta không nhận ra. Thời đại 
bây giờ rất ít quan tâm đến ý nghĩa của sự tôn Sư trọng 
đạo, cho nên sau khi cạo tóc vào chùa, thì muốn làm gì 
tùy ý. Vì vậy, không thê thành tựu về mặt học tập giáo 
nghĩa, huống nữa là giác ngộ giải thoát. 

Các tòng lâm tự viện đều là chỗ thi tuyên làm Phật 
(Tuyên Phật trường), là nơi những bậc mô phạm, những 
người chí lớn được nắn đúc ra Phật, rèn luyện ra Tổ. 
Nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì về sau không biết đến bao giờ 
mới tìm lại được; cho nên cần phải trân trọng cơ hội 
hiếm có này. Đó là nhân duyên thù thắng trong trăm 
ngàn muôn kiếp tu tập, không phải người nào cũng 
được. Khi có cơ hội gần gũi, thì phải hết lòng chăm 
sóc sức khỏe cho Thầy. Cần phải cung kính cỗ gắng 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 105 





hết sức làm tròn bốn phận, mà không cần phải đề ý đến 
chuyện của người khác. 

Ngày xưa, có một người đệ tử xuất gia và được ở 
gần bên cạnh hầu hạ sư phụ được khoảng bảy năm. Tuy 
nhiên, trong lòng của anh ta luôn có ý muốn đi chỗ khác 
để tìm thầy học hỏi. 

Một hôm, anh ta lẫy hết can đảm trình bày với Sư 
phụ: 

- Thưa Thầy! Con muốn đi đến Ngũ Đài Sơn để tham 
kiến Bồ-tát Văn Thù. 

Sư phụ biết được tâm ý của anh ta, nên đã đồng ý và 
căn đặn rằng: 

- Vậy con hãy tranh thủ đi nhanh rồi về. 

Anh ta mừng rỡ, liền quây đồ đạc lên đường. Khi 
đến Ngũ Đài Sơn, anh ta đảnh lễ một vị Cao Tăng và 
hỏi thăm: 

- Bạch Hòa thượng! Ở trên núi này có Bồ-tát Văn 
Thù hiện thân không? 

VỊ Cao Tăng trả lời: 

- Không, hiện giờ Bồ-tát Văn Thù đã đi về chùa... 
Anh hãy lập tức quay về kẻo không kịp. 

Nghe đến đây, anh ta giật mình vì đó chính là ngôi 
chùa, nơi Sư phụ của anh ta đang ở. Anh ta hối hả quay 
về chùa. Khi về tới cửa thì nhìn thấy huynh đệ đang tô 


106 KÍNH TRỌNG BẬC BỒN SƯ 





chức đám tang cho Sư phụ. Khi ấy, anh ta khóc lóc hối 
hận, nhưng tất cả đều đã quá muộn. 

Bồ-tát Văn Thù không có trên Ngũ Đài Sơn mà không 
khéo những người kê cận bên mình là Bồ-tát tái lai hay 
La-hán thừa nguyện trở lại. Nếu không biết cách học thì 
sẽ không thể thấy được Cổ Phật, Bồ-tát hay Cao Tăng, 
Thánh hiền đều đang sống ở gần xung quanh. Vì vậy mà 
không nên xem thường, mà phải luôn có tâm cung kính, 
tôn trọng hết thảy mọi người, huống chỉ là bậc Bồn sư 
của mình. Cho nên nói: “Khi xa Thầy cũng phải thường 
nhớ tưởng và tỉnh tấn tu học, có như thế mới mong đên 
đáp được ơn đức cao dày rộng lớn của Thầy”. 


Đệ tử tìm Thầy dễ; Thây tìm đệ tử khó. 


Đệ tử tâm sư dị; sư tâm đệ tử nan. 


Vào thời bây giờ, mọi người đều cho răng việc xây 
cất một ngôi chùa là quan trọng, nhưng thời xưa một bậc 
thầy đạo hạnh thâm sâu xem việc tìm được người học 
trò nối pháp còn quan trọng hơn gấp trăm ngàn lần so 
với việc kia. 

Ngài Hoa Đình Thiền Tử sau khi đã đắc đạo, cải 
trang thành một người chẻo đò ở một vùng quê nọ suốt 
mấy chục năm để tìm đệ tử nối pháp. Khi đã tìm được 
người thừa kế, Ngài liền lật úp thuyễn thị tịch. 

Người xưa khi đã được tự tại trong sinh tử thì luôn 
nán lại để chờ người có đủ khả năng gánh vác đại pháp. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 107 





Sau khi đã hoàn tất trách nhiệm trao pháp cho người sau 
rồi mới thanh thản ra đi. 

Trong nhà Thiền thường nói: “Loài có sừng tuy 
nhiễu, nhưng chỉ một con kỳ lân là đú”. Kỳ lân là loài 
thú quý hiếm được dùng biểu trưng cho người có khả 
năng gánh vác đại pháp. Đệ tử tuy nhiều nhưng tìm được 
người có khả năng tiếp nhận và giữ gìn chánh pháp Vô 
thượng cam lồ giải thoát của đức Phật mới thật sự là việc 
quan trọng. 

Ngày xưa, một vị thầy chỉ thâu nhận hai hoặc ba 
người đệ tử, nhưng khi đã là thầy trò với nhau thì tình 
nghĩa đằm thắm còn hơn cha với con. Trách nhiệm nặng 
nề của vị thầy là phải luôn theo dõi để hướng dẫn, đẽo 
gọt, mài giũa xây dựng một người đệ tử suốt mấy mươi 
năm cho đến khi thành tựu đạo hạnh và có thể đi ra 
hoằng pháp lợi sinh. Những vị được phước duyên sớm 
hôm kề cận bậc Cao Đức suốt hai, ba chục năm, sau này 
đều thành những bậc Cao Tăng làm chân hưng Phật giáo 
hoặc là những người có khả năng phát dương quang đại 
đạo lý giải thoát. 

Khi xưa, ngài A-nan không chứng quả vào Niết-bàn 
để được kề cận bên Phật, ghi nhớ hết tất cả lời dạy của 
Phật để sau này kết tập thành ba tạng Thánh điển có giá 
trị suốt mấy ngàn năm. 


108 KÍNH TRỌNG BẬC BỒN SƯ 





Cả một đời của ngài Cưu-ma-la-thập' phiên dịch 
rất nhiều kinh điển. Luôn kề cận bên cạnh là ngài Tăng 
Triệu. Người đệ tử này được Ngài khen là Tần nhân 
giải Không đệ nhất, tức là người nhà Tần hiểu về tánh 
Không bậc nhất. Về sau, ngài Tăng Triệu? đã viết bộ 
Triệu Luận gây chấn động Phật giáo đương thời, chỉ tiếc 
là Ngài viên tịch quá sớm ở lứa tuổi 32. Trí tuệ siêu việt 
của Ngài được Đạo sư Ấn Thuận khen ngợi là bậc xuất 
sắc về Trung Quán Học. 


1. Ề Cưu Ma La Thập (3$7# ##1†) (344 413), có thuyết nói 350 - 409) Phạm: 
Kumàrajìva. Còn gọi là. Dịch ý là Đồng thọ, người nước Cưu tư (Sớ lặc 
Tân cương) đời Đông Tắn. Là một trong bốn nhà dịch kinh lớn của Trung 
quốc. Sư du học Thiên trúc, tham vấn khắp các bậc tôn túc danh tiếng, nghe 
nhiều nhớ dai, nồi tiếng khắp năm xứ Thiên trúc. Suốt đời, La thập dốc sức 
vào việc mở rộng pháp môn, phiên dịch các kinh điển Đại thừa thuộc hệ Bát 
nhã, và Trung luận, Bách luận, Thập nhị môn luận, kinh Bát nhã, kinh Pháp 
hoa, luận Đại trí độ, kinh A di đà, kinh Duy ma, luật Thập tụng v.v... giới 
thiệu một cách có hệ thống học thuyết phái Trung quán của ngài Long thọ. 
Ngài được tôn làm Tổ của tông Tam luận. Sư hoạt động được 12 năm thì 
nhập tịch, lúc ấy vào năm Nghĩa Hy thứ 9 đời Tấn, thọ 70 tuôi. [X. bài tựa 
kinh Đại phẩm Bát nhã - bài tựa Bách luận - bài tựa luận Đại trí độ - Lương 
cao tăng truyện Q.2 - Quảng hoằng minh tập Q.23]. 

2. Tăng Triệu ({# #) (384-414) Cao tăng Trung quốc sống vào đời Đông 
Tấn, người ở Trường an, Thiểm tây, họ Trương. Nhân đọc kinh Duy ma mà 
khai ngộ, liền xuất gia, học thông cả 3 tạng nhưng đặc biệt giỏi các kinh Đại 
thừa phương đăng, kiến thức sâu xa lại có tài biện luận nên chỉ mới 20 tuôi 
mà tiếng tăm đã lừng lẫy ở Quan trung. Sự ngộ giải của Sư càng sâu nên 
được khen là “Giải không đệ nhất”. Tiếc thay, năm Nghĩa hi thứ 10 (414), 
sư thị tịch, hưởng dương 31 tuổi. Sư có các tác phẩm: Tông bản nghĩa, Vật 
bắt thiên, Bất chân không, Bát nhã vô tri, Niết bàn vô danh (tất cả luận trên 
được người đời sau thu vào một tập, đề chung là Triệu luận). Ngoài ra còn 
có: Chú duy ma cật kinh, bài tựa kinh Trường a hàm, bài tựa Bách luận... 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 109 





Đại sư Thiên Thai Trí Khải, Tổ khai sáng của tông 
Pháp Hoa, có đệ tử nối pháp là ngài Quán Đảnh, luôn ở 
bên cạnh đề ghi chép lại những điều mà Sư phụ chỉ dạy. 
Đến khi ngài Trí Khải! thị tịch thì những lời ghi chép 
được tông hợp làm thành bộ Thiên Thai Tạng. 

Ngài Lô Sơn Huệ Viễn? kề cận bên cạnh ngài Đạo 
An mà tỏ ngộ về pháp Bát-nhã Ba-la-mật, lên Lô Sơn 
mở ra Tịnh độ tông và được người sau tôn là Sơ tô. 
Ngoài ra, các ngài Huyền Trang, Lục Tổ, Thanh Nguyên 
Hành Tư và nhiều vị khác nữa do ở gần gũi các bậc Cao 
Tăng mà về sau đều trở thành bậc lỗi lạc, xuất chúng. 


1. Trí Khải Đại Sư (® #R XÉm), còn gọi là Trí Giả hay Thiên Thai Đại Sư. Tên 
thật của ông là Trần Đức An, sinh năm 538 và thị tịch năm 597 sau Tây 
Lịch. Quê ông ở Dĩnh Xuyên thuộc An Hội, làm tiểu năm 7 tuổi, và thọ cụ 
túc giới năm 20 tuổi. Thoạt tiên ông làm đệ tử ngài Huệ Tư, và được dạy 
riêng về pháp tu quán của Kinh Pháp Hoa. Đến năm 575, tức vào khoảng 
tuôi 38, ông cùng đệ tử đến núi Thiên Thai và sáng lập ra tông phái Thiên 
Thai nỗi tiếng, giáo thuyết của tông phái này dựa trên Kinh Pháp Hoa. Trí 
Khải cư ngụ trên núi nây suốt chín năm và thiết lập ở đây một đại Tăng viện 
gọi là Quốc Thanh Tự. Ông thường được tôn hiệu là Thiên Thai Đại Sư là 
tổ thứ nhất của tông này. 

2. Huệ Viễn Đại Sư (#:Š %#§), sơ Tổ của Tịnh Độ Tông Trung Quốc, ngài họ 
Cỏ, nguyên quán thuộc xứ Lâu Phiên, quận Nhạn Môn, tỉnh Sơn Tây. Ngài 
sinh ra vào đời vua Vũ Đề nhà Tấn. Năm 21 tuổi, Ngài quy-y tu tập với Đạo 
An Pháp Sư tại núi Hằng Sơn và tỏ ngộ nghĩa lý kinh Bát-nhã. Niên hiệu 
Thái Nguyên thứ 6, ngài đến núi Lô Sơn thuộc tỉnh Giang Tây, lập Bạch 
Liên Xã tịnh xá cho đồ chúng tu tập. Ngài đã trước tác và phiên dịch đến 
hàng trăm thứ kinh luật và luận như: Đại Trí Luận Yếu Lược; Pháp Tánh 
Luận; Sa Môn Bắt Kính Vương Giả Luận... Sư trụ tại Lộ Sơn trên 30 năm 
và thị tịch năm 83 tuổi. Vua An Võ Đề đời nhà Tắn sắc phong ngài là “Lô 
Sơn Tôn Giả, Hồng Lô Đại Khanh, Bạch Liên Xã Chủ. 


110 KÍNH TRỌNG BẬC BỒN SƯ 





Ngài Ấn Thuận! cũng kề cận học hỏi với Đại sư Thái Hư 
mà trở thành nhà nghiên cứu lỗi lạc vang danh thế giới, 
được khen ngợi là “Huyền Trang thứ hai” trong lịch sử 
Phật giáo Trung Quốc. 

Những vị Tăng xuất thân từ Phật học viện Huệ Nghiêm 
ngày xưa do được thân cận với các bậc Long Tượng trong 
chánh pháp mà về sau đều thành tựu rạng rỡ như: Hòa 
Thượng thượng Trí hạ Tịnh, Cố Hòa Thượng thượng 
Thiền hạ Tâm, Hòa Thượng thượng Thanh hạ Từ. 


Ngày nay, chúng ta nên nhìn những tắm gương sáng 
ây mà học hỏi thực hành theo đức độ, đạo hạnh và sự 


I. Ấn Thuận Pháp Sư (ÉP!J§;+Éñ), Ngài thế danh là Trương Lộc Cần, sinh 
năm 1906 (Thanh Quang năm thứ 32), tức Âm lịch ngày 12 tháng 03, 
thuộc tỉnh Triết Giang, huyện Hải Ninh. trong một gia đình nông - thương 
nghiệp thuộc tầng lớp trung lưu. Năm 20 tuổi, Ngài đọc và thâm nhập Phật 
pháp qua các sách “Thành Duy Thức Luận Học Ký”, “Tướng Tông Cang 
Yếu”, “Tam Luận Tông Cang Yếu”, “Trung Luận”, “am Luận Huyền 
Nghĩa” v.v... cuối cùng Ngài đã liễu ngộ được tông chỉ của Phật pháp, 
thâm cầu chân lý và phát nguyện xuất gia làm Tăng ở Phổ Đà sơn với Hoà 
Thượng Thanh Niệm, có pháp danh là Ấn Thuận, hiệu Thĩnh Chánh. Tuy 
xuất gia chưa được bao lâu nhưng đối với vấn đề Phật học, Ngài có sự hiểu 
biết thật uyên thâm, chú trọng ba điều của người xuất gia là: I. Tu hành, 
2. Học vấn, 3. Tu Phúc. Năm 33 tuổi, Ngài bắt đầu vừa nghiên cứu vừa 
biên soạn vả tự chính mình đã hình thành nên một hệ tư tưởng Phật học, 
có thể xem đây là thời gian mà tư tưởng Ngài bộc phát và đã viết ra nhiều 
tác phẩm nồi tiếng như: Phật Pháp Khái Luận; Trung Quán Kim Luận; 
Duy Thức Học Thâm Nguyên, Phật Tại Nhân Gian; Phật Học Tam Yếu... 
Pháp sư Ấn Thuận được xem là một bậc danh tăng thạc đức của Phật Giáo 
Trung Quốc và Đài Loan. Ngài thị tịch ngày 04 tháng 06 năm 2005, (nhằm 
28-04- Ất Dậu), tại bệnh viện Từ Tế huyện Hoa Liên - Đài Loan. Trụ thế 
101 năm, giới lạp 75 hạ. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 111 





quên mình hy sinh vì đạo pháp của các Ngài. Phải nên 
cung kính phụng sự, cúng dường thân, miệng, ý thì sẽ 
được lợi ích vô lượng vô biên. 


112 KÍNH TRỌNG GIÁO THỌ SƯ 





KÍNH TRỌNG GIÁO THỌ SƯ 


“Giáo” là dạy dỗ và “Thọ” là truyền trao. Giáo Thọ 
là người dạy dỗ và truyền trao giáo pháp của Phật cho 
chúng ta tiếp nhận và có được trí tuệ sáng suốt không 
sai đường lạc lỗi. Giữa trao và nhận phải có một sự gắn 
kết mật thiết với nhau. Khi người này đưa quà thì người 
kia phải đưa tay đón nhận, gọi là trao nhận. Nếu thiếu 
một trong hai hành động ấy thì sự trao nhận không có 
ý nghĩa. 

Trao nhận cái gì? Trao về Giới tức là đạo đức; Định 
tức là sự yên tịnh và Tuệ tức là trí sáng soi, thấu suốt 
chân lý. 

Đào luyện bao hàm ý nghĩa quan trọng của sự giáo 
dục trao truyền kiến thức, hiểu biết và đảo tạo thực tập 
tu hành. Trong hai ý nghĩa đó thì đào tạo đóng một vai 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 113 





trò quan trọng hơn sự trao truyền kiến thức, vì chỉ rõ 
được những cái xấu đở đề có thê điều chỉnh. Đại đa số 
chư Tổ ngày xưa chú trọng về mặt đảo tạo người tu hơn 
là giảng dạy về lý thuyết. 

Ngài Milarepa, người xứ Tây Tạng, trước khi xuất 
gia tu hành là một người đây tội lỗi. Vì hận thù dòng 
họ bên nội cướp đoạt hết tài sản sau khi người cha qua 
đời và buộc mẹ con của Ngài phải khổ sở xin ăn ở ngoài 
đường. Ngài đã dồn hết tâm sức để học chú thuật phù 
thủy thành công và dùng nó để giết chết cả dòng họ. Về 
sau, nhìn thấy tội lỗi đã gây ra, Ngài hối hận bỏ lên núi 
tu hành theo chánh đạo. 

Mi thầy của Ngài là Marpa một bậc Đại thành tựu 
giả, có con mắt tuệ thâm sâu biết người đệ tử đã gây 
nghiệp chướng sát sinh quá nặng trong quá khứ, bây giờ 
muốn đào tạo thành tựu thì bắt buộc người ấy phải đập 
tan được lòng thù hận và phải có sự nhẫn nại tột cùng. 
VỊ thầy đã khảo hạch thật tàn nhẫn, bắt buộc Ngài phải 
vác đá từ dưới chân lên đến lưng chừng núi để xây một 
ngôi nhà. Khi việc xây dựng gần hoàn tất thì vị thầy 
không đồng ý, yêu cầu phải đập bỏ để xây lại. Cứ làm 
như thế năm lần bảy lượt phải chịu đựng khổ nhọc làm 
việc đến nỗi rách cả da thịt, thậm chí có khi Ngài còn 
muốn tự tử. 

Tuy nhiên, sau đó Ngài đã lập chí vững chắc thà 
chết không thối lui, vượt qua mọi thử thách, cuối cùng 


114 KÍNH TRỌNG GIÁO THỌ SƯ 





cũng thành tựu và được tôn xưng là “Thích-ca của Tây 
Tạng”. Ngài chứng đắc đạo quả và ngay trong hiện đời 
phân thân ra để hóa độ mọi người. Trước khi viên tịch, 
Ngài nói những lời pháp cuối cùng giống y như kinh D¡ 
Giáo, khiến chư Thiên ở các cõi Trời bay xuống rải hoa 
cúng dường. 

Ngài cũng có một vị đệ tử lâu năm luôn ở kề cận. 
Một hôm, vị này muốn xa thầy để vừa đi giáo hóa vừa 
tu hành, nên đánh lễ và cầu xin thiết tha mong được thầy 
chỉ dạy những kinh nghiệm thâm sâu nhất để đạt đạo. 
Ngài đã vén quần đề lộ chiếc mông trần đã chai cứng vì 
nhiều năm liên tục thiền tọa của mình cho người đệ tử 
xem. Đó là chỗ thâm thúy duy nhất mà Ngài muốn chỉ 
dạy cho người đệ tử. 

Ở Trung Quốc ngày xưa, cũng có những việc đào 
luyện người tu nghiêm khắc. Có một người văn chương, 
nho nhã, nghe đồn ở vùng kia có một vị Cao Đức thành 
đạo. Người ây liền vượt ngàn dặm xa xôi đến tham học. 
Tuy nhiên, từ ngày được nhận vào chùa, lúc nào gặp mặt 
thầy cũng đều được tiếp đãi băng những lời lẽ nặng nè, 
thô bạo. Do bị mắng chửi, nhục mạ mãi như vậy, đến 
ngày nọ người ấy không thể chịu đựng được nữa, bèn 
đắp y đến đảnh lễ thầy xin ra đi. Vị Thầy mới hỏi lý đo: 

- Vì sao ông muốn ra đi? 


Vị ấy đáp: 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 115 





- Con nghe tiếng tăm đạo hạnh của Thầy, nên con đã 
không quản ngàn dặm xa xôi tìm đến để cầu học Phật 
pháp, chớ đâu đến đây để nghe mắng chửi. 

Lúc đó, vị Thầy nghiêm nét mặt nhìn thăng vào 
người đệ tử và nói rằng: 

- Ông cho đó là những lời mắng chửi hay sao? 

Ngay lúc đó, tâm của vị Tăng bừng sáng, trực nhập 
vào lý tánh Bát-nhã. 

Sau này vị ấy trở thành một bậc Cao Tăng lớn của 
Phật giáo Trung Hoa. 

Các bậc Đạo sư có khả năng dùng rất nhiều phương 
tiện tùy theo căn cơ, trình độ tu tập của các đệ tử mà giáo 
hóa. Bên ngoài thì thấy là những lời mắng chửi thậm tệ, 
có khi còn đánh hét, khiến các vị đệ tử không thể chịu 
đựng, nhưng đâu ngờ bên trong là phương cách giúp họ 
trực nhập đạo lý sâu mầu không qua văn tự hay lý luận. 
Chỉ vì người học Đạo đã quen học những đạo lý cao 
siêu, nhưng không có ứng dụng thực tế, cho nên các vị 
Thầy mới dùng đủ mọi phương tiện để giúp họ nhận ra 
được bản tánh sáng suốt. Khi người đệ tử nhận ra những 
lời mắng chửi kia đều là rỗng không, chỉ có giả danh, 
liền tiễn thắng vào biển cả thậm thâm Bát-nhã. Đó là sự 
đào tạo theo cách đại cơ đại dụng của các bậc Tôn Đức 
ngày xưa. 

Thời bây giờ, nếu lỡ chúng ta bị la rầy liền không 
thèm nhìn mặt Thầy, thậm chí có khi bỏ Thây ra đi kiếm 


116 KÍNH TRỌNG GIÁO THỌ SƯ 





chùa khác ở. Vì không có tinh thần Tôn sư trọng đạo, 
cho nên tu mãi mà chăng thê trở thành một người giải 
thoát. Bởi thê sự đảo tạo người tu không đặt nặng ở sô 
lượng, mà chỉ cân chât lượng. 

Trong quyền truyện Trúc Lâm Dậy Sóng kê về sự tu 
hành tinh tân của Quôc sư Ngọc Lâm. 

Một hôm, khi các vị thầy hỏi Sư phụ: 

- Bạch Hòa thượng! Hiện tại Ngài có bao nhiêu đệ 
tử? 

Hòa thượng trả lời: 

- Ta có một đệ tử rưỡi. 

Câu trả lời ấy đã làm ngài Ngọc Lâm mất ngủ cả 
đêm, vì không hiệu được tâm ý của Thây. 

Đến khi biết được Sư huynh Ngọc Lam của mình là 
“đệ tử nguyên vẹn”, còn mình chỉ là “đệ tử một nửa” 
thì Ngài liên tỉnh ngộ. Dân dân chỉnh sửa những khiêm 
khuyêt của mình. Kêt quả sau cùng là Ngài trở thành 
một vị Quốc sư lỗi lạc. 

Có những bậc Thầy trong nhà Thiền nói: “7i £„ hành 
máy chục năm chỉ cán tìm được một người hoặc nửa 
người mà thôi!”. “Nửa người” là người đã thây được 
sự thật nhưng chưa sông trọn vẹn. Còn “một người” là 
người đã sông trọn vẹn với chân lý. Tuy nhiên, nêu chưa 
thây được sự thật thì phân nửa cũng còn chưa có huông 
nữa là một! Trong đạo Phật, chánh kiên có tâm quan 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 117 





trọng chiếm 50 %, thêm 50 % còn lại của sự thực hành 
tu tập. 

Từ đâu mà thấy được sự thật? Từ nơi sự chỉ dạy của 
Giáo thọ sư. Không tôn kính và trân trọng những lời dạy 
ấy thì chúng ta không thê tiếp nhận trọn vẹn nghĩa lý 
của giáo pháp. Không có sự tiếp nhận trọn vẹn thì chẳng 
thê hiểu để suy gẫm quán xét và cũng không thê thấy. 
Không thấy đúng thì không có được chánh kiến. Chúng 
ta tuy tu học đã lâu, nhưng không đạt được chánh kiến là 
bởi vì đánh mắt nền móng ban đầu do không có sự cung 
kính đối với vị Giáo thọ sư. Các Ngài chắng quản vất vả 
nhọc nhăn vì tương lai của Phật pháp, cho nên chúng ta 
phải luôn kính trọng, vâng lời, lắng nghe và chăm học. 

Người xưa đã nói: “Trọng thầy mới được làm thầy”. 
Đây là nhân quả tất yếu từ ngàn xưa cho đến ngày nay. 
Hiện tại chúng ta còn đang học tập giáo pháp mà không 
có lắng tâm để nghe, không cố gắng ghi nhớ những lời 
dạy của người truyền đạt thì sau này tới lúc chúng ta lên 
giảng dạy, mọi người cũng sẽ làm như vậy đối với mình. 
Thậm chí không có khả năng nói pháp, bởi vì không có 
đủ trình độ, kiến thức và sự tu tập. 

Mạng lưới của nhân quả đan dệt chẳng chịt với nhau 
một cách tinh vi vô tận, nhưng vì chúng ta không thể 
nhìn thấu đáo, cho nên có tâm xem thường. Từ ly nước, 
chén cơm, manh áo, cây bút, cái bàn, đôi dép cho đến 
con mắt, khuôn mặt và sự hiểu biết mà chúng ta có được 


118 KÍNH TRỌNG GIÁO THỌ SƯ 





ở ngày nay đều từ nhân quả hành vi đã tạo lúc xưa biểu 
hiện. Thầy, bạn hay tất cả mọi sự việc mà chúng ta gặp 
phải cũng đều từ nhân quả nghiệp báo trong quá khứ 
tạo thành. Vì trí tuệ yếu kém, cho nên chúng ta chỉ nhận 
thấy được vẻ thô phù bên ngoài của kết quả ở trong hiện 
tại mà không thấy sâu tột nguyên nhân ở quá khứ. 

Trong kinh tạng Pali có nói: “Này các T)-kheo! Như 
Lai nói tác ý tức là nghiệp ”. Sầu xa hơn nữa là nhân quả 
ở trong từng tâm niệm, gọi là niệm niệm nhân quả. Khi 
hai người gặp nhau, mà trong tâm của người này khởi 
lên ý niệm chán ghét người kia thì tự nhiên đối phương 
cũng bắt được làn sóng tâm niệm đó và khởi ý không ưa 
ngược trở lại. Đó chính là nhân quả trong tâm niệm vô 
hình, không cần phải biểu hiện ra bên ngoài. Khi có một 
ý niệm sinh khởi lên là đã tạo thành nghiệp, vì vậy cần 
cần thận, dè dặt lúc khởi tâm động niệm. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 119 





KÍNH TRỌNG THIỆN TRI THỨC 


Cụm từ “Thiện tri thức” ở đây có nghĩa rộng lớn bao 
gồm từ các bậc Tôn Đức, thầy Bồn sư, Giáo thọ sư cho 
đến những người xuất gia trước mình và những huynh 
đệ đồng tu. Thậm chí những người Phật tử có đạo hạnh 
lớn và công phu sâu dày, chúng ta đều cần phải cầu học. 

Nếu chúng ta chỉ học trong phạm vi nhỏ hẹp thì kết 
quả cũng là cạn hẹp. Ngược lại, nếu biết khéo học thì cả 
vũ trụ càn khôn đều là trường học. Ở trong tinh thần Hoa 
Nghiêm, do Thiện Tài đồng tử có tâm chí thành cầu Phật 
pháp và đã tham học với tất cả 53 vị đại Thiện tri thức từ 
đứa bé chơi nhà chòi cho đến Bồ tát Quán Tự Tại, Bô- 
tát Di Lặc, Bằ-tát Phô Hiền và Bồ-tát Văn Thù, cho nên 
nhanh chóng thành tựu viên mãn quả vị Vô thượng và 
đạt tới cứu cánh cùng cực viên minh vạn đức. 


120 KÍNH TRỌNG THIỆN TRI THỨC 





Đồng tử Đức Sanh và Đồng nữ Hữu Đức nói với 
Đồng tử Thiện Tài về tất cả các lợi ích, công dụng, mục 
đích, giá trị, ân đức vô biên của bậc Thiện tri thức: “Nảy 
Thiện nam tử! Câu Thiện tri thức chẳng nên nhàm mỏi, 
thỉnh hỏi Thiện trì thức chớ sợ khổ nhọc; gân gũi Thiện 
tri thức chớ có thôi chuyển; cúng dường Thiện tri thức 
chớ có thôi nghỉ, nhận lãnh lời dạy của Thiện tri thức 
chớ có lâm lộn; học hạnh Thiện trì thức chớ có nghỉ 
hoặc; nghe Thiện tri thức diễn nói môn xuất ly chẳng 
nên do dự; thấy Thiện tri thức tùy phiên não hành chớ 
có hiểm lạ; ở chỗ Thiện tri thức phải sinh lòng tôn kinh, 
tin sâu chẳng nên biến đổi. 

Vì Thiện tri thức có thể trừ các điều chướng ngại, có 
thể diệt các tội, dứt các nạn, có thể ngăn các ác, cõ thể 
phá đêm dài tăm tối vô mình, có thể làm sụp đồ lao ngục 
kiên cô kiến chấp, có thể thoát khỏi thành sinh tử, có 
thể bỏ được nhà thể tục, có thể cắt được lưới ma, có thể 
nhồ mũi tên khổ, có thể lìa chỗ hiểm nạn vô trí, có thể xa 
khỏi đồng hoang rộng lớn của tà kiến, có thể qua khỏi 
dòng hữu lậu, có thể lìa những tà đạo, có thể chỉ đường 
Bồ-đề, có thể dạy pháp Bô-tát, có thể khiến an trụ hạnh 
Bồ-tát, có thể khiển xu hướng Nhất thiết trí, có thể tịnh 
mắt trí huệ, có thể lớn tâm Bồ-đề, có thể sinh đại bi, có 
thể diễn Diệu hạnh, có thể nói Ba-la-mật. Phải phát tâm 
nh ghe thuyên vì qua lại chẳng mỏi; phải phát tâm như 
câu đò vì tế độ không biết nhọc; phải phát tâm như hiếu 
tử vì thừa thuận nhan sắc. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 121 





Tại sao vậy? Vì có tâm như vậy để gần gũi Thiện 
tri thức, thời chí nguyện trọn được thanh tịnh. Lại này, 
thiện nam tứ! Thiện tri thức làm lớn các căn lành như 
nủi tuyết sinh ra dược thảo. Thiện tri thức là pháp khí 
của Phát như đại hải nhận thọ các dòng, thiện trì thức 
là chỗ công đức như biển cả sinh ra các loại châu báu; 
Thiện tri thức thanh tịnh tâm Bồ-đê như lửa hừng hực 
luyện chân kim, Thiện tri thức vượt hơn pháp thế gian 
nhự nủi Tu-đi vọt lên đại hải; Thiện trì thức chẳng 
nhiễm thể pháp, như hoa sen chẳng dính nước; Thiện trí 
thức chẳng thọ các điều ác như biển cả chẳng chứa tử 
thi; Thiện tri thức tăng trưởng pháp lành như trăng tròn 
sáng tỏ viên mãn; Thiện tri thức soi sảng pháp giới như 
mặt trời chiếu khắp thế gian; Thiện tri thức làm lớn thân 
Bồ-tát như cha mẹ nuôi nắng con cải. Tại sao vậy? Vì có 
tâm như vậy để gân gũi Thiện tri thức thời chí nguyện 
trọn được thanh tịnh `. 

Tư tưởng trong kinh Hoa Nghiêm giúp cho người 
học có được một sự thấy biết viên mãn. Cái thấy biết 
của Hoa Nghiêm là thấy biết tròn sáng của hàng Bồ-tát. 
Muốn có được cái thấy biết như thế thì chúng ta phải 
học hỏi ở nơi Thiện tri thức, là chỗ phát sinh, là người 
truyền trao, dạy dỗ cho mình. Không được nhàm mỏi, và 
đừng sợ khô nhọc trong sự thưa thỉnh với bậc Thiện tri 
thức. Luôn gần gũi cúng dường thiện tri thức chớ có thối 
chuyên và khi nghe học đừng đề lầm lẫn. Đừng bao giờ 


122 KÍNH TRỌNG THIỆN TRI THỨC 





nghi ngờ những hạnh và do dự trước những môn xuất 
thế mà các Ngài dạy cho mình. 

Chỗ quan trọng là “Thấy Thiện trì thức tùy phiên 
não hành chớ có hiểm lạ ” có nghĩa là sao? Thỉnh thoảng 
chúng ta bắt gặp các vị Tôn Túc dường như nỗi giận, 
phiền não, nhưng đó là điệu hạnh của Bồ-tát, dùng phiền 
não đề đối trị với chúng sinh. Có khi đức Thế Tôn cũng 
la rầy, quở trách các thầy Tỳ-kheo, đó là Ngài đang sử 
dụng “pháp đối trị” để cảnh tỉnh đại chúng, thật chẳng 
phải là sân giận phiền não. 

Giống như ở thế gian, khi thầy giáo đứng trên bục 
giảng bài, học sinh ngồi ở dưới chăng những không lăng 
nghe mà còn ôn ào thì ông thầy phải dùng cây thước đập 
mạnh xuống bàn đề ồn định trật tự trong giờ học. Đó là 
dùng tiếng để trị tiếng. Ngược lại, ở trong đạo, đối với 
trường hợp nảy, những vị thầy sẽ giữ tĩnh lặng lấy tĩnh 
chế động. Đấy là diệu dụng của các bậc Tôn Túc đề đối 
trị với những tập khí thô phù của chúng sinh. Cái thấy 
cạn hẹp của chúng ta không thể biết được dụng ý sâu xa 
đó, mà lầm tưởng sự tu hành của các Ngài còn đở, nên 
mới có phiền não. 

Như vậy, khi nhìn thấy Thiện tri thức có phiền não 
thì đừng có làm lạ và xem thường. Ở chỗ thiện tri thức, 
chúng ta phải thường sinh lòng tôn kính, tin sâu, chăng 
nên thay đổi vì để mở ra cánh cửa của trí giác cao tột 
tròn sáng ở nơi tâm của mình. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 123 





ĐỐI XỬ VỚI HUYNH ĐỆ 


Người xuất gia cùng tu tập trong một đạo tràng, cùng 
thờ một lý tưởng, cùng đi chung một con đường, cùng 
sống chung trong một không khí êm dịu hiền hòa của 
đạo lý giải thoát. 

Hòa hợp là một yếu tô rất quan trọng gần gũi và thiết 
thực trong cuộc sống ở các tòng lâm, tự viện hoặc đạo 
tràng. Ở những nơi đó, mọi người cùng sống chung với 
nhau, nương tựa, đỡ đần và bảo bọc lẫn nhau để cùng tu 
tập. Người xưa nói: “Học thây không tày học bạn”. 

Về mặt tâm lý, đôi khi gặp những việc tế nhị, nên 
chúng ta không thể tâm sự chia sẻ với Thầy hoặc các vị 
Giáo thọ, nhưng đối với các huynh đệ cùng học thì sự 
trao đôi, bày tỏ và có sự cảm thông lẫn nhau là một việc 
dễ dàng. 


124 ĐÓI XỬ VỚI HUYNH ĐỆ 





Đôi khi học bạn lại hơn cả học Thầy, bởi vì huynh đệ 
hằng ngày cùng. sông chung và làm việc với nhau, cho 
nên có nhiều điều kiện thuận lợi đê học hỏi hoặc giÚp 
giải đáp và tháo gỡ những gút mắc ở trong cuộc sống 
tu tập. Nếu không chịu mở lòng để học hỏi thì dù có ở 
cạnh người giỏi sự học tập của mình cũng không tiến 
bộ và không có được hòa hợp an vui trong cuộc sống. 
Không Tử nói: “8a người cùng đi, tất có Thây mình 
trong đó ”(Tam nhân đồng hành, tắt hữu ngã sư yên). 

“Thanh tịnh hỏa lạc ” là ý nghĩa căn bản của Tăng 
đoàn. G1ữ gìn nội quy, giới pháp, luật nghi trong sạch thì 
sẽ có sự hài hòa với nhau. Từ sự hài hòa sẽ có niềm vui 
và tạo ra được không khí an ôn trong đại chúng. Kinh 
Tứ Thập Nhị Chương nói: “Thế Tôn thành đạo liên khởi 
phát tư duy. Lìa dục được vắng lặng, an vui tối thắng ”. 
Mục đích của tất cả những người xuất gia đều là đi tới 
chỗ an vui tối thắng đó. Vì cùng tu tập trong một đạo 
tràng, cùng một lý tưởng, cùng đi chung con đường vả 
cùng mục đích giải thoát, cho nên những người con Phật 
sẽ rất đễ dàng chia sẻ và thông cảm cho nhau dù là bất 
cứ vấn đề khó khăn nảo. 

Không có tập thể hay cộng đồng nảo ở trong ba ngàn 
thế giới này có thể sánh với Tăng đoàn (Chúng Trung 
Tôn), bởi vì Tăng chúng chuyên thực hành Thánh giải 
thoát giới và Vô thượng Pháp bảo ly dục, nên có một sức 
mạnh hòa hợp giải thoát thanh tịnh to lớn. Do từ nhiều 
đời gieo trồng căn lành cho nên ngày nay chúng ta mới 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 125 





có nhân duyên thù thắng có thể sống ở trong một đại 
chúng hùng mạnh như thế. 

Kính phàm tăng thì Thánh tăng giáng phước.Công 
đức của Tăng chúng rộng lớn như biển và đức Thế Tôn 
cũng tự xem Ngài là một thành phần của Tăng bảo, cho 
nên sự phỉ báng Tăng chúng là một tội rất nặng. Theo 
luật nhân quả tương ứng, nếu có tâm khinh thường Tăng 
chúng thì không bao giờ chúng ta có thể tu hành thành 
tựu. Ngược lại, có tâm cung kính đại chúng thì công đức 
đó lớn tựa như biển cả thâm sâu vô lượng. 

Là anh em học Tăng cùng chung một nhà, là Linh 
Sơn cốt nhục quyến thuộc Bồ-đề thì cần phải mến dưới 
trọng trên, sống trong tinh thần lục hòa sẽ được thanh 
tịnh và an vui. Đừng phân biệt ta - người hoặc quen - 
lạ. Mỗi khi có người bệnh hoạn thì nên tận tâm chăm 
sóc, nếu gặp người thiếu thốn thì phải sẵn lòng giúp đỡ 
lo lắng. 

Người cha lớn là bậc Năng-nhơn TỊịch-mặc và chúng 
ta từ chỗ nghe biết, học hiểu và tu tập mà xuất gia, đắc 
được Phật pháp phân, nên gọi là Phật tử. Chúng ta đã 
từ nơi miệng của Thế Tôn, chư Tổ và các bậc Tôn Túc 
mà sinh ra là được một phần Phật pháp, nay chúng ta tu 
thêm một phần nữa, gọi là Phật tử Chân chánh. Tất cả 
người xuất gia là xương thịt ở pháp hội Linh Sơn và là 
bà con giác ngộ. 


126 ĐÓI XỬ VỚI HUYNH ĐỆ 





Nếu nói như trên, không lẽ chúng ta cắt đứt mọi quan 
hệ bà con, quyến thuộc ở ngoài đời vào chùa để có bà 
con, quyến thuộc khác hay sao? “7ình đời có nhạt, tình 
đạo mới nông ” (Thế tình đạm hậu đạo tình thâm). 

Xa lìa tình thân của thế gian để đón nhận tình đạo, 
cùng tiến tới chỗ ly dục giải thoát. Quyên thuộc thế gian 
là nơi ràng buộc, trói cột và khổ đau, không thể gọi là 
“Linh Sơn cốt nhục, quyến thuộc Bồ-đề”. Nêu không 
khéo nhận thấy điều này thì sau khi cắt đứt tình nghĩa 
của ông bà, cha mẹ, quyến thuộc để vào chùa, rồi lại 
nhận ba nuôi, mẹ nuôi hoặc anh em kết nghĩa... Làm 
như thế là đã trái ngược với Phật pháp. Tình đạo chỉ là 
nương tựa dẫn dắt nhau trên bước đường cao thượng của 
giác ngộ giải thoát, chăng phải là sự ái luyến buộc ràng 
lẫn nhau. 

Khi xưa, cứ vài ngày đức Thế Tôn đi tuần một lần 
để xem xét việc tu học và sức khỏe của đại chúng. Một 
hôm, có một vị Tỳ-kheo mắc bệnh truyền nhiễm phải 
ở cách ly với đại chúng. Ông không cho bất cứ ai vào 
chăm sóc, vì sợ lây bệnh cho mọi người. Khi đức Thế 
Tôn đi coi sóc đại chúng, Ngài đến và đích thân làm vệ 
sinh, tắm giặt cho vị thầy ấy. 

Nhìn thấy sự việc này, toàn thể Tăng chúng kéo đến 
xin làm thay cho Thế Tôn, nhưng Ngài không đồng 
ý. Khi xong việc rồi, Thế Tôn bảo rằng: “7rong tất cả 
phước điển, chăm sóc và lo lắng cho người bệnh là bậc 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 127 





nhất. Các Thây không có cha mẹ, anh em để quan tâm, 
mà chỉ có huynh đệ cùng tu thì phải tận tâm chăm sóc 
giúp đố nhau `. 

Ngài A-na-luật tuy chứng được Thiên nhãn thông, 
nhưng bị mù mắt. Một hôm, Ngài định vá chiếc y bị 
rách, nhưng không thể nào xỏ kim. Ngài mới nói rằng: 

- Có ai làm phước xỏ kim đề vá y dùm tôi. 

Thế Tôn từ xa đi tới, nghe được lời ẫy, liền bảo: 

- Này A-na-luật! Ông đưa y để Ta vá giùm ông, Ta 
muốn cầu phước. 

Khi ấy, ngài A-na-luật nghe biết tiếng của Thế Tôn, 
nên mới quỳ xuống thưa: 

- Dạ không! Thế Tôn là bậc Lưỡng Túc Tôn, hai biển 
cả trí huệ vô biên vô tận trong ba đại A tăng kỳ kiếp, 
con đâu dám bảo Ngài làm phước. Con chỉ dám nhờ các 
huynh đệ giúp dùm con mà thôi. 

Thế Tôn mới đáp: 

- Này A-na-luật! Ông chớ nói như thế, Ta sở dĩ 
được gọi là Lưỡng Túc Tôn có đầy đủ hai biển phước 
đức và trí huệ vô tận là vì Ta luôn luôn bòn mót tiếc 
phước, không bỏ một phước nhỏ nào, cho nên ngày 
giờ này mới viên mãn tròn đầy. Cho đến hôm nay đã 
thành tựu công đức viên mãn, mà Ta vẫn còn bòn mót, 
có gắng đề không bỏ qua một chút phước nhỏ. Như thế 


128 ĐÓI XỬ VỚI HUYNH ĐỆ 





các ông phải cỗ gắng vui vẻ siêng năng nỗ lực tinh tấn 
đê làm phước, đừng có chán nản với phước đức. 
Trong kinh Pháp Cú nói răng: 


“Nay vui đời sau Vui, 

Làm phước hai đời vui, 
Người đó được an vui 

Thấy nghiệp tịnh mình làm ”. 


Chúng ta thường quên mắt những cái gần gũi, mà chỉ 
lo tìm kiếm những cái xa vời. Nhiều khi đi hàng ngàn 
cây số để giúp đỡ cho người lạ, nhưng những người ở 
bên cạnh đang đau khổ thì chẳng chút bận tâm. Không 
phân biệt nhân - ngã, thân - sơ, cũng đừng tính toán 
thiệt hơn, gặp người khó khổ liền ra tay cứu giúp, như 
thế sau này sẽ cảm được quả báo chăng thể nghĩ bàn. 
Thậm chí những người không thích mình, nhưng thấy 
họ khô thì liền giúp đỡ. Hành động đó biểu lộ được đức 
từ nhẫn của mình. Đến lúc đó, ở bất cứ nơi đâu trong 
mười phương quốc độ, khắp cả Thái Dương hệ, đến chỗ 
nảo cũng có người cung kính lo lắng cho mình. Thiền sư 
Huyền Giác nói: 

Không vì báng bồ khởi ghét thương, 
Mới tỏ sức vô sanh từ nhẫn. 

Bắt nhơn sáng báng khởi oán thân 
Hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 129 





Một hôm, trong Tăng chúng có xảy ra sự bất hòa 
lớn, hai nhóm tranh cãi với nhau. Dù đức Phật can ngăn, 
nhưng mọi người đều không nghe lời. Ngài bỏ đi vào 
rừng sâu ở một mình. Sau đó, Ngài mới đi đến thăm các 
vị Tỳ-kheo đang ẩn tu ở sâu trong rừng xa vắng. Đức 
Phật hỏi các Thầy ấy rằng: 

- Các Thầy có sống thanh tịnh hòa vui hay chăng? 

Các vị Tỳ-kheo mới bạch rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con sống rất an lạc, 
thanh tịnh hòa vui, bởi vì mỗi người của chúng con có 
một trách nhiệm, lo trọn vẹn công việc của mình, yên 
lặng không nói chuyện, chỉ lo chánh niệm tỉnh giác tu 
tập. Khoảng năm, bảy ngày thì tập trung lại một lần để 
đàm luận, chia sẻ với nhau những gì đạt được và những 
khó khăn trong lúc tu học. Xong rồi, ai nấy trở về tịnh 
thất của mình để chuyên tâm tu học cho nên cuộc sống 
rất an lạc, thanh tịnh, hòa vui. Trong đó có những vị đạt 
được Thánh quả. Sau khi trở về với đại chúng, Ngài đã 
tuyên dương các vị tu hành như thế và yêu cầu đại chúng 
phải noi theo gương sáng đó mà tu học. 

Nếu có chuyện cần bàn hoặc muốn chia sẻ với nhau 
về đạo lý thì chúng ta nên cùng ngồi xuống để bàn 
luận. Nếu không có chuyện cần thiết, thì nên giữ gìn 
khâu nghiệp thanh tịnh, chỉ “⁄ vào A4 Di; thở ra Đà 
Phật ”, nhiếp tâm tỉnh sáng trong từng hơi thở, như thế 
sẽ không xảy ra chuyện phiền não. Cũng không cần để 


130 ĐÓI XỬ VỚI HUYNH ĐỆ 





ý tin tức thời sự, chỉ tập trung lo chuyện của mình. Phải 
khéo tu giống như là nước đồ lên lá sen, dù nước có 
đọng lại, lá cũng không bị ướt. Ngược lại, không khéo 
tu thì tâm của mình sẽ như máy hút tất cả bụi bặm vào 
sáu cửa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và đem về nhà xả ra 
cho mấy người xung quanh đề cùng phiền lụy khổ đau. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 131 





TIẾP ĐÃI CƯ SĨ 


Khi có những cư sĩ mới vào chùa lần đầu, không biết 
khuôn phép, nội quy thì chúng ta nên hướng dẫn với một 
thái độ nhẹ nhàng từ tốn. Không nên la rầy vì dễ làm cho 
họ mất thiện cảm với Tam Bảo và từ đó không muốn đi 
chùa thậm chí họ còn không cho những người thân gần 
gũi Tam Bảo. 

Tăng bảo là một trong ba viên ngọc xuất thế gian, 
là mẫu mực của người và TTỜI. Đối với cư sĩ, hình ảnh 
người tu là một mẫu mực đáng kính và cũng là người 
lãnh đạo về tinh thần của họ. Vì vậy bất cứ một cử chỉ 
hay hành động thô tháo của người tu cũng sẽ làm cho 
Phật tử mắt lòng tin vào Tam Bảo. Phá vỡ cái thấy biết 
tôn kính đối với Tam Bảo của người cư sĩ (phá kiến) tội 
nặng hơn cả phá giới. 


132 TIẾP ĐÃI CƯ SĨ 





Đề hồ thượng vị vi thế sở trân, 
Ngộ tư đăng nhân tiện thành độc dược. 


Đề hồ là chất sữa béo bồ bậc nhất, nhưng những người 
không biết dùng sẽ trở thành độc dược. Cũng giống như 
thế, nếu không dùng Phật pháp đúng chỗ, không chọn 
đúng người thì sẽ bị phản tác dụng. 

Từ ái là cánh cửa rộng lớn để nhiếp hóa chúng sinh. 
Một vị Thầy tu hành thanh tịnh, tràn đầy từ bi lân mẫn 
là bản chất thật sự của người xuất gia. Đa phần người 
tu bỏ qua bước tu căn bản đầu tiên là tu tập sự từ ái, 
nhân hòa hiền hậu mà vội đi thắng vào Đại thừa, chỉ 
chuộng học những sự cao siêu, nói lý Bát-nhã tánh 
Không, nhưng trong mỗi việc làm vẫn còn chấp tướng. 
Những việc làm siêu xuất ấy là diệu dụng của hàng 
Thượng thừa Bồ-tát, còn người mới vảo tu thì nên tu 
học theo từng bước căn bản. Sự học tập giáo pháp vượt 
cấp như vậy sẽ rất nguy hiểm. 

Khi xưa, Thế Tôn vì nhìn thấy hình tướng thanh 
thoát của một vị tu sĩ mà phát tâm xuất gia. Ngài Xá-lợi- 
phất do gặp Tỳ-kheo Mã Thăng mà được chứng quả Tu 
-đà-hoàn vào dòng Thánh, đều do phong thái xuất trần 
thượng sĩ đầy sự từ ái cao thượng. 

Thế Tôn có thể đầu trần chân đất, cả ngày không 
có một hạt cơm trong bụng, đói lạnh cơ hàn, ngủ dưới 
gốc cây trong phong ba bão táp. Thế Tôn cũng có thể 
ngồi trên Pháp tòa nạm ngọc và hoàng kim để cho Vua 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 133 





và quan lễ lạy dưới chân mình; Thế Tôn cũng từng tiếp 
xúc và hóa độ cho những nhà quyền quý như Trưởng 
giả Cấp-cô-độc, nữ Hộ pháp Vi-sa-kha, nhưng Ngài 
cũng không quên mở rộng cửa để cứu giúp cho những 
tầng lớp thấp hèn nhất của xã hội như chàng Ni-đề gánh 
phân, chàng Ưu-ba-ly nghèo hèn làm nghề hớt tóc. 

Tất cả các hạng người khi đến với Như Lai đều được 
tiếp đãi bình đăng và giáo hóa một cách đồng đều, không 
thiếu sót. Tính bình đăng chính là nét cao đẹp bậc nhất 
và đặc biệt của Phật giáo. 

Học lắng nghe những nỗi khổ, niềm đau của họ để 
có thể hiểu được nguồn gốc sinh khởi. Lắng nghe những 
nỗi khổ niềm đau của mọi người cũng tương đương với 
nghe chánh pháp và có một giá trị hữu ích thực tiễn to 
lớn cho sự tu tập. Những sự việc thành công hay thất 
bại, hạnh phúc hay khổ đau do người khác kế về cuộc 
đời thăng trầm của họ là những bài pháp sống của thế 
gian, có tính thuyết phục rất cao. Nếu chúng ta thực tập 
lắng nghe băng chánh niệm tỉnh giác thì sẽ rút ra được 
cho mình bài học về Khô đề. Họ nói những việc khổ đau 
xảy ra thực tế và chúng ta lắng nghe và nghiền ngẫm 
ngay nơi hiện tại thì sức mạnh quán chiếu vô cùng mạnh 
mẽ và sâu sắc, có thể giúp mình đi sâu vào trong thật 
tướng của các pháp. Không phải lúc nào mọi người cũng 
muốn nghe mình nói, đôi khi họ cũng muốn nói cho 
mình nghe. Vì vậy chúng ta cần phải khéo biết lúc nào 
nên nói và khi nào cần nghe. 


134 TIẾP ĐÃI CƯ SĨ 





Im lặng và nói năng cao thượng như bậc Thánh, tức 
là im lặng đúng như chánh pháp và nói năng đúng như 
chánh pháp. 

Khi người khác nói về một sự việc, mà chúng ta có 
thê chánh niệm tỉnh giác để lắng nghe, đó là lắng nghe 
đúng như chánh pháp. Biết lắng nghe đúng như chánh 
pháp sẽ giúp chúng ta thấu hiểu được nguồn gốc sinh 
khởi đau khổ (Tập đề) ở ngay bản thân của mình. Từ chỗ 
thấy được nguyên nhân gây ra đau khổ đó, chúng ta sẽ 
dùng phương pháp kinh nghiệm tu tập để điều chỉnh thì 
sẽ dần chuyên hóa mọi đau khổ. Im lặng đề lắng nghe 
bằng trí huệ có sức mạnh hơn cả lời nói và đó là một sự 
hùng biện tuyệt diệu của người xuất gia. 

Trong mười giới thì miệng đã chiếm hết bốn điều: 
nói dối, nói thêu đệt, nói hung ác,và nói lời ly gián, vì 
vậy mà chúng ta cần phải thận trọng giữ gìn lời nói. 
Chỉ nói khi cần thiết, nói đúng chánh pháp và luôn 
dùng lời từ ái. Chia sẻ những phương pháp tu tập để 
giúp Phật tử có thể chuyên hóa khổ đau. Nếu có người 
ưa nói những khuyết điểm của các Thầy và các đạo 
tràng khác thì nên nhẹ nhàng khuyên nhủ và cương 
quyết từ chối không nghe. 

Mỗi khi tiếp xúc với Phật tử, chúng ta nên khuyến 
khích phát tâm làm cho họ chuyên hóa, thăng hoa trên 
con đường tu tập. Nếu ngoài mục đích như vậy thì tốt 
hơn không nên gặp gỡ, vì không khéo mình sẽ bị cuốn 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 135 





theo những lời bàn luận của họ và dẫn đến việc thị phi, 
đến người này thì nói lỗi người kia và ngược lại. Thậm 
chí đi tới chùa này nói chuyện chùa kia, đi đến chùa 
kia nói chuyện chùa nọ. Vô tình phi báng Tam Bảo mà 
không hay biết, sẽ chiêu cảm quả báo rơi xuống Địa 
ngục nhanh giống như tên bắn. Phải luôn tỉnh giác cương 
quyết từ chối không nghe và nói rõ cho họ biết đó là việc 
sai quấy, tội lỗi. 

Đừng quá thân với một vài người và giành cho họ 
quá nhiều thời gian, trong khi lơ là với những người 
khác. Không nên vì lý do được cúng dường mà tiếp đãi 
đặc biệt đối với người này và cư xử lạt lẽo đối với người 
kia. Tất cả mọi người khi đến với Tam Bảo đều phải 
được đối đãi bình đăng như nhau và luôn giữ khoảng 
cách giữa Tăng và tục. 

Không vì lý do được cúng dường mà có sự đối xử 
đặc biệt. Nên khuyến khích cúng dường cho Tăng chúng 
hơn là cúng dường cho cá nhân. Nếu không khéo giữ tâm 
trước những sự cúng đường là một điều rất nguy hiểm. Sự 
cúng dường giống như là mũi nhọn, dao bén, thuốc độc 
làm bào mòn công đức phạm hạnh của người tu. 

Bên cạnh đó, sự cung kính và lợi dưỡng nếu như 
không thấy rõ cũng dễ bị nhận chìm trong thanh sắc, có 
khi còn lôi kéo mình trở lại dòng đời. Điều này không 
hăn là hoàn tục mà nhiều khi vẫn còn là hình tướng xuất 
gia, nhưng luôn thích sống giống như người thế tục. Do 


136 TIẾP ĐÃI CƯ SĨ 





đó, người xuất gia phải hết sức thận trọng đối với tất cả 
sự cung kính, cúng dường, danh vọng, địa vị, tài sắc. 

Ngài Đề-bà-đạt-đa vì được cung kính cúng dường, 
nên đã hủy báng chánh pháp và bị rơi vào Địa ngục. Đức 
Thế Tôn ví những người tu vừa được cung kính cúng 
dường thì liền sụp đồ giống như cây chuối vừa trổ buồng 
thì phải chặt bỏ. Hoặc vừa mới ra hoằng pháp có được 
chút ít tiếng tăm thì liền bị rơi rụng. 

Các vị Cao Tăng, Tôn Túc thuở xưa cũng như hiện 
tại, mỗi khi có người cúng dường những đồ dùng tốt quý, 
có giá trị, các Ngài liền đem cúng dường lại cho chúng 
Tăng hoặc là không nhận, hoặc dùng tất cả những thứ 
đó đề làm Phật sự. Càng không có người cúng dường thì 
càng dễ tu tập. Thiền sư Long Nha nói: 


“Học đạo trước cân phải học nghèo 
Nghèo rồi đạo thể mới được thân 
Từ xưa Cổ đức xưng: “Bần đạo” 
Đạo dụng lại đông với kẻ nghèo ”. 


Người muốn học đạo, trước tiên phải học nghèo. 
Người cảng nghẻo thì càng gần với đạo. Người đạt đạo 
là người không còn năm giữ bắt cứ thứ gì. Học tới chỗ 
không còn gì hết là thành đạo, tức là tới chỗ tâm rỗng 
rang, thanh tịnh văng lặng. Đến khi đã thành đạo thì 
cũng giống như một người nghèo. Thậm thâm Bát-nhã 
Ba-la-mật, sinh ra mười phương ba đời chư Phật trong 
mười phương ba đời từ nơi trí huệ thấy rõ vạn pháp rỗng 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 137 





không chắng thật. Tuy là rỗng không, nhưng Tam thiên 
Đại thiên thê giới là tài sản cho đên Thái dương hệ đêu 
là vật sở hữu trong nhà. 

Trong kho vô tận không một vật 

Có hoa, có trăng, có lâu đài. 


Vô tận tạng trung vô nhất vật 
Hữu hoa, hữu nguyệt, hữu lầu đài. 

Nên quan tâm giúp đỡ các em nhỏ, người già và 
những thành phần khiếm khuyết để cho họ bớt bỡ ngỡ 
với những sinh hoạt ở trong chùa. Những em thiếu nhi 
tuổi còn nhỏ rất cần sự quan tâm chăm sóc và sự đón 
tiếp vui vẻ. 

Đối với những người khiếm khuyết, tật nguyên càng 
phải thương nhiều hơn và cần phải có sự chăm sóc đặc 
biệt. Trong kiếp người này, họ không có may mắn được 
đầy đủ sáu căn lành lặn hoặc có những người không 
được sáng suốt như người bình thường, vì vậy chúng ta 
cần phải mở rộng tình thương đề giúp đỡ họ biết được 
đạo lý và những cách thức sinh hoạt ở trong chùa. 

Những việc làm như trên thể hiện lòng từ bi trong 
đạo Phật và đó cũng là đạo đức trong sự tiếp đãi, cư xử 
với Cư sĩ và mọi người từ mười phương tựu về. Nhờ 
đó, tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng, để họ hoan hỷ 
quy ngưỡng đối với Tam Bảo và phát tâm tu học theo 
chánh pháp. 


Chương VI 


ĐỜI SỐNG KUẤT GIA 


140 BÓN ĐIÊU KIỆN NÉN TẢNG 





BỐN ĐIỀU KIỆN NỀN TẢNG 


“Người đệ tử xuất gia cần phải lấy bốn điều kiện 
dưới đây làm nên tảng trong sinh hoạt: 

- Phải mặc y phục được mạn từ vải cũ khâu vá lại. 

- Ôm bát đi khất thực. 

- Ở dưới gốc cây hoặc trên tảng đá. 

- Chỉ sử dụng những loại đặc dược. 

Tuy tay bưng bình bát đựng đầy thức ăn khất thực 
lân lượt từng nhà, là hành vi của kẻ xin ăn, nhưng đó 
hoàn toàn chăng phải là bị người khác uy hiệp cũng 
chăng phải vì bị người khác dụ dỗ lừa gạt. Chỉ vì tin 
răng ở đây có thê học được đạo tránh khỏi tât cả những 
sự thông khô của thê gian và xa lìa mê hoặc, cho nên 
mới xuât gia. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 141 





Đã xuất gia như thế mà không lìa tham dục, bị sân 
hận làm rồi loạn tâm tư, không thể giữ gìn năm giác 
quan, như thể thật là chẳng có chí khí gì cả!” 

Bốn điều kiện nền tảng trong cuộc sống của một 
người xuất gia là một điều quan trọng không thê thiếu 
trong suốt cuộc đời tu hành. 


Mặc Y Phục Khâu Vá Từ Vải Cũ 
Vào thời đức Phật còn tại thế, những vị tu hạnh Đầu 

đà là pháp thực hành khổ hạnh bao gồm 12 pháp, trong 
đó có pháp bắt buộc phải mặc những loại y phục này, 
gọi là nạp y hoặc phấn tảo y. Khi chiếc áo cũ bị mục 
rách, thì mới được phép đi tìm lượm những miếng vải 
vụn thường bị vứt bỏ ở trong nghĩa trang, đem về giặt 
sạch và khâu vá lại với nhau tạo thành áo mới. Chính vì 
vậy, loại y này thường có nhiều màu sắc xen lẫn. 

Có xưa mới có nay 

Không gốc, sao có cành? 


Trong thời đại hiện nay, tuy việc mặc V chắp và 
không còn phù hợp, nhưng chúng ta cần phải biết rõ 
nguôn gốc, xuất xứ của việc đức Phật chế định những 
giới điều như vậy. Nhờ hiểu được ý nghĩa, chúng ta có 
thể thực hành chính xác, nghiêm túc và có nhiều lợi ích 
ở ngay trong đời sống tu hành hiện tại. 

Trong khi người đời xem trọng của cải vật chất và 
suốt ngày nhọc nhăn, cực khổ chạy đuổi theo hình sắc 


142 BÓN ĐIÊU KIỆN NÊN TẢNG 





bên ngoài thì người tu luôn đơn giản trong ăn, mặc, ở và 
những tiện nghi khác trong sinh hoạt hằng ngày. 

Người xưa chỉ ăn ngày một bữa, mặc áo chắp vá và 
ngủ dưới gốc cây hoặc trên tảng đá và để dành nhiều 
thời gian quý báu cho công phu tu hành. Có vị chỉ mặc 
một chiếc áo suốt mấy chục năm hoặc như Thiền sư Cao 
Phong Diệu mang một đôi giầy cỏ bình thường đến ba 
mươi năm. 

Ngày nay, y áo của người tu chỉ có ba màu đơn giản 
thanh thoát là lam, nâu và vàng, được gọi là Giải thoát 
phục. Dáng vẻ đạm bạc của hình thức bên ngoài giúp 
ích rất nhiều cho việc tu hành. Nếu chúng ta không 
thấy được bản chất đích thực của việc ăn mặc thì giá 
trị quý báu trong đời sống của một người xuất gia sẽ 
không còn nữa. 


Lành thay áo giải thoát 
Là ruộng phước võ thượng 
Nay đâu con đội nhận 

Đời đời không rời bỏ. 
Thiện tai giải thoát phục 
Vô thượng phước điền y 
Ngã kim đảnh đới thọ 
Thế thế bắt xả ly. 


Một khi chúng ta đã khoác lên mình chiếc áo giải 
thoát đó thì từng hành vi, lời nói và ý nghĩ của mình 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 143 





cũng phải giải thoát. Chiếc áo đó là mẫu mực giải thoát 
của Phật tổ và cũng là ruộng phước cho tất cả chúng sinh 
gieo trồng. Suốt đời cần giữ gìn cẩn thận và luôn sống 
xứng đáng với điều đó. 

Ôm Bát Đi Khất Thực 

Các nước Phật giáo Nam truyền hiện giờ vẫn còn 
giữ đúng truyền thống ôm bát đi khất thực vào mỗi buổi 
sáng sớm. Sư sãi xếp hàng dài, ôm bát đi vào trong làng 
để khất thực. Những người Phật tử tín tâm, chí thành 
chuẩn bị sẵn thức ăn đứng chờ bên đường đề được cúng 
dường cho quý Sư. 

Xưa kia, đức Phật xuất thân từ địa vị tối thượng của 
nhân gian, là tầng lớp cao quý nhất của xã hội, nhưng 
Ngài đã từ bỏ tất cả, sống ấn dật trong rừng sâu núi vắng 
và ôm bát đi khát thực từng nhà. Thậm chí có khi, Ngài 
không có gì để ăn, đành phải uống nước lã qua ngày. 
Đây là pháp mà chư Phật ba đời thực hành để dẹp tan 
“cái tôi” và gieo duyên với tất cả chúng sinh. 

Trên thì xin giáo pháp của chư Phật để tu hành; dưới 
thì xin thực phẩm của đàn-na để bảo tồn thân mạng. 
Chúng ta thực hành như thế là vì muốn đẹp tan “cái tôi” 
to lớn trong tâm của mình. Chúng ta phải thấy được căn 
nguyên và ý nghĩa lớn lao của việc làm đó mà nỗ lực tu 
hành nhiều hơn nữa và để sử dụng của tín thí đúng với 
tinh thần Phật dạy. 


144 BÓN ĐIÊU KIỆN NÉN TẢNG 





Cơm ngày ba bữa, hằng nhớ công khó khổ của kẻ 
nông phu. Thân mặc ba y, hăng nhớ nghĩ sự nhọc nhăn 
của người may dệt. Thuốc thang, giường chống đêu do 
sự nhím ăn bớt mặc của Đản-na. Học đạo, tiên tu là nhở 
lòng từ dạy răn của thấy Tó. 

Nguyện cho thí chủ ruộng phước thêm nhiễu, đạo 
tâm thêm lớn. Cùng chúng sinh khăp trong pháp giới, kẻ 
mát người côn đếu thành Phát đạo. 

Mỗi khi ngồi vào bàn thọ trai, chúng ta thường phải 
nhớ nghĩ đên công khó nhọc của người nông phu vât vả 
ngoài đông đê có được những chén cơm dẻo thơm cho 
mình ăn. Ca dao Việt Nam có câu: 

Cày đông đang buổi ban trưa 

Mô hôi thám thoát như mưa ruộng cày 
AL ơi! Bưng bát cơm đây 

Dỏo thơm một hạt đăng cay muôn phán. 

Đồng thời cũng phải nhớ đến ba điều nguyện (Tam 
để): 

Nguyện dứt các điều ác 
Nguyện tu các việc lành 
Nguyện độ tât cả chúng sinh. 

Và năm điều quán xét (Ngũ quán): 

- Nghĩ nhớ công lao vất vả người tín thí mang đến. 

- Tự xét công đức tu hành của mình có xứng đáng để 
nhận cúng dường. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 145 





- Phòng ngừa tâm tham và sán trong khi ăn. 
- Thọ dụng thức ăn như uống thuốc trị bệnh héo gáy. 
- VỊ thành tựu Đạo nghiệp mới nhận thức ăn. 


Ngày nay, việc đi khất thực không còn được phổ 
biến như trước. Vì đa phần là ngồi yên một chỗ để nhận 
cúng dường, cho nên trong khi ăn uống chúng ta cần 
phải hết sức chánh niệm để không bị vọng niệm xen 
tạp. Nếu mống khởi ý niệm tự xem mình là tài giỏi hoặc 
xứng đáng cúng dường thì tội lỗi liền sinh. Tội lớn nhất 
trong các tội là chấp ngã vô minh. Càng được cung kính 
quý trọng, chúng ta càng cần phải nhiếp tâm thanh tịnh, 
cần thận giữ gìn. 

Ngày xưa, ngài Triệu Châu luôn ở trong công phu 
miên mật suốt ba mươi năm, trừ hai thời cơm trưa và 
cháo sáng là có niệm khác. Tuy công phu tu hành xứng 
tầm bậc Tổ, nhưng Ngài vẫn luôn nhớ Tam đề và Ngũ 
quán vào trước mỗi giờ thọ trai. 

Thông thường trước cửa của những Trai đường ở 
các chùa Trung Quốc đều có viết ba chữ: “Ngũ quán 
đường” để nhắc nhở mọi người mỗi khi bước vào Trai 
đường phải luôn nhớ năm Pháp quán. Trong quyên Bá 
trượng thanh quy có viết: 

Pháp nhãn viên minh, 

Nhật phí đầu kim phi phận ngoại 
Thâu tâm bắt tử, 

Thời thường đích thủy dã nan tiêu. 


146 BÓN ĐIÊU KIỆN NÊN TẢNG 





Nếu như mình thấu triệt được chân lý và sống đúng 
với phẩm hạnh của một người xuất gia thì một ngày tiêu 
xài vạn lượng vàng ròng cũng xứng đáng. Còn như tu 
hành không chân chánh, thì một giọt nước cũng khó tiêu 
hóa. Phải xét lại xem “con mắt pháp” của mình đã sáng 
chưa? Nếu vọng tâm chưa chết thì phải quý tiếc từng 
giọt nước hạt cơm, không được phung phí của đàn na tín 
thí. Nếu tu hành không chân chánh thì phải mang lông 
đội sừng đền trả nợ trước. 

Ở Dưới Gốc Cây Hoặc Tảng Đá 

Khi xưa, mỗi khi nói xong một thời pháp, đức Phật 
thường khuyên bảo các thầy Tỳ-kheo đây là gốc cây, 
kia là những tảng đá, nọ là những căn nhà trống ở bên 
bờ suối, dưới lùm rừng, các Thầy hãy ở yên một mình 
tĩnh lặng quán xét tư duy mà tu tập, tinh tân nỗ lực để 
hành trì. Đó là lời đặn dò, nhắn nhủ của Ta. Giống như 
bồn phận của người thầy, Ta đã đem hết tất cả để trao 
truyền cho các đệ tử. Các vị hãy tự nỗ lực lên mà hành 
trì, đừng để ăn năn, hối hận về sau! 

Cuộc sống của người xuất gia vào thời xưa rất đơn 
giản, chỉ là non xanh, nước biếc, gốc cây, tảng đá, không 
quan trọng về tiện nghi vật chất. Quý trọng thân của 
mình quá nhiều thì tâm không thê nào thấy đạo, “có nhẹ 
vật chất mới nặng tinh thần”. 

Trong kinh D¿ G7áo, đức Phật gọi đó là “đạo Tịch 
tịnh Vô vi an lạc ”, tức là tâm vắng lặng không còn chạy 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 147 





theo ngũ dục lục trần. Dám buông bỏ tiền của và tiện 
nghi mới có thể nắm được Đại đạo Vô tướng tịch tịnh 
chân thường. Nếu không có những giờ phút tĩnh lặng 
để nhìn lại tâm của mình thì dù tu hành thật nhiều cũng 
không thê nào đạt đến tới chỗ đó. 

Việc tu hành đến chỗ rốt ráo rất cần có hoàn cảnh 
yên tịnh thanh vắng. Điều đó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho 
việc tiến đạo của mình. Khi học thì phải ở trường lớp, 
làm Phật sự thì phải ở với đại chúng đông người, nhưng 
muốn tu cho tới chỗ tận cùng, thì phải sống ở nơi A-lan- 
nhã, chốn tịch tĩnh xa vắng của núi rừng. 

Từ đức Phật cho tới các vị A-la-hán, chư vị Bồ-tát, 
các bậc Tổ sư, Thánh Tăng, Đại đức đạt đạo xưa nay sở dĩ 
thành tựu được Đạo quả là đều nhờ sống nơi núi sâu rừng 
thăm, chắng phải ở chốn đô thị ồn ào. Đây là truyền thống 
của Phật Tổ từ xưa cho đến nay không thể thay đổi. 

Thế nhưng, trong điều kiện hoàn cảnh hiện nay, 
muốn tìm một chỗ yên tĩnh ở dưới gốc cây hoặc bên 
tảng đá chẳng phải là việc dễ dàng. Hơn nữa, nếu tâm 
không lặng thì dù có ở chỗ yên vắng, nó cũng vẫn ôn ào 
như thường. Việc quan trọng là làm sao ở ngay chỗ náo 
động mà tâm vẫn tỉnh lặng sáng suốt mới là công phu 
thật sự. 

Lúc công phu chỉ nhớ duy nhất một việc là đang 
công phu, buông hết tất cả mọi cảnh trần, đó là người 


148 BÓN ĐIÊU KIỆN NÉN TẢNG 





“biết sống một mình” giữa hội chúng đông người. Ngài 
Liên Trì gọi thực hành như thê là “Đại bô thí”. 


Chỉ Sử Dụng Thuốc Đặc Dược 

Các loại thuốc có sẵn trong thiên nhiên, không đắt 
tiền và cũng không được pha chế bởi các loại hóa chất. 
Nếu chúng ta khéo điều dưỡng trong sinh hoạt, ăn 
uống và biết cách phòng bệnh thì thân thê sẽ ít bị bệnh. 
Không nên đề ngã bệnh và phải nhờ tới sự giúp đỡ của 
bác sĩ. Những nước phương Tây thường nổi tiếng là nơi 
nghiên cứu và chế tạo ra rất nhiều loại thuốc, nhưng họ 
thường sử dụng những thảo dược thiên nhiên ít độc hại. 
Chỉ sử dụng thuốc khi thật sự có bệnh và không dùng 
thuốc với mục đích béo bổ cho cơ thê, trừ những người 
bị suy nhược. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 149 





THỰC HÀNH ĐÚNG PHÁP 


Không phải vì bị người khác ép buộc, cũng không 
phải bị uy hiếp, dụ dỗ lừa gạt, nhưng vì sao chúng ta 
phải từ bỏ tất cả những tiện nghi vật chất của thế gian? 
Chỉ vì muốn học được đạo, tránh khỏi tất cả sự thống 
khổ của thế gian và xa lìa mê hoặc. 

Thoát khỏi tất cả đau khổ, xa lìa tất cả mê lầm là mục 
đích chính yếu của việc xuất gia, ngoài ra chăng còn lý 
do nào khác. Đạo Phật gọi là “ Điệ¡ khổ chỉ đạo ”„ là con 
đường tiêu diệt khô đau đạt được an lạc. 

Một hôm, Tôn giả A-nan có việc đi ra ngoài thành, 
tình cờ Ngài nhìn thấy một vị xạ thủ bắn cung rất giỏi. 
Ông ta có thể đứng xa đến hàng trăm bước mà vẫn bắn 
trúng ngay giữa lỗ khóa. Khi trở về Tinh xá, Ngài kê lại 
việc ấy với các vị Tỳ-kheo. 


150 THỰC HÀNH ĐỨNG PHÁP 





Trong khi mọi người còn đang bàn chuyện, thì đức 
Phật bước đến nói rằng: 

- Này A-nan! Dù cho người đó có thê bắn trúng mũi 
tên xuyên qua lỗ khóa hay bắn giỏi tới độ những mũi tên 
sau cắm vô mũi trước và có thê bắn giỏi gấp triệu lần 
như thế. Người xạ thủ đó cũng không lợi ích bằng người 
thấy được sự thật của Tứ Thánh đề. Thấy được thế gian 
là khổ, nguyên nhân từ đâu sinh ra sự khổ. Thấy được 
sự đoạn diệt hoàn toàn đau khô và con đường đưa đến 
chấm dứt khô đau. Người thấy được sự thật này giỏi hơn 
người bắn tên kia gấp trăm ngàn lần. 

Dù cho người xạ thủ ấy thật sự băn rất giỏi, không 
ai có thể sánh băng đi nữa thì anh ta cũng vẫn không hết 
sầu muộn và bị quay cuồng trong sinh tử khổ đau. Ngoại 
trừ người ấy có thể tự mình thấy được sự thật thì tất cả 
mọi sự đau khô đều chấm dứt. 

Một hôm, Đức Phật gọi các thầy Tỳ-kheo đến bên 
cạnh và nói rằng: 

- Này các Thầy! Nước của bốn biên so với nước dính 
trên đầu sợi lông là nhiều hay ít? 

Các thầy Tỳ-kheo trả lời rằng: 

- Bạch Thế Tôn! Nước dính trên đầu sợi lông rất ít, 
không thê so sánh được với nước của bốn biên. 


Đức Phật nói: 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 151 





- Cũng vậy, người không biết tu hành đúng phương 
pháp, thì đau khô diệt trừ ít giống như nước dính trên 
đầu sợi lông. Còn người thấy được chân đề, con đường 
tiêu diệt đau khổ, thì có công năng diệt trừ đau khổ nhiều 
giống như nước trong bốn biến. 

Trong suốt ba đại A-tăng-kỳ-kiếp, đức Phật đã liên 
tục hành trì tu tập và rất nhiều vị Thánh Tăng A-la-hán, 
Bồ-tát, chư vị tô sư hy sinh thân mạng cầu đạo đều đã 
đạt được lợi ích rốt ráo. Cho nên người hậu học cần phải 
thao thức, suy tư để tìm thấy được chỗ trọng yếu để 
dụng công tu hành. Lẽ thật luôn hiển bảy ở ngay trước 
mắt, chúng ta cần phải học phương pháp chấm dứt đau 
khổ và ứng dụng tu tập xa lìa mê hoặc của thế gian để có 
thê thoát khỏi tất cả thống khô. 

Khi xưa, các vị thuộc những đạo phải khác đi đến 
hỏi đức Phật: 

- Bạch đức Thế Tôn! Ngài nói về gì? Thuyết về gì? 

Đức Phật đáp: 

- Ta nói về nguyên nhân, bàn luận về nguyên nhân. 

Tất cả hình thức bên ngoài đều là phương tiện để đưa 
chúng ta tiễn sâu vào bên trong nội tâm. Một khi có nhận 
thức đúng thì sẽ làm cho mọi suy nghĩ, nói năng, hành 
động đều đúng. Từ xưa đến giờ, chúng ta có thói quen 
suy nghĩ theo hướng tất cả là thật có và bền chắc. Như 
vậy là một điều sai lầm từ trong nhận thức của tâm. Đức 
Phật nói sự thật của tất cả vạn vật đều là giả tạm, hư ảo, 


152 THỰC HÀNH ĐỨNG PHÁP 





mong manh. Điều này đã làm đảo ngược tất cả mọi nhận 
thức mê lầm sâu dầy ở nơi tâm của mình. 

Khi nghe nói chuyện về đề tài xã hội, nhân gian thì 
hầu hết mọi người đều thích thú và hưởng ứng, nhưng 
nếu bản nói về chân lý tất cả pháp như huyễn thì khó có 
ai chịu nghe. Từ lâu đời, trong tâm của chúng ta đã huân 
tập sâu dầy theo chiều hướng mê lầm lệch lạc, mà bây 
giờ nghe nói thăng sự thật là tất cả đều là giả dối, không 
thật thì lập tức phản ứng. Bởi vì điều đó đập tan hết tất 
cả những hy vọng, hoài bão mà bấy lâu chúng ta ấp ủ, 
mong chờ thì làm sao chịu nồi. 

Trong 49 năm thuyết pháp của đức Phật, có đến 40 
năm thuyết về kinh 4-hàm với Bái-nhã. Ngài giảng nói 
về tính chất vô thường rỗng không, giả dối không thật 
của tất cả sự vật, hiện tượng và đập tan hết mọi quan 
điểm sai lầm chấp cho là thật có của chúng ta. Khi thấy 
rõ được cội gốc sự thật của thế gian là khổ thì mới có 
thê phát tâm đi tìm con đường thoát khổ. Ngược lại, nếu 
nhìn thấy bền chắc là vui sướng thì sẽ càng chìm sâu 
vào trong biển khổ sinh tử và không bao giờ có ý niệm 
thoát ra. 

Trên thực tế, cái khô mà đạo Phật đề cập tới không 
phải là khi nhăn mặt, nhíu mày hoặc rên rỉ, chảy nước 
mắt mới là khổ, mà ngay khi đang cười vui cũng đã có 
khổ, vì đó chỉ là nụ cười giả tạo, gượng ép không thật. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 153 





Khi xưa hai người mới quen biết, nếu một ngày 
không gặp nhau thì buồn muốn chết. Bây giờ khi đã về 
sông chung, một ngày nhìn mặt thì không chịu đựng nỗi. 
Lúc trước nói phải lựa lời, nhưng nay chửi mắng không 
tiếc lời, thậm chí là hành hạ đánh đập. Thoạt nhìn tưởng 
rằng vui, nhưng nào ngờ chỉ toàn là khổ! 

Đạo Phật nói vấn đề nào cũng truy nguyên đến tận 
cùng căn cội, không bàn luận trên cành ngọn. Chúng 
ta nghe đức Phật nói về khổ, nhưng bản thân chưa thật 
sự thấy khô hoặc thỉnh thoảng cũng thấy khổ một chút, 
nhưng rồi thấy vui nhiều, cho nên bị mê lầm mãi. 

Ví như có người đưa cho chúng ta hai ly nước, một 
ly là nước mát và ly còn lại là thuốc độc. Lẽ tất nhiên là 
chăng có ai khi đã biết đó là ly thuốc độc mà vẫn uống. 
Cũng vậy, tam độc (tham lam, nóng giận, sĩ mê) làm cho 
chúng ta khô đau, nhưng tại sao vẫn ôm giữ không chịu 
trừ bỏ? 

Nếu đã học Tứ Thánh đề, biết rõ nguyên nhân phát 
sinh ra đau khổ và phương pháp diệt trừ đau khổ, tại sao 
chúng ta vẫn còn khổ đau. Đó là nói theo lời Phật dạy, 
mà chưa thật sự thấy rõ hoàn toàn. Nếu như người thực 
sự thấy khổ thì được gọi là “Kiến đế”, bước vào dòng 
Thánh, Sơ quả Tu đà hoàn. 

“Ba-la-mật» có ý nghĩa là qua tới bờ bên kia. Làm 
gì buông nấy cho tới chỗ không còn gì để buông nữa, 
như thế gọi là “8a-a-mát”. Trong việc tu hành, chúng 


154 THỰC HÀNH ĐỨNG PHÁP 





ta không bao giờ được tự mãn với những hiểu biết của 
chính mình. Nếu tự cho là mình hiểu thông suốt tất 
cả thì dù tu học suốt cả cuộc đời cũng có được chánh 
kiến, huống nữa là đạt tới chỗ Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. 

Mỗi lần ôn nhắc lại là mỗi lần mới. Phải nên biết 
rằng mỗi vị tu học đều có một kinh nghiệm quý báu 
riêng. Họ đã phải đỗ mồ hôi, thậm chí rơi cả máu hồng 
mới thấy được sự thật như thế, cho nên chúng ta phải 
trân quý. Như thế mình sẽ học tới chỗ “Đại khai Viên 
giác», mở ra được cái thấy biết viên dung trọn vẹn. 

Phải thấy được giá trị an lạc của tu hành “7 /à cội 
phúc, tình là dây oan ” và thường chánh niệm trong từng 
hơi thở: “Hứ vào niệm thâm A Di; Thở ra niệm thâm Đà 
Phật ”, thấy rõ mạng sống này chỉ vay mượn trong một 
hơi thở. Dùng danh hiệu Phật đề nhiếp tâm tán loạn của 
mình, từng hơi thở mình có được sự an lạc, nhẹ nhàng, 
thánh thơi. Đó là “Duyên khởi đệ nhất nghĩa đế» của 
Phật giáo, có thể phá vỡ “cái tôi» của mình chỉ trong 
một hơi thở. Không nên chỉ học xuông trên văn tự, lời 
nói mà cần phải thiết thực hành trì trong từng hành động 
mới có thể xa lìa được dục lạc thế gian và cảm nhận 
được sự diệu kỳ vô biên của pháp lạc. 

Xuất gia vào chùa, bỏ lại tất cả gia đình quyến thuộc, 
thú vui của thế gian, sự nghiệp mà không bảo hộ sáu 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 155 





căn, thì tuy hình tướng tu hành mà chăng có một chút chí 
khí, không xứng đáng là người xuât ga. 


Chương VII 


BỔN PHẬN XUẤT GIA 


158 BÓN VIỆC CÀN LÀM 





BỐN VIỆC CẦN LÀM 


Việc người xuất gia phải làm là gì? Đó chính là: 
- Có hồ và thẹn. 


- Làm trong sạch thân, miệng, ý và có cuộc sống 
thanh tịnh. 


- Giữ gìn, bảo hộ cửa ngõ năm giác quan, không để 
cho tâm bị các thụ vui làm mề hoặc. 

- Không ca ngợi chính mình nói xấu kẻ khác, không 
lười biếng và đam mê ngủ nghỉ. 
Hỗ và thẹn 

Trong kinh 4-hàm có nói: “Tất cả chúng sinh mà 


không có hồ thẹn thì thể gian này không có thành lập”. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 159 





Việc đâu tiên mà một người xuât gia cân phải làm là 
phải biệt Hó và 7hẹn. 

“Hô” đôi với chính mình, vì nhìn thây trong nội tâm 
vân còn mê muội, tham muôn và nhiêu tật xâu ác, thói 
quen tệ hại chưa thê chỉnh sửa, đoạn trừ. 

“Thẹn” đôi với người khác, vì nhìn thây huynh đệ 
đông tu, tính tân siêng năng, đạt được những thành tựu 
trong tu học, còn bản thân của mình cứ dậm chân tại 
chỗ. Tô Quy Sơn khuyên nhặc: 


Chỗ đi năm trước, tấc bước không dời 
Lơ lửng một đời lây gì nương cậy? 


Tích niên hành xứ thốn bộ bất di 
Hoảng hốt nhất sinh tương hà bằng thị. 


Mọi người cùng tu đều đã tiễn bộ vượt bậc, còn riêng 
mình thì vẫn như xưa, không có gì thay đối, cần phải 
biết hồ và thẹn nhìn lại mình để chỉnh sửa. Người đời thì 
hồ thẹn với bổn phận đạo đức của một con người, nên 
không dám làm những điều sai phạm, xấu xa trụy lạc. 
Còn đối với người xuất gia thì luôn luôn nghĩ lại bốn 
phận tu hành của mình. 

Tổ Quy Sơn nhắc nhở: “Từ bỏ cha mẹ, xuống tóc 
theo Thầy. Ý ông muốn vượt lên tới chỗ nào?” (Từ thân 
quyết trí phi tri. Ý dục đăng siêu hà sở?) 

Ngày nào cũng phải đem câu đó đề tự hỏi mình. Hãy 
thường xuyên ôn nhắc lý do và mục đích tu hành sẽ tạo 


160 BÓN VIỆC CÀN LÀM 





thành động lực mạnh mẽ thôi thúc bản thân tự biết phải 
làm gì để đúng đắn, phù hợp với hình tướng một người 
xuât gia. Tô Quy Sơn nói: 


Tám hẹn làm rường cột cho Phát pháp. 
Làm gương máu cho người sau noi theo. 


Tâm kỳ Phật pháp đống lương 
Dụng tác hậu lai quy cảnh. 


Những cột trụ lớn của Phật Giáo Việt Nam như Hòa 
thượng viện chủ Thiền viện Trúc Lâm, Hòa thượng viện 
chủ chùa Vạn Đức, Hòa thượng Làng Mai hay Thượng 
tọa Trụ trì chùa Hoằng Pháp đã đem lại vô số lợi lạc 
cho tất cả mọi người ở khắp thế giới. Chúng ta cần phải 
nhìn theo những tắm gương sáng trong hiện tại cũng như 
những đức hạnh cao vời của Phật tổ ngày xưa và thầm 
hẹn trong lòng cũng phải làm được như vậy. 

Chỉ khi tu hành thành tựu đạt được giác ngộ thì chúng 
ta mới có thê “/4m rường cột cho Phật pháp, làm gương 
mẫu cho đời sau ”. Ngược lại, dù xuất g1a vào đạo trước 
nhiều năm, nhưng đời sống của chúng ta không có mẫu 
mực, chăng có nết hạnh, đạo đức thì những người vào 
chùa sau này không dám bắt chước theo mình. 

Phải tự mình thấy trách nhiệm mà cố găng tu hành 
thì tự nhiên những lớp người ở phía sau cũng sẽ tự nỗ 
lực giống như vậy. “Tiên giác, giác hậu giác”, người 
biết trước làm thức tỉnh cho người biết sau. Nếu người 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 161 





trước không giác ngộ thì người sau sẽ mê lầm. Tổ Quy 
Sơn có bài kệ rằng: 
Nổi thạnh dòng Thánh 
Nhiếp phục bọn ma 
Trên báo bốn ân 
Dưới cứu ba cối. 
Nếu không như vậy 
Lẫn lộn hàng Tăng 
Nói làm thô thảo 
Tốn hao tín thí. 
Thiệu long thánh chúng 
Chắn nhiếp ma quân 
Dụng báo tứ ân 
Bạc tế tam hữu 
Nhược bất như thử 
Lạm xí tăng luân 
Ngôn hạnh hoan sơ 
Hư triêm tín thí. 


Trong Đạo không có tiếp nối tài vật mà chỉ tiếp nối 
giáo pháp, cho nên việc nối thạnh dòng Thánh rất quan 
trọng. Nếu không có người tiếp nối thì mạng mạch Phật 
pháp sẽ bị chấm dứt. Từ ngàn xưa, suốt một đời chư 
Phật, Tô sư chỉ cần tìm được một người có khả năng tiếp 
nối được ngọn đèn chánh pháp, gọi là Đệ tử nối pháp. 
Khi có người tiếp nỗi được chánh pháp thì dòng dõi của 


162 BÓN VIỆC CÀN LÀM 





Thánh nhân và quyến thuộc giác ngộ Bồ-đề sẽ mãi mãi 
tồn tại ở thế gian. 

Từ chỗ tu hành thanh tịnh, có trí tuệ thấu suốt bản 
chất sự thật thì có thể hàng phục bọn ma phiền não, Ma 
ngũ âm, Ma chết, Thiên ma v.v... Ở trên có thể báo được 
bốn ơn, đáp đền ơn Phật, Tam Bảo, đền được ân thầy, 
cha mẹ và đàn na tín thí và ở dưới thì có thể cứu khô ba 
cõi. Nếu không thì chỉ là người sống lẫn lộn trong hàng 
Tăng chúng, lời nói và hành động thô tháo, uỗng phí của 
đàn na tín thí mà không có ý nghĩa gì. 

Cho nên Tổ Quy Sơn nhắc chúng ta phải thường nhìn 
xét lại bản thân, nếu thấy chưa tu học đúng mức thì phải 
sinh tâm hồ thẹn. Không nên mới học được một chút thì 
tự đắc, hoặc thấy mọi người cúi đầu gọi là Thầy thì tự 
cao mà thật sự chẳng có một chút xứng đáng. Cái danh 
phải đúng với cái thật, từng giây từng phút phải nhìn lại 
nội tâm đề tự cảnh tỉnh lấy mình. Người có hồ thẹn mới 
có thể tiễn bộ. 

Làm trong sạch thân, miệng, 
ý và có cuộc sống thanh tịnh 

Người tu phải luôn xoay trở lại gạn lọc tâm tư và làm 
cho ba nghiệp: thân, miệng, ý được trong sạch; đó chính 
là công tu hành thật sự và chính yếu. Trong đời sống sinh 
hoạt hăng ngày, từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ hành 
động, từng ý nghĩ việc làm của mình đều phải thể hiện 
được phẩm chất đạo đức của người xuất gia. Muốn gạn 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 163 





lọc thân tâm trong sạch, đòi hỏi phải luôn có chánh niệm 
để soi sáng ba nghiệp, không lúc nào quên lãng. Như lời 
dạy của Đại sư Ngẫu Ích: “K”i một ÿ niệm nổi lên trong 
tâm, chúng ta phải xét xem điễu đó có lợi mình ích người 
hay không? Nếu có thì nghĩ, còn không thì lập tức dẹp 
bỏ. Hoặc một lời phù hợp với chánh pháp thì nói hay một 
bước chân thát sự có lợi cho mình và người thì mới đi `” 
Giữ gìn, bảo hộ năm cửa ngõ giác quan 

Tu hành ở nơi giữ gìn và bảo hộ con mắt, tai, mũi, 
lưỡi và thân của mình, không để cho tâm bị các thú vui 
làm mê hoặc. Đây là năm cánh cửa để ngũ trần đi vào 
tâm. Mắt là cánh cửa cho sắc đi vào; tai là cánh cửa để 
âm thanh đi vào; mũi là cánh cửa để mùi đi vào; lưỡi 
là cánh cửa để vị đi vào và thân thể là cánh cửa để xúc 
chạm đi vào. Chỉ có phòng hộ và bảo vệ năm căn mới 
có thê làm chủ được tâm ý và có được an vui, tự tại. Vậy 
phòng hộ, bảo vệ như thế nào? 

Bước vào chánh điện, nhìn thấy mắt của tượng Phật 
chỉ hé mở một phần ba, chính là phòng hộ và bảo vệ 
mắt. Thân của Phật ngồi trang nghiêm trong tư thế kiết 
già là để phòng hộ và bảo vệ thân. Sáu căn của Phật luôn 
được phòng hộ, bảo vệ nghiêm mật. Chính vì vậy mà 
tâm không phóng chạy ra nnngoài và không bị sáu trần 
làm dao động rối loạn. Nhờ đó tâm được yên định, lặng 
lẽ soi rõ sự thật của tất cả vạn vật và đó chính là giác 
ngộ. Kinh Pháp Cú nói: 


164 BÓN VIỆC CÀN LÀM 





Lành thay phòng hộ mắi, 
Lành thay phòng hộ tai, 
Lành thay phòng hộ mũi, 
Lành thay phòng hộ lưỡi, 
Lành thay phòng hộ thán, 
Lành thay phòng hộ lời, 
Lành thay phòng hộ ÿ, 
Lành thay phòng tắt cả 
Thoát được mọi khổ đau. 


Việc tu hành chỉ đơn giản như vậy, nhưng chăng mây 
người có thê thực hành. Bởi vì chúng ta từ sáng đến tối, 
mắt chỉ lo đi tìm sắc đẹp để nhìn, tai chỉ tìm nghe âm 
thanh êm dịu, hoặc mũi chỉ thích ngửi mùi thơm hoặc 
miệng khi ăn phải có món này món kia... 

Ngày xưa vào thời của Phật và chư Tổ không có 
tivi, máy nghe nhạc mà các Ngài còn phải phòng hộ, 
ngăn ngừa, huông nữa là người thời nay phước mỏng 
nghiệp dày, chướng sâu, huệ cạn mà còn thêm vi tính, 
điện thoại, hoặc liên lạc trên mạng đê xem nghe thì làm 
sao thân tâm có thê tỉnh lặng? 

Điểm khác biệt giữa người xuất gia là đi ngược với 
những cách sông, quan điêm của người thê gian: 

Xuất gia 

- Ngăn chặn không để tâm tự do phóng túng làm 

niêm vuI. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 165 





- Làm chủ được sáu căn. 

- Tự tại giải thoát và an vui trước sáu trần. 
Tại gia 

- Tâm tự do phóng túng theo ngũ dục lục trần làm 
niềm vui. 

- BỊ sáu căn lôi kéo. 

- Bị sáu trần ràng buộc, khổ đau. 

Các quý Thầy lớn có trách nhiệm với đại chúng 
không cho chúng ta sử dụng điện thoại, không cho đi 
xe riêng, không cho lên mạng một mình như vậy là vì 
lòng thương xót, luôn tìm cách bảo vệ, lo lăng cho mình. 
Hoặc khi chúng ta làm sai bị la rầy hoặc phải sám hối 
thì không nên sinh tâm giận dỗi, buồn phiền giống như 
người đời. 

Không ca ngợi chính mình và nói xấu kẻ khác 

Đã là con người thì không ai có thể tránh được khuyết 
điểm, ngay cả bản thân của mình. Căn bệnh chung của 
tất cả mọi người là ngoài miệng nói năng khiêm tốn, 
hạ thấp bản thân, nhưng ở trong lòng vẫn âm thầm cho 
mình là “số Một”. Kế đến là thích phê phán, chê bai 
người khác hoặc ưa thích soi mói tìm kiêm và rao nói 
lỗi. Giống như một tờ giấy trắng mà có dính một châm 
mực đen dù nhỏ, cũng rất dễ thu hút mọi sự chú ý ở ngay 
đó. Huynh đệ xung quanh tôt đền chín mươi phân trăm 


166 BÓN VIỆC CÀN LÀM 





nhưng lỡ làm sai một chuyện nhỏ thì mỗi khi nhắc tới 
tên của họ, chúng ta chỉ còn nhớ những lỗi lầm. 

Nên tập khắc phục sửa đổi những thói quen xấu dở 
đó và tập nhìn nét hay đẹp để đời sống của mình được 
an lạc, hài hòa với mọi người. Hãy nhìn vào đầu tròn và 
cái áo vuông của mọi người để tôn trọng quý kính hoặc 
nhìn vào sự tu học nghiêm trang của họ đề phát tâm quy 
ngưỡng đối với Tam Bảo và đừng chỉ trích hoặc chê bai 
điểm xấu của họ. Nếu như có thấy cái xấu dở của người 
khác thì xem đó là bài học bổ ích giúp ngăn ngừa sai lầm 
cho mình. 

Tất cả mọi người đều là hạt giống Bồ-đẻ cứng chắc 
thâm sâu mới có thể xuất gia tu hành, đây chăng phải là 
việc thường tình. Cả mấy ngàn người mới có một người 
xuất gia, nên người này có giá trị cao quý gấp ngàn lần 
người bình thường. Cần xem nhau như “Linh Sơn cốt 
nhục, quyến thuộc Bồ-để” (xương máu Linh Sơn, bà 
con giác ngộ), vì nhiều đời kiếp chúng ta đã từng tu tập 
chung với nhau, từng là quyến thuộc của nhau. Có khi 
hơn mấy ngàn năm trước chúng ta cũng đã từng cùng 
ngôi ở dưới tòa của Linh Sơn pháp hội hay đã từng có 
mặt trong pháp hội của Tổ Bá Trượng, Quy Sơn, Lâm 
Tế, Hư Vân, v.v... chỉ vì tu hành có phần trễ nải, lười 
biếng cho nên trôi nồi lưu lạc đến tận đời nay. 

Tâm cung kính đóng một vai trò cực kỳ quan trọng 
trong việc tu hành thành tựu giác ngộ giải thoát. Xem 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 167 





thường người khác tức là tự đưa “cái tôi” của mình lên 
cao. “Cái tôi” càng lớn thì vô minh càng sâu. Khi tâm 
nhân ngã, hơn thua, cao thấp, phải quấy vừa phát sinh 
thì vô minh, tội cấu cũng đồng thời sinh. 

Nếu trong từng giây, từng phút chúng ta thấy rõ “cái 
tôi” này không có thật, chỉ do vay mượn trong từng hơi 
thở thì tự nhiên phá vỡ vô minh. Một khi đã biết rõ bản 
thân của mình là không thật thì chắng còn có tâm xem 
thường và nói xâu chuyện đúng sai của người khác, cho 
nên mọi người có sự hòa hợp hoan hỷ với nhau. Tâm 
hoan hỷ sẽ dễ yên định, sáng suốt và dễ dàng nhìn thấu 
sự thật. Đây là một “chuỗi móc xích giác ngộ” mà đức 
Phật đã nói trong kinh 4-hàm. 

Không những chúng ta có tâm cung kính Phật, Pháp, 
Tăng, những bậc tiền bối đi trước mà cũng chân thành 
tôn trọng những người ngang hàng hoặc những người đi 
sau, bởi vì có lúc: 

Sa-di thuyết pháp Sa môn thính, 
Bắt tại niên cao tại tánh linh. 


Nhiều khi Sa-di nói pháp đề cho Tỳ-kheo ngồi nghe 
và thậm chí có khi cư sĩ nói đúng pháp, bậc Hòa thượng 
cũng cần phải lắng nghe. 

Thuở xưa, khi Lục tổ Huệ Năng còn là cư sĩ, một 
hôm đang đi vào chùa, Ngài thấy hai vị Tăng tranh cãi 
với nhau về lá phướn. Một người nói tại gió nên lá phướn 


168 BÓN VIỆC CÀN LÀM 





mới lay động và người kia nói tại có lá phướn nên mới 
thây động. Trong lúc thăng bại khó phân, hai người chợt 
nhìn thây Lục tô, bèn mời Ngài giúp phân xử. 

Ngài nói: 

- Không phải gió động cũng chắng phải phướn động, 
mà chính tâm của hai thây đang động. 

Hai vị ấy nghe nói liền bái phục. 

Đây là trường hợp cư sĩ nói pháp cho Sa-môn nghe. 
Chúng ta không nên xem thường cư sĩ, bởi vì có thê họ 
là hóa thân của Bồ-tát Văn Thù, Phổ Hiền hoặc là Duy 
Ma, Tuệ Trung hay chư đại Bô-tát, Cô Phật trở lại, hiện 
thân trong sáu nẻo phàm phu đê giáo hóa chúng sinh 
mà mình không biệt. Cũng đừng nên xem thường người 
ngôi bên cạnh, vì có khi sau này họ trở thành trụ cột của 
Phật pháp. 

Hòa thượng Trúc Lâm hay Hòa thượng Vạn Đức, 
mây chục năm trước cũng là những học Tăng bình 
thường như chúng ta, cũng có vui buôn hoặc đôi khi 
cũng có hờn giận, nhưng bây giờ đã là Tông chủ của 
pháp môn, Trụ cột trong Phật pháp. 

Trước đây có một vị thầy chuyên đi tụng đám, khi đi 
đám người nhà có vật gì thì mời, ông đêu dùng hêt, cho 
nên có khi ông uông cả rượu. Vì vậy tât cả mọi người 
trong chùa đêu xem thường ông ta. 


Một hôm, ông nói với huynh đệ đồng tu: 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 169 





- Hôm nay tôi sẽ ra đi. 

Mấy người mới hỏi: 

- Ông đi đâu? 

Ông đáp: 

- ĐI xa. 

Mọi người bèn xúm lại chia tay với ông. Khi ấy, ông 

trẻo lên bàn, ngôi kiệt già và đọc bài kệ: 

Bình thường say xin liên miên 
Khi say vân có phán biệt 
Sáng nay tỉnh rượu đi đâu? 
Bở dương liễu trăng tàn gió SỚIM. 


Nói xong liền thị tịch. Lúc đó mọi người quỳ lạy sám 
hối vì khi xưa do không biết nên có tâm khinh thường, 
chê bai bậc Bô-tát hóa thân. 

Ở đây, chúng ta cần phải hiểu rõ đó là việc làm của 
bậc Đại nhân, không thể bắt chước say xin liên miên 
như vậy sẽ rơi Địa ngục nhanh như tên bắn. 

Thậm chí ngay đến con chim, con kiến, con cá, con 
muỗi cũng vậy, tất cả đều có tánh biết giống như mình, 
cho nên phải quý trọng. Trong sách Ä⁄ấy Điệu Sen Thanh 
của cư sĩ Bành Tế Thanh sống vào đời nhà Thanh ghi 
chép lại những việc tu hành Tịnh độ có được kết quả 
thực tiễn và được Hòa Thượng thượng Thiền hạ Tâm 
dịch ra tiếng Việt, có dẫn chứng nhiều câu chuyện có 


170 BÓN VIỆC CÀN LÀM 





thật về con két biết niệm Phật. Đến khi nó chết, người ta 
đem chôn, một thời gian sau thì thấy từ lưỡi của nó mọc 
lên hoa sen. 

Cũng không nên xem thường cây cỏ, sỏi đá, bởi vì 
nếu không có đất thì chúng ta đi đứng ở đâu? Hoặc chỉ 
cần mặt đất chân động mạnh thì tất cả đều sụp đồ. Những 
cây xanh trong vườn hay bên đường dường như chẳng 
có gì liên quan tới chúng ta cho nên không cần quan tâm 
chăm sóc, bảo vệ. Tuy nhiên, nếu không có chúng thì 
khí hậu biến đổi, thiên tai xảy ra liên miên. Cũng vậy, 
nếu không có nước, lửa, không khí... thì sự sống của con 
người không thể tồn tại. 

Người thấy được pháp. sẽ thây lý Duyên khởi trùm 
khắp cả vũ trụ vạn vật: “Tát cả đều nương tựa nhau mà 
sống”. Người biết tu thì sẽ thấy vũ trụ là một bàn thờ 
khống lồ, trời đất vạn vật đều đáng để cho mình cung 
kính, biết ơn. Nhờ có vạn vật mà chúng ta mới có thể 
tồn tại, cho nên khi dùng cần phải có tâm biết ơn và 
tiết kiệm. 

Tổ của tông Hoa Nghiêm đã lấy một hạt bụi để phân 
tích thành một trăm pháp nghĩa gọi là “Hoa Nghiêm 
Nghĩa Hải Bách Môn”, một trăm pháp nghĩa trong một 
hạt bụi. Tu hành có được trí huệ thì khi nhìn tất cả sự 
một thê tánh rỗng lặng, chỉ do nhân duyên sinh khởi 
trùng điệp vô tận liên kết với nhau tạo thành. Một sự 
việc tưởng chừng như thường tình, nhưng nếu xét kỹ sẽ 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 171 





cần phải có nhiều nhân duyên hợp lại, không thê thiếu, 
chăng hạn như vừa nói một hay hai câu thì giận hờn, 
nhưng khi buôn thì không biết tâm sự với ai. Khi thấy 
được lý Duyên khởi thì cuộc sống của chúng ta trở nên 
nhẹ nhàng, hải hòa và hữu ích hơn. 

Trong Kinh, đức Phật có ví dụ về một bó lau sậy. 
Vì ruột của chúng trống rỗng và yếu ớt, cho nên một 
cây không đứng riêng lẻ, mà phải nhiều cây nương dựa 
với nhau thành bụi mới có thê đứng vững và phát triển. 
Cũng vậy, chúng ta cần phải nương vào đại chúng để tu 
hành, không thể tách riêng lẻ chỉ vì tư tưởng sai lầm là 
mình chăng cần nương dựa ai. Suy nghĩ như vậy là đã 
bị vô minh che phủ. Khi thấy được sự tương tức tương 
nhập theo tinh thần của kinh #oa Nghiêm, “Trong cái 
này có cái kia, tức là nhau, dựa với nhau đề mà thành” 
thì tâm sẽ tự nhiên phát sinh hoan hỷ và cung kính. 
Không lười biếng và đam mê ngủ nghỉ 

Lười biếng và đam mê ngủ nghỉ là căn bệnh nặng 
của đa số chúng sinh. Con ma lười biếng và ngủ nghỉ 
tuy không ồn náo như tham, sân, nhưng chúng ta phải 
dùng hết sức chiến đấu mới mong thắng được chúng. 
Nhiều khi ngồi bàn luận những chuyện phủ phiếm, nói 
đùa (hý luận) thì tỉnh táo, hào hứng, nhưng vừa đới giờ 
nghe pháp thì cảm thấy uê oải, buồn ngủ hoặc ngồi niệm 
Phật thì ngủ gục, hôn trầm mù mịt không còn biết mình 
đang làm gì! 


172 BÓN VIỆC CÂN LÀM 





Người xưa có nói: "Yong tình dị tập, chí đạo nan 
vấn ”. Nghĩa là Sự mê vọng dê tập, còn chỗ giác ngộ Phật 
pháp thì khó nghe. Tự mình phân chân, nô lực không đê 
cho sự lười biêng làm tôn hại là biệt thương chính mình. 

Một hôm, trong khi đức Phật giảng pháp, lúc ấy Ngài 
A-na-luật vừa mới xuât g1a ngôi ngủ gục giữa đại chúng. 
Đức Thê Tôn thây vậy bèn gọi và hỏi ông: 

- Vì sao ông đi xuất gia? Có phải vì ở ngoài đời thiếu 
nợ, nên ông vào đây lân trôn phải không? 

Ngài A-na-luật đáp: 

- Bạch Thế Tôn! Không phải. 

Đức Thế Tôn hỏi tiếp: 

- Ông ở ngoài đời quá nghèo khổ, không có tiền mưu 
sinh nên vào đây tu phải không? 

Ngài A-na-luật đáp: 

- Bạch Thế Tôn! Không phải. 

Đức Thế Tôn hỏi tiếp: 

- Ông vì trốn đi lính, nên vào đây tu phải không? 

Ngài A-na-luật đáp: 

- Bạch Thế Tôn! Không phải. 

Đức Thế Tôn hỏi tiếp: 

- Vậy ông vì cái gì mà xuất gia? 


Ngài A-na-luật đáp: 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 173 





- Con vì giác ngộ giải thoát nên đi xuất gia. 

Đức Thế Tôn hỏi tiếp: 

- Nếu ông vì giác ngộ giải thoát nên đi xuất gia, vậy 
tại sao ngay lúc Như Lai nói pháp, ông lại ngủ gục? 

Lúc ấy, Ngài hồ thẹn đứng lên thành tâm sám hối và 
phát nguyện trước đại chúng: 

- Bạch Thế Tôn! Con xin phát nguyện từ nay về sau 
sẽ không bao giờ ngủ. 

Ngài thực hiện lời nguyện tới ngày thứ bảy thì đôi 
mắt bị bệnh rất nặng. Vị lương y giỏi nhất thời bấy giờ 
là ông Kỳ Bà khám mắt cho ngài và khuyên răng chỉ 
cần ngủ một giắc thì bệnh sẽ trị khỏi. Tuy vậy, Ngài vẫn 
kiên quyết giữ đúng lời nguyện, cho nên cuối cùng bị 
mù cả hai mắt. 

Đức Phật thấy vậy thương xót, nên đã chỉ dạy cho 
ông môn chánh định “Nhạo Kiên Chiêu Minh Tam 
Muội”, là chánh định soi sáng thây rõ hệt tât cả. Ngài 
liền áp dụng tu hành, một thời gian sau thì chứng đắc 
quả A-la-hán, mở được Thiên nhãn nhìn thây cả ba 
ngàn Đại thiên thê giới giông như nhìn một trái quýt 
trong lòng bàn tay. Do hy sinh con mắt thịt đê thành 
tựu con mặt pháp, nên Ngài đã được đức Phật tán 
dương “Thiên nhãn Đệ nhât” trước đại chúng. 

Đây là một tắm gương sáng để cho chúng ta soi theo 
đó mà tính tân trừ bỏ thói quen tham ngủ nghỉ. Bởi vì nó 


174 BÓN VIỆC CÀN LÀM 





chỉ làm đăm chìm trong mờ tối, s¡ mê, không đủ trí tuệ đề 
tu hành. Người vừa ngồi xuống liền ngủ là hiện tướng si 
mê rất nặng. Người bị vướng vào bệnh này cần phải sám 
hối thật nhiều và dùng pháp quán để đối trị không để 
chúng ngăn trở đường tu của mình. 

Thời bây giờ, đa phần người tu phải làm rất nhiều 
việc trong một ngày. Buổi sáng thì đi học hoặc đi làm; 
buổi trưa thì ăn cơm và đi nằm nghỉ; thức dậy thì học 
bài hoặc là tiếp tục làm việc; buổi chiều thì tắm giặt và 
ăn cơm, thế là hết trọn một ngày. Chỉ còn được hai thời 
công phu vào buổi tối và lúc khuya. Đây là giờ phút 
thiêng liêng nhất để tu hành, nhưng lại ngồi ngủ gục thì 
xem như suốt một ngày trôi qua uông phí mà chắng thu 
hoạch được gi. 

Vào những giờ phút đó, tâm của chúng ta lơ lửng, 
chìm trong sỉ ám không biết hiện mình đang ở đâu. Nhà 
Thiên gọi trạng thái như thế là rơi vào cái hỗ đen, hoặc 
cái hầm tăm tối rất nguy hiểm. Mọi người càng tu hành 
thì trí tuệ càng sáng, quán chiếu cảng sâu sắc, tỉnh giác 
càng rõ ràng, chỉ có riêng mình càng ngày càng ngủ 
nhiều, ngồi đâu ngủ đó thì muôn đời cũng không thê 
sáng Đạo. 

Có hai cách trị căn bệnh này về ,S% và Lÿ. 

Phân sự tướng 

Khi niệm Phật thầm rất dễ ngủ gục nhất là vào 
những buồi khuya thì nên chuyển qua sử dụng phương 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 175 





pháp “niệm khẽ động môi” (Kim cang trì). Nhưng nếu 
sau khi sử dụng phương pháp này mà vẫn còn bị hôn 
trầm thì nên chuyên sang niệm nhỏ tiếng. Nếu vẫn 
không có hiệu quả thì niệm lớn tiếng. Niệm lớn mà 
vẫn còn uê oải thì nên đứng dậy đi kinh hành, mỗi 
bước niệm một câu danh hiệu Phật. Tới mức độ này 
mà vẫn không trị được “con ma ngủ” thì chỉ còn cách 
cuối cùng là vừa lạy Phật vừa niệm. Tuy nhiên, cũng 
có những người bịnh nặng về hôn trầm, tuy đứng lên 
lạy xuống, nhưng chỉ được vài lần thì nằm dưới đất 
ngủ luôn. 

Hoặc vào những lúc muốn ngủ thì lấy tay nhéo vào 
đùi thật mạnh hoặc đưa vai ra xin người Ciám thiền 
đánh thật đau để tỉnh ngủ. Những lúc bị ăn Thiền bảng, 
chúng ta phải cảm ơn vì họ đã cứu mình ra khỏi con 
đường tăm tối để quay về sự tỉnh giác. Cũng có một vải 
người có tâm phàm mê muội chẳng những không biết 
ơn mà còn nồi sân. Họ không biết rằng cũng từ cây gậy 
đó mà rất nhiều người phàm trở thành Phật, thành Tổ, 
Thánh nhân. 

Phân lý tánh 

Dùng đạo lý vô thường để quán xét và cảnh tỉnh, 
sách tấn mình phải nỗ lực vượt qua chướng nạn “ma 
ngủ”. Trong Kinh, đức Phật có dạy răng: TđinG sắp tối 
phải tỉnh tọa, kinh hành. Ban đêm năm nghiêng về bên 
phải, hai chân đặt ngang nhau, nghĩ kỹ về việc muốn 


176 BÓN VIỆC CÀN LÀM 





làm sau khi thức dậy rôi tĩnh lặng ngủ yên. Lúc bình 
mình lại phải tĩnh tọa hoặc kinh hành `”. 

Một điều rất cần thiết trong sự tu hành là sau một 
ngày hoạt động lãng xăng, khi trời tối chúng ta cần phải 
có thời gian ngồi yên để nhìn lại tâm của mình. Chỉ khi 
thân và miệng yên lặng mới dễ dàng nhìn thấy rõ hoạt 
động của tâm ở sâu bên trong. 

Khi đang ngồi xe chạy trên đường cao tốc thì khó 
có thê nhìn rõ mọi sự vật ở đọc hai bên đường. Muốn 
ngắm nhìn rõ khung cảnh hay sự vật thì chúng ta cần 
phải dừng xe, bước xuống đất hoặc có khi còn phải tiến 
đến gần mới thấy rõ hình dáng của sự vật. Cũng như 
vậy, muốn nhìn thấu tận bên trong bản chất của vọng 
tưởng thì cần phải ngồi yên tĩnh để xét sâu vào cấu trúc, 
bản chất của chúng. Cho nên giờ tĩnh tọa là quan trọng, 
thiêng liêng bậc nhất so với tất cả các giờ khác. Việc tu 
hành phải có thứ bậc từ thô đến tế, từ cạn đến sâu, từ 
ngoài vào trong, từ xa tới gần. Chỗ vi tế tận cùng là chỗ 
thấy biết của tâm. 

Phải thấy được giá trị của sự tĩnh tọa quý báu hơn cả 
kim cương, hột xoàn để đem hết tắm lòng mà tu hành. 
Những giờ tụng kinh, niệm Phật, hoặc nghe pháp cũng 
như vậy, cần phải đặt trọn tâm tư để thực hành thì sẽ 
thấy hiệu quả, công năng chăng thể nghĩ bàn và có được 
vô lượng vô biên pháp lạc. Đức Thế Tôn dạy răng: “Đ/, 
đứng, ngôi, nằm thường giữ tâm ngay thẳng. Nên chọn 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 177 





lựa chỗ yên tĩnh ngồi kiết già làm cho thân tâm ngay 
thăng, xa lìa tham dục, sân hận, ngu sỉ, ngủ nghỉ, phóng 
tâm, hồi hận, nghỉ hoặc để làm cho thanh tịnh tâm mình. 
Sự nhiếp tâm như thế được trí tuệ thù thăng, đoạn trừ 
phiên não hướng tới Niễt-bàn ”. 

Nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy những thứ tham dục, 
sân hận, ngu si, ngủ nghỉ, phóng tâm, hồi hận, nghi hoặc 
có rất nhiều ở trong nội tâm. Trong các tâm niệm xấu 
ác thì thô phủ và dễ thấy nhất là tâm sân. Lúc nóng giận 
thì gương mặt đổi màu, hai lỗ tai lùng bùng, hai mắt mờ 
mờ, miệng thốt ra những lời thô xấu và quơ tay múa 
chân... đầu khẩu xong rồi tới đấu võ. 

Vi tế hơn một chút là tâm tham muốn. Ở mức thô 
thì mỗi khi thấy vật có hình dáng đẹp, lạ mắt hay có giá 
trị thì đứng ngắm mãi không chịu đi. Mắt và tâm của 
mình dính chặt vào những thứ ấy. Thậm chí, những đồ 
vật mẫu không được sờ để trong phòng trưng bày, cũng 
lén đụng chạm. Ở mức tế hơn nữa là nhìn thấy vật hay 
người vừa ý, tuy không dừng lại ngắm nghía, chỉ nhìn 
phớt qua, nhưng khi trở về nhà cứ nhớ mãi những hình 
dáng đó. 

Tâm tham ở mức thô thì người khác vừa nhìn liền 
có thể biết, nhưng ở mức tế thì không những người 
ngoài mà thậm chí chính mình nếu không chú ý cũng 
không thể nhìn thấy. Giống như lửa than cháy âm ỉ 
ở bên dưới lớp tro nguội. Nhìn bên ngoài lầm tưởng 


178 BÓN VIỆC CÀN LÀM 





không có lửa, nhưng nếu vô ý dẫm đạp sẽ bị phỏng. 
Tâm tham muốn của chúng ta cũng ngẫm ngầm ở bên 
trong giống như thế. 

Tâm tham đã vi tế như thế, mà tâm sỉ còn vi tế khó 
nhận thấy hơn nữa. Trong sinh hoạt hăng ngày, tất cả 
mọi việc đều diễn ra bình thường, dường như không có 
chuyện gì nghiêm trọng, tới giờ thì đi làm việc hoặc 
công phu, nghe kẻng thì đi ăn cơm... Ngày tháng trôi 
qua êm đềm, nên chúng ta lầm tưởng sự tu hành an ồn, 
nhưng không ngờ là đang sống trong si mê. Đầu óc vẫn 
tỉnh táo, mắt thấy, tai nghe như bình thường, nhưng thấy 
hoặc nghe cái gì cũng cho là thật. Như thế là đang sống 
trong si mê mà không hay biết. Tâm si mê rất khó nhận 
thấy hơn tâm tham và sân chính là chỗ này. 

Vậy làm sao để phá vỡ tâm si? Phải thấy được thân 
này đang vay mượn từng hơi thở, phải thấy rõ tính chất 
biến đổi vô thường của tất cả sự vật. Mỗi khi gặp việc 
gì cũng đều dùng trí để soi sáng; tiếp xúc với vật gì 
cũng phải nhìn thấu bản chất bắt định, giả dối của chúng 
như vậy mới là đang sống trong tuệ giác. Bất cứ lúc nào 
chúng ta quên lãng, không thấy sự thật là si mê. 

Hơn nữa, trong tất cả các sự chấp trước, thì mê lầm 
bám chấp về thân là nặng nhất. Cho nên phương pháp 
niệm Phật theo hơi thở: “H vào niệm thấm A Di; thở ra 
niệm thâm Đà Phật "giúp chúng ta thấy rõ mạng sống 
này luôn vay mượn từng hơi thở. Khi thấy rõ như vậy, 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 179 





không còn nghi ngờ thì sẽ bứng được cội gốc của chấp 
ngã vô minh. 

Phương pháp niệm Phật theo hơi thở này rất quan 
trọng. Vì niệm Phật chỉ mới đình chỉ vọng niệm và mới 
được ở phần định tâm. Muốn thấy sâu sắc hơn, thì phải 
có trí tuệ soi chiếu. Khi chúng ta nhìn thấy rõ được bản 
chất của sự vật thì mọi vấn đề rắc rối sẽ tự hóa giải. 

Trong khi thực hành, đừng nên rút ngắn hoặc kéo dài 
hơi thở, mà cứ để cho nó ra vào một cách tự nhiên. Mấy 
mươi năm qua, chúng ta luôn luôn hít thở, nhưng chưa 
từng chú ý hơi thở. Bây giờ việc quan trọng duy nhất 
là chỉ cần nhận biết rõ mình đang thở và lồng thêm câu 
Phật hiệu vào nữa thì rất khó quên. Thực hành như vậy 
thì không cần kiềm chế mà vẫn có thê nhẫn nhịn; Không 
cần đẻ nén mà cũng có thể vượt qua mọi tham muốn và 
cũng không cần phải tranh đấu giằng co với vọng tưởng, 
mà vẫn thấy được bản chất giả dối của vạn vật. 

Có rất nhiều Phật tử tâm sự rằng, khi trước dù cố 
găng nhiếp tâm niệm Phật, nhưng vẫn bị quên hoặc khi 
gặp chuyện bắt như ý, cũng cố gắng niệm Phật để kiềm 
chế, nhưng gần như không thê kiểm soát. Tuy nhiên đến 
khi ứng dụng phương pháp Niệm Phật theo hơi thở thấy 
rõ mạng sống này chỉ vay mượn trong từng hơi thở thì 
dù bận rộn, vẫn duy trì được danh hiệu Phật, vì lúc nào 
cũng thở. Huân tập mãi như vậy thì lâu ngày sẽ có được 
sức mạnh trong câu danh hiệu Phật. 


180 BÓN VIỆC CÀN LÀM 





Trong khi tu hành người tu thường nhớ nguyện lực 
của Phật A-di-đà và sự tự lực của mình mà quên sức 
mạnh của chánh pháp (Pháp lực), cho nên dù cô gắng hết 
sức công phu, nhưng kết quả đạt được không tương xứng. 
Sức mạnh của chánh pháp tức là thấy được sự thật tất cả 
mọi sự mọi vật đều vay mượn, nương dựa, không thật 
có và thân này tôn tại trong từng hơi thở nên không còn 
chấp ngã. Cần phải hội tụ đủ ba lực này thì sự tu hành 
mới thành công. 

Giống như cái đỉnh ba chân rất vững vàng, người tu 
có đủ ba sức mạnh này thì dù tu theo pháp môn niệm 
Phật, trì chú hoặc ngồi thiền cho đến học pháp, công 
quả, bố thí cúng dường, lễ lạy. v.v... đều có thể giác 
ngộ. Không thấy được điều này thì tu mãi cũng chỉ làm 
cho “cái Ngã” càng lớn và lẫn quần trong luân hồi sinh 
tử khổ đau. Ứng dụng tu hành theo ba yếu tố này trong 
từng giây, từng phút thì tự nhiên trong nội tâm phát sinh 
ra sức mạnh rất lớn để công phá phiền não. 


Còn nữa, sự nghiền ngẫm suy tư về lẽ thật (Tư huệ) 
mới tạo ra được một sức mạnh thật sự từ sự thấy biết 
của mình, không còn nương dựa trên lời kinh câu giảng. 
Khi mở kinh ra đọc hoặc nghe giảng pháp mà thấy được 
sự thật thì chỉ mới là vay mượn kiến thức ở bên ngoài 
(Văn huệ), chưa phải là cái thấy băng con mắt và tự đi 
băng đôi chân của mình. Tự mình thấy và sống được sự 
thật, không còn lầm lẫn, chính là sức mạnh của người 
tu (Tu huệ). 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 181 





Một điểm sâu sắc nữa mà đa số chúng ta không nhìn 
thấy. Đó là việc thường tự cho răng mình hiểu biết rất 
nhiều, nhưng thực chất thì không hiểu biết gì cả. Lúc 
hai, ba tuổi, chúng ta nhìn thấy cây đèn, nhưng không 
biết đó là cây đèn. Sau khi được ba mẹ chỉ dạy đó là cây 
đèn thì bắt đầu nhận biết và gọi đúng tên của nó, từ đó 
mình tự cho là đã hiểu biết. Suy rộng ra với tất cả đồ vật 
và con người, nhìn đến là biết tên gọi và biết cách sử 
dụng... nên lầm tưởng là đã biết tất cả, nhưng xét kỹ thì 
chúng ta không hề hiểu biết bất cứ thứ gì. 

Vì không thể nhìn thấu được bản chất thật sự của tất 
cả sự vật trong vũ trụ này, cho nên không thể gọi là hiểu 
biết tất cả. Chỉ cần thấu rõ được bản chất của một hạt 
cát thì có thê biết được bản chất của tất cả vạn vật. Biết 
được như vậy mới gọi là thật biết. 

Hiện tại cái biết của mình chỉ là nằm trên danh từ giả 
tạm hoặc giả danh, mà không biết được nghĩa lý chân 
thật của sự vật. Chắng hạn như chúng ta quen được một 
người bạn thì chỉ biết tên là A, tánh tình của người ấy 
tốt bụng, rộng lượng.... nhưng không biết được bản chất 
thật sự của họ. Tuy thế, chúng ta vẫn khẳng định là đã 
hiểu biết rất nhiều và đi guốc trong bụng của họ. Chính 
vì lầm cho đã biết, biết nhiều, biết hết, nên cuối cùng 
không biết gì. Suốt cả đời chỉ sống trong si mê. Trong 
kinh Pháp Cú có đoạn viết: 


182 BÓN VIỆC CÀN LÀM 





“Người ngu nghĩ mình ngu 
Nhờ vậy thành có trí 
Người ngu tưởng có trí 
Thát xưng gọi chí ngu ” 


Nếu thật sự biết thì phải thấu suốt được bản chất của 
mọi vật đều là sự kết hợp của vô số nhân duyên mà thành 
và luôn biến đổi trong từng giây từng phút. Thấy biết sự 
thật (Kiến đề), hết sạch mê lầm như vậy là vào dòng chánh 
pháp. Cho nên những người có sự tu hành cảng cao thâm 
nhìn giống như khờ khạo không biết, nhưng khi cần biết 
thì thấu suốt đến chỗ tận cùng. 

Ngày xưa vào thời không có đức Phật ra đời các vị tu 
hành thường một mình ở dưới gốc cây hay bên bờ suối 
nhìn hoa rơi, lá rụng mà quán chiếu thấy rõ lý duyên 
khởi mà đạt tới quả vị Phật. Do tự mình giác ngộ nên gọi 
là Độc giác (Bích Chi Phật); nếu chuyên tâm quán xét 
lý duyên sinh của vạn pháp mà được giác ngộ thì gọi là 
Duyên giác. Trong sinh hoạt hằng ngày, nếu chúng ta có 
thê ứng dụng đạo lý của Phật dạy mà nghiền ngẫm xét 
nét thì trong lúc quét sân hoặc khi lau nhà cũng có thê 
ngộ đạo. Tuy nhiên, điều đó không phải dễ làm! Người 
tu ngộ đạo thì ít thấy, mà bị “ngộ độc” thì thấy rất nhiều. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 183 





LÒNG TIN SÂU SẮC 


Đức Phật nhắc nhở người xuất gia phải tự tin vào vị 
trí, bổn phận của mình. Khi có người hỏi rằng: “Thầy 
là người xuất gia phải không?”. Chúng ta phải đáp một 
cách quả quyết, mạnh mẽ rằng: “Tôi là người xuất gia”. 
Hoặc là một vị Sa-di hay Tỳ-kheo một cách tự tin. 

Tu tập bằng tắm lòng chân thành đề giúp cho người 
thí chủ được phước báu lớn và đồng thời hoàn thành 
được mục đích chính yếu của một người xuất gia. Tự 
tin vào chính mình là một vẫn đề quyết định trong sự tu 
hành đạt tới mục đích cứu cánh của phạm hạnh. 

Từ những việc làm ở thế gian cho đến sự tu hành 
trong đạo Phật, việc xác lập lòng tin ngay lúc ban đầu là 
điều xác quyết đề có được kết quả tốt về sau. Từ lòng tin 
vững chắc và khao khát mạnh mẽ sẽ tạo thành một sức 


184 LÒNG TIN SÂU SẮC 





mạnh đề thúc đầy chúng ta hành động đề đạt đến kết quả 
như ý nguyện. 

Những quan niệm sai lầm, tự cho mình là phàm phu, 
nghiệp chướng nặng nề, chăng thể tu hành giác ngộ giải 
thoát. Trước tiên chỉ tu gieo duyên tạo phước để tiêu 
bớt nghiệp và đợi đời sau mới được giải thoát... đều dẫn 
chúng ta đi vào những con đường tăm tối. Theo giáo 
lý Mật tông, người tu có suy nghĩ như vậy là đã phạm 
đại giới, vì bỏ mất tâm Bồ-đề. Kinh #oa Nghiêm có 
viết: “Quên mát tâm Bồ-đê mà làm các pháp lành đều 
trở thành việc của ma”. Chỉ quên mất tâm Bồ-đề mà 
còn tệ hại như vậy, huống nữa không có tâm Bồ-đề thì 
dù tu hành khó khổ cách mấy cũng không bao giờ được 
giác ngộ. Đây là giáo lý viên mãn tối thượng của Hoa 
Nghiêm, gọi là Viên giáo. 

Tâm Bồ-đề chính là tâm tự tin mạnh mẽ và luôn 
hướng thăng tới mục tiêu giác ngộ. Trong mọi suy nghĩ, 
nói năng đều sáng suốt, kiểm soát, nhất định phải thấu 
suốt tận cùng sự thật của nhân sinh và vũ trụ, đó gọi là 
người phát tâm Bồ-đề. Nếu chỉ biết tu hành mà không 
thể tin mình sẽ được giác ngộ thì việc làm đó chỉ được 
một chút phước duyên của Trời người, mà chăng thê đi 
tới chỗ cứu cánh. Trước tiên xác lập được niềm tin vững 
chắc, sau đó bằng tắm lòng chân thành, luôn luôn nhớ 
ơn những. người đã dày công trợ giúp cho mình và tiếp 
theo là nỗ lực tinh tấn thực hành thì cuối cùng sẽ đạt 
được mục đích và bốn phận của người xuất gia. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 185 





Xác lập niềm tin thật vững chắc vào một con đường 
phù hợp và đi trên con đường đó cho đến ngày cuối 
cùng, không để tâm bị các thú vui ở thế gian mong manh 
tạm bợ giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn, lôi kéo, 
mê hoặc. Phải dùng con mắt lửa ngươi vàng của Tôn 
Ngộ Không, tức là trí Bát nhã để nhìn thấu bản chất của 
mọi sự vật. Ngay cả thân này cũng chỉ tồn tại trong từng 
hơi thở. Trong từng giây phút, ngay từng tâm niệm và 
từng hơi thở soi thấy được sự thật thì liền vượt qua tất 
cả khô đau. 


Chương VIII 


TRÌNH Tự TU TẬP 


188 NĂM BƯỚC THỰC HÀNH 





NĂM BƯỚC THỤC HÀNH 


Một trong những nỗi băn khoăn lo lắng của những 
người mới bước vào đời sống xuất gia là phải thực hành 
theo pháp môn nào và phải tu tập như thế nào mới chính 
xác với tinh thần của đức Thế Tôn ngày xưa. 

Muốn sự hành trì được vững vàng và dễ dàng thì cần 
phải có một tắm bản đồ tu đạo với một lộ trình được sắp 
xếp và chỉ dẫn một cách căn bản và rõ ràng, gọi là Trình 
tự tu tập. Trình tự này không phải được nói theo ý riêng 
hoặc dựa trên cái thấy biết cũng như sự kinh nghiệm của 
bất cứ ai, mà nó xuất phát từ nơi trí tuệ cứu cánh cùng 
tột của đức Phật. 

Trong bài kinh Toán số Mục-kiên-liên thuộc bộ 
Trung A-hàm., đức Phật đã hướng dẫn chỉ dạy rõ ràng và 
cụ thể trình tự tu tập từ khi mới bắt đầu thực hành cho 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 189 





đến lúc viên mãn sạch hết mọi phiền não, xứng đáng dự 
vào hàng Chúng Trung Tôn - một trong ba ngôi báu vĩ 
đại của pháp giới chúng sinh. 

Khi đức Phát dang du hóa tại nước Xá Vệ, ở trong 
rừng Thắng Lâm vườn ông Cấp Cô Độc. Bấy giờ sau 
buổi trưa, có một thầy giáo dạy toản tên là Mục Kiên 
Liên tản bộ đến xá chào và thưa hỏi Phật: 

- Thưa Ngài! Tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài cho 
phép, tôi mới dám trình bày. 

Đức Phát đáp: 

- Ông cứ hỏi đi, đừng có nghỉ ngại. 

Vị Thầy toán Mục Kiên Liên hỏi: 

- Thưa Sa môn Cô Đàm, giảng đường Lộc Mẫu này 
được xây dựng dân dân cho đến cuối cùng được thành 
tựu, cầu thang ở trong giảng đường này được bắt đầu từ 
nắc thứ nhất, nắc thứ hai, nắc thứ ba dân dân mới lên 
tới cái nắc thang cao nhất. Sự điều phục các con thú như 
voi, ngựa v.v... cũng phải có thứ tự như vậy. Cho đến 
người tu hành ở thể gian và những bậc Phạm chỉ cũng 
phải lần lượt theo thứ tự tu tập mới thành tựu. Chúng tôi 
là những người học về toán số và nhờ toán số mưu sinh 
mà cũng phải lần lượt học thứ tự rồi mới thành tựu. Từ 
số 1, số 2, rồi tới số 3, số 4 lần lần mới đến số lớn hơn 
cho đến vô cùng. Sự học hành cũng phải có thứ lớp. Như 
vậy tôi muốn hỏi, trong giáo pháp của Ngài Cô Đàm 
phải lần lượt thứ tự như thế nào đề đạt đến thành tựu? 


190 NĂM BƯỚC THỰC HÀNH 





Đức Phật đáp rằng: 

- Này Mục-kiên-liên! Pháp của Ta cũng có trình tự, 
thứ lớp giống như vậy. 

Thầy dạy toán Mục-kiền-liên có trùng tên với Tôn 
giả Mục Kiền Liên, vị đệ tử lớn của đức Thế Tôn. Ông 
là một người. có trình độ học vấn cao, cho nên khi muốn 
hỏi về một vẫn đề gì, trước hết là đưa ra một loạt những 
dẫn chứng cụ thê về trình tự thực hiện từ việc xây dựng, 
điều phục thú vật, cho đến các môn học ở thế gian và sau 
đó mới đặt ra vẫn đề cần tìm hiểu trong sự đảo tạo giáo 
dục đệ tử và những bước tu hành của đức Phật. 

Bước thứ nhất: Thanh tịnh ba nghiệp 

Nếu có Tỳ-kheo niên thiếu mới đến học đạo và mới 
vào trong pháp luật. Như Lai trước hết dạy rằng: “Ông 
hãy đến đây, với thân hãy thủ hộ mạng thanh tịnh với 
miệng và ý hãy thủ hộ mạng thanh tịnh ”. 

Làm trong sạch ba nghiệp: thân, miệng, ý là nền tảng 
căn bản để bước vào Đạo. Người Tỳ-kheo mới đến học 
đạo hoặc mới vào trong pháp luật của đức Phật thì phải 
luôn luôn giữ gìn, bảo vệ, phòng hộ thân, miệng. và ý 
được trong sạch. Đây là bước đầu tiên quan trọng về giới 
học. Nếu thiếu bước này thì các bước sau đều không thê 
thành tựu. Khi đi xe gắn máy, phải đội nón bảo hiểm là 
để phòng hộ và bảo vệ cái đầu. Hoặc lúc đi đường cần 
phải đeo mắt kính là để phòng hộ, bảo vệ con mắt tránh 
khỏi bụi bặm... Đó chỉ là những sự phòng hộ và bảo 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 191 





vệ sắc chất ở bên ngoài. Ở đây, đức Phật dạy chúng ta 
không những phải phòng hộ và bảo vệ phân sắc chât mà 
cả về phân tinh thân ở bên trong. 

Không phải đợi tới lúc bụi bay vào mắt gây đau đớn 
hoặc té u đâu, bê trán phải đi vào bệnh viện đê chữa trị, 
mới cân phải có các biện pháp phòng hộ và bảo vệ thân 
thê an toàn. Cũng giông như vậy sự phòng hộ và bảo 
vệ tâm tránh khỏi bị ngoại cảnh lục trân làm xáo trộn, 
ô nhiễm cân phải luôn được đề cao tỉnh giác trong mọi 
thời điêm. 

G1ữ gìn thân tránh được hành động thô tháo, kiểm 
soát cần thận từng lời nói và dè đặt trong mỗi ý niệm để 
thanh lọc những thói quen xâu dở cũng như sự ô nhiễm 
của ba nghiệp đã tích lũy từ lâu đời. 

Nghiêm trì oai nghi giới luật và luôn chánh niệm 
phòng hộ bảo vệ ba nghiệp giúp người tu thay da đổi 
thịt, chuyên đôi được những thói quen xâu ác và phâm 
chất tư cách tự nhiên nâng lên tới chỗ cao thượng. 
Bước thứ hai: Soi xét thân tâm 

Hãy quán xét nội thân đúng như sự thật của thân cho 
đên thọ, tâm và pháp cũng quán như thê. Đừng nghĩ nhớ 
những niệm tưởng tương ưng với dục. 

Đây là bước mấu chốt trong sự thực hành nghiền 
ngầm, quán chiêu đề vận dụng tu tập trong cuộc sống 
thực tê. 


192 NĂM BƯỚC THỰC HÀNH 





Khi đức Thế Tôn sắp nhập Niết-bàn, Tôn giả A-nậu- 
lâu-đà đã hỏi rằng: 

- Sau khi đức Thế Tôn vào Niết-bàn, chúng con phải 
nương tựa vào đâu? 

Đức Phật đáp: 

- Hãy nương tựa vào Tứ niệm xứ. 

Khuyết điểm lớn của đại đa số người học Phật là 
thường lầm tưởng học thuộc lòng bốn phép quán (quán 
thân bắt tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, 
quán pháp vô ngã) đó là đã biết và hiểu về Tứ niệm xứ, 
cho nên không thể tu hành tiến bộ. Hoặc khi nghe nói về 
Tứ Thánh để thì trong đầu liền nhớ Khô, Tập, Diệt, Đạo 
hay nói về Lục độ thì nhớ ngay Bồ thí, Trì giới, Nhẫn 
nhục, Tỉnh tấn, Thiền định, Trí tuệ. Lúc đó, trong tâm 
khởi lên ý niệm là đã học và đã biết hiểu rồi, cho nên 
không chịu lắng nghe nữa. Đó là điều nhầm lẫn hết sức 
tai hại! 

Cần phải sáng suốt phân biệt rõ tất cả những hiểu 
biết trên ngôn ngữ, danh từ không phải là cái thấy thật 
sự phát xuất từ nơi tâm mình và chắng phải là chỗ cuối 
cùng mà người tu cần đạt đến. Hơn nữa, sự hiểu biết 
cũng có nhiều ở mức độ sâu cạn khác nhau. Trong kinh 
tạng Nguyên Thủy phân tích, chia chẻ cái thấy hiểu 
thành năm bậc, trong đó bậc sau cùng của sự thấy biết 
là chứng đạt. Sống trọn vẹn với cái thấy biết này gọi là 
sông thật sự với cái thấy biết thù thăng (Thắng tri). 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 193 





Nội dung chính yếu của pháp Tứ niệm xứ là quán xét 
thân và tâm. Quán xét hoàn toàn khác với quán tưởng. 
Quán tưởng là tưởng tượng, chăng hạn quán tưởng về 
tướng hảo của Phật, nương theo lời kinh mà tưởng về 
những tướng tốt, lỗ tai dài, tướng lông trắng giữa vằng 
trán... Trong khi đó, quán xét là sự vật như thế nảo thì 
thấy đúng như thế ấy, không thêm bớt chỉ tiết nào khác, 
gọi là thấy đúng sự thật. 

Thân thê này như thế nảo thì nhìn thấy đúng như thế 
ấy, gọi là quán xét đúng sự thật của thân. Đây là chỗ 
thâm sâu, quan trọng nhất và cốt lõi nhất của Phật pháp. 

Mỗi khi tâm mình nổi lên một tư tưởng hoặc dấy lên 
một ý niệm mà có sự suy xét đúng với sự thật, chân lý 
thì kinh tạng Nguyên thủy gọi là “Như lý tác ý” và kinh 
A-hàm gọi là “Như thật quán chiếu ”, quán xét và soi rọi 
đúng như sự thật của nó. Vượt qua được những chướng 
ngại trên ngôn từ để hiểu được nghĩa lý thâm sâu một 
cách chính xác và thường sống được với nó sẽ có được 
công năng tác dụng thật sự to lớn. Khi thực hành đúng 
mức thì chứng quả A-la-hán. Trong đạo gọi là thọ dụng, 
nói nôm na là xài được, dùng được. 

Một đống tiền Âm phủ không thể xài, chăng bằng 
một tờ tiền thật có thê dùng trong nhiều việc khác nhau. 
Cho nên nói: “Nhiều mà giả, không bằng ít mà thật” (Đa 
hư bất như thiểu thật). 


194 NĂM BƯỚC THỰC HÀNH 





Cũng vậy, dù nhớ rất nhiều kinh điển, ngôn từ hoặc 
giảng nói vô số lý thuyết cao siêu cũng không bằng việc 
hiểu rõ và ứng dụng chính xác được một câu kinh, một 
pháp trọng yếu vào trong cuộc sống. Đó là một bảo vật 
vô giải 

Đức Phật nói rằng: “7ø không bao giờ tuyên bồ là Ta 
thành tựu sự Giác ngộ Cứu cánh Cùng cực khi nào Ta 
chưa thấu suốt trọn vẹn về năm uấn ”. Năm uân chính 
là thân và tâm. Sở dĩ, đức Phật được gọi là đẳng Pháp 
vương, Vô thượng giác, Diệu giác hay Cứu cánh giác là 
vì Ngài đã ứng dụng pháp Tứ niệm xứ đề thấu suốt trọn 
vẹn tận cùng triệt để bản chất của thân và tâm. Chính vì 
thế nên trước khi vào Niết-bàn, đức Phật đã nhắn nhủ 
rằng, khi Ngài nhập diệt rồi các đệ tử phải nương tựa 
vào trí tuệ thấu suốt sự thật của thân tâm, gọi là “y chỉ 
Tứ niệm xứ”. 

Hằng ngày, chúng ta phải thường nhớ soi xét thân tâm 
và kiểm tra lại sự tu tập của mình, vì đây là bước trọng yếu 
nhất trên đường tu. Dù cho thông suốt về thiên văn, địa lý 
hoặc rành việc người này kẻ nọ hay năm bắt cập nhật tin 
tức trong nước, thời sự quốc tế... mà bản thân là gì hay nội 
tâm mình ra sao cũng không biết thì không thê gọi là biết. 
Lầm tưởng là thông minh tài giỏi, quảng kiến đa văn, uyên 
bác nhưng thật ra chúng ta không biết gì. Đó là đang sống 
trong mê lầm vô minh. Kinh V7ên Giác có nói: “Cho rằng 
mấy thân này là mình và những ý nghĩ lăng xăng là tâm 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 195 





mình, đó là võ minh. Ngược lại, giác ngộ là mình, là sáng 
suốt thấy rõ sự thát của thán tám ”. 

Để thấy rõ sự thật của thân và tâm cần phải xoay 
trở lại quán xét soi rọi trong từng hành vi, sinh hoạt 
hằng ngày, chắng phải mở cuốn kinh ra đọc mới có thê 
quán xét. Sự thật hiện hữu ở ngay nơi tắm thân thường 
bài tiết ra những chất dơ bần: ráy tai, nước mũi, ghèn, 
nước miếng, phân tiểu... Khi ăn cơm phải biết đang vay 
mượn, khi uống nước hay thở cũng vậy, nhờ có những 
thứ đó nên mới có mình. Quán xét thân bất tịnh qua 
những hoạt động ăn uống, tắm gội, giặt đồ, đi vệ sinh 
v.v... là để thấy thân này hôi hám, nhơ nhớp, không phải 
tưởng sạch thành dơ. Thân thể hôi nhơ như thế nảo thì 
thấy đúng như vậy, đó gọi là quán xét sự thật của thân. 

Tuy nhiên, nhiều khi biết rõ như vậy nhưng chúng ta 
không dám đối diện với sự thật hoặc chỉ nhìn phớt qua 
hình thức bên ngoài và lầm tưởng là đẹp đẽ, cao quý 
sang trọng hoặc bên chắc mãi mãi, cho nên mới có sự 
đam mê thích thú nắm chặt để tạo nghiệp khổ đau. Nhìn 
thấy rõ bản chất thật sự của thân này thì ít nhất cũng 
giảm bớt phân nữa sự tham muốn và cố chấp năm chặt. 

Nếu tiếp tục quán xét đến chỗ nhơ nhớp tột cùng của 
thân (cứu cánh bất tịnh) là lúc năm liệt một chỗ khi già 
yếu hay bệnh nặng. Lúc đó, tiểu tiện tại chỗ, thân thể 
gầy còm hôi hám nhìn giống như quỷ đói. Kinh tởm hơn 
nữa là lúc chết thân này xanh xám, tím ngắt, mùi hôi từ 


196 NĂM BƯỚC THỰC HÀNH 





thây chết bốc lên khiến người xung quanh phải tân liệm 
ngay sau vài giờ tắt thở. 

Ở các nước Ấn Độ, Tây Tạng hiện nay vẫn còn 
những khu rừng để thây người chết gọi là Thi lâm. Khi 
đến đó, chúng ta sẽ tận mắt nhìn thấy sự thật của con 
người chỉ là một đống xương thịt đang thối rữa, ruồi 
nhặng bu quanh, chim kên kên xúm lại xé thịt. Hoặc đôi 
khi trên đường đi, nhìn thấy người ta xúm quanh một 
chiếc chiếu quấn một xác người mà mới trước đó ít phút 
còn quơ tay múa chân, la hét, rồ ga lạng lách, nhưng giờ 
đây chỉ còn một đống thịt bầy nhày, đầu óc vỡ tung, máu 
chảy tràn lan... Cần phải nhìn thấy những cảnh tượng 
thực tế như vậy, chúng ta mới có thể tháo gỡ bớt cái tâm 
tham muốn của mình. Chính mình nhìn thấy rõ lẽ thật 
của thân mình, thì thân của người khác cũng giống như 
vậy. Càng nhìn kỹ, càng nhìn sâu chừng nào thì phá vỡ 
vô minh mê lầm nhiều chừng đó. Cứ thực hành như thế 
cho đến lúc nào thấu rõ bản chất của thân, không còn 
nghi ngờ thì lúc đó tự nhiên mình có thê vượt thoát khỏi 
sự bám víu nắm chặt vào nó. 

Phần tâm niệm cũng giống vậy. Những ý tưởng sinh 
diệt biến đổi trong từng khoảnh khắc niệm niệm vô 
thường, sát na sinh diệt liên tục trong tâm. Bảy loại tình 
cảm: mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn luôn thay 
thế chỗ cho nhau trong dòng tư tưởng bất tận. Vừa cười 
tươi liền âu sầu, mới nói thương yêu nay không thèm 
nhìn mặt nhau, đổi thay liên tục không có dừng lặng, 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 197 





đứng yên một chỗ cố định. Vì không rõ được điều đó, 
cho nên chúng ta năm chặt vào những trạng thái biến đổi 
đó và lầm tưởng là cái tâm thật sự, cho nên bị nó làm 
cho sầu khô. 

Cần phải soi xét thật kỹ mới thấy rõ không lầm bản 
chất huyễn giả của chúng. Nếu chỉ là quán xét vẫn chưa 
đủ mà cần phải thường chiếu soi mới thấy rõ được bộ 
mặt thật của vọng tâm. Giống như có một chiếc nhẫn 
bị rơi trong góc hẹp của căn nhà, khi ấy dù có đèn sáng 
cũng cần phải dùng thêm đèn pin để soi vào góc sâu mới 
mong tìm thấy. Cũng giống như vậy, chúng ta không thê 
nhìn theo cách bình thường của tình cảm, lý luận, vọng 
thức, mà cần phải dùng ánh sáng của chánh pháp, sự thật 
của chân lý mới có thê thấu suốt tận cùng bản chất thật 
sự của tâm. 

Vọng thức ở trong tâm của mình tải tình hơn những 
luận sư hay luật sư ở ngoài đời, nó lý luận, biện minh 
đủ việc làm cho chúng ta chìm đắm luân hồi trong sinh 
tử vô lượng vô biên kiếp. Thiền sư Huyền Giác có nói: 

Tôn pháp tài, diệt công đức 
Chỉ vì điện đảo theo vọng thức 

Mất hết tài sản của chánh pháp, diệt hết bao nhiêu 
công đức cũng đều vì điên đảo theo vọng thức. Vọng 
thức là ý thức hư vọng giả dối, chăng phải mình mà lại 
tưởng là mình. Nó luôn thỏ thẻ thì thầm, thở than một 
hồi khiến mình phải nghe theo nó và bị nó nhận chìm 


198 NĂM BƯỚC THỰC HÀNH 





trong sinh tử, không thê thoát ra. Hoặc khi làm sai trật, 
phạm lỗi rõ ràng, nhưng nó cũng có lý do để bào chữa 
cho mình thoát tội. Mình ôm giữ nó và nó bênh vực 
cho mình và cùng lôi nhau vào chỗ tối tăm đau khô. 
Nếu không có công phu soi xét sáng rõ mạnh mẽ này 
thì chăng bao giờ chúng ta biết sự thật giả dối. Và nếu 
không “đánh trận lớn” thì sẽ không thể nào chiến thắng 
được nó. 

Vọng thức của mình là Đại ma đầu, dù Thiên ma 
cũng không sánh bằng. Nó rất tinh vi và nguy hiểm, 
luôn lừa gạt để nhận chìm mình trong sầu khô bao đời 
kiếp, nhưng vì không biết chúng ta vẫn thản nhiên nhận 
nó “làm con”. Vì lầm tưởng nó chính là tâm cho nên lúc 
nảo chúng ta cũng có khổ sầu. Tu hành là phải nhìn thấy 
và đập tan bản mặt giả dối của ý thức thì mới mong có 
được một phần an ồn. 

Người xưa nói rằng: “Chưa diệt được thăng giặc này 
là chưa có được an ồn ”. “Thằng giặc” chính là vô minh, 
tinh ranh gian xảo vượt ngoài mọi sự tưởng tượng. 

Kinh Viên Giác nói: “Hư vọng phù tâm đa chư xảo 
kiến”. Cái tâm giả dối ấy có nhiều cái thấy biết xảo 
quyệt. Nó lừa dối gạt gằm và dẫn dụ mình đi vào trong 
biển cả tham dục. Sách xưa có một chủ đề “Dục Hải Hồi 
Cuồng”, tức là quay ngược cái tâm điên cuông trôi nồi 
trong biển tham dục đề trở về bến bờ chánh pháp. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 199 





Tại sao nói “quy y Pháp ly dục tôn”? Bởi vì công 
năng và bản chất của chánh pháp là ly dục, giúp xa lìa 
tham dục. Người xa lìa được tham dục thì tương ưng với 
chánh pháp. Ngược lại, người dù có tu học pháp trong 
một thời gian dài mà không lìa xa được sự tham dục thì 
cũng không được xem là học pháp, vì còn ở trong dục 
mà nói pháp thì đều là pháp hữu vi của sinh diệt, không 
phải là pháp vô vi của xuất thế. Tất cả bậc chứng ngộ 
giáo pháp từ xưa cho đến nay đều là bậc Ly dục. 

Nội tâm ly dục được bao nhiêu phần trăm thì biết đã 
tương ưng với pháp bấy nhiêu phần trăm. Còn như suốt 
mấy năm qua học Phật mà chưa ly dục được một phần 
nào thì không có dính dáng gì với pháp, mà chỉ là thu 
thập thêm kiến thức, hiểu biết trên ngôn ngữ. 

Đức Phật, các bậc Thánh nhân được tôn kính từ nhân 
gian lên đến các cõi trời ở trong Tam thiên Đại thiên thế 
giới này là vì thành đạo xa lìa tham dục. 

Muốn xa lìa được tâm tham dục chỉ có một con 
đường duy nhất là phải có pháp. Phải nhìn thấu tột 
được bản chất giả dối không thật của thân và tâm. 
Thấy rõ thân này là nhơ nhớp bắt tịnh và tâm thì sinh 
diệt vô thường. Đó chính là trọng tâm của tất cả giáo 
pháp tu hành. 

Niệm Phật, lễ sám, tụng kinh, ngồi thiền,... đều là 
những phương tiện giúp thấy rõ được cội gốc của vô 
minh, nhận lầm thân này là sạch sẽ, thật có và bên chắc. 


200 NĂM BƯỚC THỰC HÀNH 





Nhận lầm tất cả những cảm thọ, ý niệm của vọng thức 
trong tâm là mình. 

Một bí quyết khác, không kém phần quan trọng giúp 
xa lìa tâm tham dục là: “Đờng nhớ nghĩ những niệm 
tưởng tương ưng với dục ”. 

Kinh 7 Thập Nhị Chương nói rằng: 


Dục sinh từ ý ông, 

Ý do nhỏ tưởng sinh 

Hai tâm đêu lặng hết 

Không sắc cũng không hành. 


Dục sinh ư nhữ ý, 

Ý dĩ tư tưởng sinh, 
Nhị tâm các tịch tĩnh, 
Phi sắc diệt phi hành. 


Ý dục là từ nhớ tưởng mà có, nếu không có nhớ nghĩ 
thì làm gì có tham dục. Cho nên lìa được mọi sự nhớ nghĩ 
về dục thì vượt qua được mọi sự tham dục. Muốn không 
nghĩ tưởng về nó thì phải nhớ nghĩ về pháp, không được 
để tâm trống rỗng không có việc làm. 

Một cái bình hoặc cái ly trống rỗng thì có thể đồ 
nước đơ hoặc thuốc độc vào đó. Ngược lại, nếu như 
cái bình hoặc cái ly đó đã chứa đầy sữa tươi và có nắp 
đậy thì không thể chứa thêm thứ nào khác. Cũng vậy, 
đức Phật dạy rằng: “Khi nội tâm của mình có pháp 
thì sự tham dục hay những nhiễm ô ở bên ngoài khó 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 201 





xâm nhập vào”. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói 
răng: “Một lòng nhớ chánh pháp, nghiên ngâm soi xét 
có thê lìa dục ”. 

Bước thứ ba: Œ¡# gìn sáu căn 

Hãy thủ hộ các căn thường niệm tưởng sự khép kín 
niệm tưởng muốn mình đạt, thủ hộ tâm được thành tựu 
hàng khởi chánh tri. 

Trong mọi sinh hoạt hằng ngày, chúng ta cần phải có 
sự giữ gìn sáu căn, bảo vệ mặt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý 
trong từng phút từng giây giông như mình giữ tròng con 
mặt không đê cho bụi bay vào. 

Lúc còn thanh thiếu niên có sức mạnh cường tráng, 
tâm lực khí huyệt dôi dào mà buông lung giãi đãi thì đên 
lúc lớn tuôi, sức khỏe suy nhược thì chỉ còn bó tay với 
Sát quý vô thường hoặc những chướng duyên nghịch 
cảnh ập đên thì lây gì chông đỡ? 

Trong những giờ tu học, nghe pháp hoặc dụng công 
tu hành mà không có được tỉnh táo, không thê giữ gìn, 
quản lý sáu căn cũng không có đạo lực, định lực, tới lúc 
phong ba bão táp, tám gió cùng thôi thì đem cái gì đê 
đôi phó? 

Chỗ giữ gìn sáu căn này tuy nói dễ, nhưng thật sâu 
sắc và vi tê rât khó thực hiện toàn diện. Luôn luôn phải 
cân thận đê phòng sáu cánh cửa không cho ngoại trân 
chạy vào và ý thức phóng chạy ra ngoài. Lúc phát ra 


202 NĂM BƯỚC THỰC HÀNH 





hành động sai quấy, sân si thô lỗ hay nói lời phù phiếm 
vô nghĩa đều là đã thất bại. Trong sáu căn, mắt và tai là 
hai chỗ nhạy bén và tinh anh nhất, nếu không có sự cảnh 
giác cao độ thì không thể chế ngự được chúng. 

Mắt vừa thấy hình sắc đẹp đẽ của người, cảnh vật 
hay đồ vật thì liên dừng lại nơi ấy. Thậm chí có khi 
những thứ ấy đi qua mất rồi mà nó cũng còn nhìn theo. 

Khi mắt thấy sắc, không có năm giữ tướng của sắc, 
không có đắm nhiễm vị của sắc. Vì sự phẫn nộ và tranh 
cãi mà thủ hộ các căn. Ở trong tâm không có sinh tham 
lam, ưu sầu, ác pháp bắt thiện. Vì hướng đến kia mà thủ 
hộ căn con mắt cho đến tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Biết 
pháp, không có năm giữ tướng của pháp, không đắm 
nhiễm vị của pháp. 

Đức Phật dạy rất rõ khi mắt nhìn thấy hình sắc thì 
không nắm giữ tướng chung và tướng riêng của sắc và 
các căn khác cũng đều thực hành giống như vậy. Tướng 
chung là nhìn tông quát một sự vật hay con người; Tướng 
riêng là đánh giá, diễn giải tỉ mi từng chỉ tiết, nguồn gốc 
xuất xứ. Nếu phân tích tỉ mỉ để thấy rõ bản chất của sự 
vật là vô thường biến đổi thì đưa tới chỗ trí huệ. Trái lại 
phân tích để khơi dậy tâm tham dục thì liền dính mắc 
nắm giữ tướng chung và tướng riêng. 

Không chỉ riêng những hình sắc ở ngoài đời mà những 
sắc tướng trong đạo như kiến trúc chùa tháp, tranh tượng 
Phật giáo hay kinh điển cũng phải cần thận không đề 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 203 





cho vướng mắc. Hễ còn có tâm yêu thích, muốn nắm giữ 
tướng của sắc, dù đó là hình sắc ngoài đời hay trong đạo 
thì đều là đau khổ. Người xưa nói: “Cát bụi lọt vào con 
mắt làm xốn xang, nhưng mạt vàng rơi vào mắt cũng rất 
khó chịu ”. 

Đừng nên nghĩ rằng năm giữ sắc ở ngoài đời mới có 
tội, còn bám chặt sắc trong đạo thì không sao. Sắc nào 
cũng có thể làm mê mờ tâm trí như nhau, nếu chúng ta 
không thường tỉnh giác giữ gìn nhãn căn. Xét về mặt 
tương đối thì có tốt có xấu, nhưng nếu xét về mặt tuyệt 
đối giải thoát cứu cánh thì đính mắc vào bắt cứ cái nào 
cũng đều đau khô. 

Chỉ cần tu đúng mức với sáu căn này thì suốt ngày 
sẽ luôn ở trong thiền định. Giáo pháp của Phật có giá trị 
siêu xuất thế gian, chỉ cần ứng dụng sẽ thấy ngay giá trị 
tuyệt vời của nó. 

Nguyên nhân của việc học rất nhiều kinh điển mà 
vẫn khổ là vì học nhưng không hiểu, đã hiểu thì không 
hành, thực hành không tới nơi hoặc không đúng pháp 
hoặc hành không được. Tuy thấy có học Phật pháp mà 
thật chăng nếm được hương vị giải thoát bao nhiêu. 

Chính nơi sáu căn của mình, đặc biệt nhất hai căn mắt 
và tai là nơi phát sinh ra vô biên công đức đưa tới giác 
ngộ giải thoát mà cũng chính từ nơi đó sẽ đưa mình vào 
địa ngục A -tỳ trong vô lượng vô biên kiếp. Khéo biết sử 
dụng, thì nó trở thành công cụ chứa đựng chánh pháp để 


204 NĂM BƯỚC THỰC HÀNH 





hoằng dương Phật đạo, thực hành Bồ-tát hạnh rộng lớn lợi 
ích cho muôn loài. Còn không biết sử dụng thì gây ra vô 
số nghiệp chướng tội lỗi và có khi tàn hại chúng sinh. Cho 
nên rất cần chú ý gìn giữ hai căn này. 

Đức Phật đã nói rất kỹ về điều này ở trong kinh 
A-hàm. Bên cạnh việc năm giữ tướng của sắc, cũng 
không nên đăm nhiễm vị của sắc. Tất cả chúng sinh đều 
vì cái vị của sắc mà quay cuồng trong sinh tử, hương vị 
của nó làm chết người. 

Có nhiều Phật tử than thở vì chán nản cuộc sống VỢ 
chồng, muốn bỏ đi tu. Tuy muốn như vậy nhưng không 
thê cắt đứt được sợi dây ái luyến ràng buộc. Đó chính là 
bị dính vào vị của sắc, do nễm được vị của nó cho nên 
dù biết khổ sở nhưng vẫn phải ở trong đó, không thê 
thoát ra. Kinh 7 Thập Nhị Chương nói rằng: “Dù vào 
trong hang hùm miệng cọp cũng không từ nan ” 

Ở nhà thờ cốt của chùa Bửu Liên có hai hủ cốt đề kề 
cận với nhau của một người thanh niên và một cô thiếu 
nữ khoảng hai mươi tuổi. Gia đình của họ rất giàu có và 
học thức cao. Vì quá yêu nhau mà không được gia đình 
chấp thuận, nên cuối cùng họ đã buộc dây với nhau nhảy 
xuống cầu tự tử. Đó là kết quả bi thảm của việc đắm 
nhiễm hương vị của sắc. 

Lịch sử ngàn năm của thế giới đã biết bao nhiêu vua 
chúa, anh hùng, phàm phu thậm chí những bậc thần 
tiên, những bậc tu hành cũng vướng vào hương vị của 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 205 





sắc. Người xưa từng nói: “Từ xưa anh hùng khó qua ải 
mỹ nhân ” 

Vào thời Đức Phật, có một vị sư cô suốt hai mươi 
lăm năm đau khổ vẻ ái dục, nhưng tới năm cuối cùng cô 
cũng đã sạch hết phiền não và chứng quả A-la-hán, hát 
khúc ca khải hoàn. 

Đức Phật còn nói thêm về tai họa của sắc. Tai họa 
của sắc là gì? Đức Phật nói rất rõ mắt sẽ mờ, răng sẽ 
rụng, da sẽ nhăn nheo hoặc trô đồi môi, bước đi lụm 
cụm, ăn uống hay sặc thường nghẹn, tất cả sức khỏe 
cường tráng, phong độ, vẻ đẹp của mình sẽ đi tới chỗ tan 
hoại, nhất định sẽ như vậy không có sắc nào ra khỏi quy 
luật này. Đức Thế Tôn đã thấy trước khi thành đạo, nên 
mới từ giã Da-du-đà-la để tìm ra diệu sắc của sắc thân. 

Chúng ta chỉ nhìn thấy hương vị, hình dáng của sắc 
mà không thấy tai họa của nó nên mới đâm đầu lao vào 
để chịu khổ. Hiện tại, có rất nhiều người đã lập gia đình 
muốn xin ly dị vì không thể chịu đựng sự hành hạ dẫn 
vặt do người chung sống gây ra. Nếu hương vị của ái 
dục thật sự ngọt ngào thì sẽ không có việc ly dỊ. 

Chỉ mới nếm hương vị của sắc mà còn không chịu 
nôi, huống nữa khi tai họa của sắc ập đến thì sẽ còn đau 
khổ gấp ngàn lần hơn nữa. Đừng nói đến lúc già, chỉ cần 
một hoặc hai bữa mất ngủ thì khuôn mặt sẽ không có 
thần sắc hoặc bị bệnh ăn uống không được chừng đôi ba 
ngày thân thể cũng thay đổi nhìn không ra. 


206 NĂM BƯỚC THỰC HÀNH 





Không phải đợi đến già mà bất cứ lúc nào sắc thân 
này cũng luôn biến đổi, sát-na sinh diệt vô thường. Thỉnh 
thoảng chúng ta vào bệnh viện để thăm người bệnh thì 
thấy rõ tai họa của sắc không chỉ ở nơi người già mà bất 
cứ độ tuổi nào cũng có. Nhìn thấy được sự thật đó thì 
phải lập chí vượt ra khỏi sắc (xuất ly sắc). Đó chính là 
Đạo đế! 

Vì không biết giữ gìn sáu căn cho nên có tức giận, 
phẫn nộ và tranh cãi. Những người sống buông lung 
muốn nói, muốn làm tùy tiện thì thường nóng giận, còn 
người biết bảo vệ, giữ gìn và canh chừng sáu căn thì rất 
ít phẫn nộ và tranh cãi. Nhiều khi ở chung một chùa, 
huynh đệ ra vào không thèm nhìn mặt hoặc không vừa 
lòng... tất cả việc ấy đều vì không biết thu nhiếp sáu căn 
mà có tai họa. Suốt ngày giận hết người này tới người 
kia thì không còn thời gian để tu, cho nên phải giữ gìn 
sáu căn mới có được an lạc. 

Trong tâm không có sinh ra tham lam, ưu sầu và ác 
pháp, bất thiện. Tham lam, ưu sâu là hai thứ phiền não 
căn bản của chúng sinh, nếu không biết tu mình sẽ tham 
muốn mãi, không bao giờ chấp nhận với những cái đang 
có và luôn luôn sống trong sự bất mãn không vừa lòng. 

Cái tâm của mình nếu không tham muốn thì lại buồn 
rầu, hoặc lo sợ, luôn luôn quay cuồng, chắng thể ở yên. 
Người đời đã như thế, nhưng người tu cũng không tránh 
khỏi việc ngồi một mình nghĩ ngợi và tủi thân rơi nước 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 207 





mắt hoặc lo lắng việc này việc khác. Tất cả những thứ 
ấy đều là phiền não làm tôn hại sự tu hành, cho nên phải 
dùng pháp đề dừng trụ và đoạn trừ không để buông lung. 
Bước thứ tư: Chánh niệm tính giác 

Hãy biết rõ sự ra vào khéo quán sát phân biệt co duỗi, 
cúi ngước nghi dung chững chạc khéo đắp y và mang 
bát. Đi, đứng, ngồi, nằm, ngủ nghỉ, nói năng, trong sự 
im lặng thảy đều biết rõ. 

Viết bằng chữ Nho thì chữ niệm gồm chữ Kim ở 
phía trên có nghĩa là hiện tại, phía dưới là chữ Tâm kết 
hợp lại tạo thành nghĩa là tâm an trú ngay trong hiện tại. 
Chánh là chân chánh, ngay thắng. Như vậy chánh niệm 
là tâm của mình an trú trong hiện tại, làm việc nảo thì 
biết rõ ràng việc ẫy, nhận thức được mọi việc đang xảy 
ra, gọi là “thân đâu tâm đó». 

““[inh” là rõ ràng và “Giác” là không mê. Tỉnh giác 
hay tỉnh thức là nhận thức rõ ràng từng cử chỉ và hành 
động không lầm lạc. Hai từ đơn giản này là cốt lõi của 
sự hành trì. Vì tất cả sự tu tập đều gói gọn trong đó, cho 
nên đạo Phật còn gọi là “Đạo tỉnh thức”. 

Trọng tâm của việc tu hành là thức tỉnh ngay trong 
giờ phút hiện tại, mỗi cử chỉ, hành động, việc làm đều 
trong sự kiểm soát và nhận thức rõ ràng, nên gọi là 
Chánh niệm tỉnh giác. 


208 NĂM BƯỚC THỰC HÀNH 





Đức Phật dạy phải thường biết rõ sự ra vào, khéo 
quán sát phân biệt co duỗi. Khi cúi xuống thì biết là 
đang cúi xuống: lúc ngắng lên thì biết là đang ngắng lên. 
Co lại thì biết là đang co lại; duỗi thắng chân ra thì biết 
là đang duỗi thăng chân ra. Hoặc khéo đắp y (mặc áo) và 
bưng bát cơm cúng đường cũng biết rõ ràng không thiếu 
sót. Tất cả mọi tư thế đi, đứng, ngồi, nằm, ngủ nghỉ, nói 
năng và 1m lặng, nhất cử nhất động đều ở trong sự nhận 
biết rành rõ, quán xét phân biệt không nhằm lẫn. 

Những điều này nghe rất đơn giản, nhưng bắt tay 
vào thực hành thì không phải là chuyện giản đơn. Nếu 
mọi lúc đều có chánh niệm thì không có việc đi học trễ 
hoặc ít khi rớt đũa hay lọt muỗng trong khi ăn. Hoặc khi 
đi không bị vấp té hay khi chạy xe thì hiếm khi xảy ra 
tai nạn giao thông. Thời nay tai nạn giao thông xảy ra 
rất nhiều, trong đó từ 80 % đến 90 % là do lỗi không có 
chánh niệm. Đức Thế Tôn là người có trí tuệ thậm thâm 
vô thượng được thê hiện trong các tư thế đi, đứng, ngồi, 
nằm và mọi sinh hoạt hằng ngày. 

Tất cả các bộ kinh lớn được mở màn băng những 
hình ảnh rất hoành tráng như xẹt hào quang hay hoa trời 
rơi như kinh Viên Giác thì nhập thần thông Đại Quang 
Minh Tạng... nhưng chỉ riêng bộ kinh Kim Cang trình 
bày trí tuệ Đại Bát-nhã siêu việt của Đức Phật được mở 
đầu bằng hình ảnh giản dị và gần gũi với đời thường. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 209 





Đoạn mở đầu của bộ kinh Kim Cang đã nói lên tất 
cả trí tuệ thậm thâm của Bát-nhã được thể hiện trong 
cuộc sống bình thường, đó là sự kỳ diệu độc đáo của 
Phật giáo như sau: “Sấp tới giờ thọ trai, đức Thể Tôn 
đắp y, mang bát đi vào thành theo thứ tự khất thực 
từng nhà. Khát thực xong, trở về rửa chân, trải tọa 
cụ và ngôi XUỐNg dùng cơm. Dùng cơm xong, rửa bái, 
rồi ngôi yên thiển định”. Như vậy. trí tuệ Kim Cang 
Bát-nhã Ba-la-mật nằm ngay trong những sinh hoạt 
thường ngày của đức Phật là chỗ thâm sâu vô tận, mà 
không mấy người nhận ra. Pháp sư Tăng Triệu nói 
rằng: “Những điều mà kẻ phàm phu xem thường thì 


, 


hàng Thánh nhân lại lưu tám `. 

Trong các pháp Bất cộng của đức Phật, pháp không 

chung này chỉ đặc biệt riêng Ngài mới có là: 
Nhất thiết thân nghiệp, tùy trí huệ hành. 
Nhát thiệt kháu nghiệp, tùy trí huệ hành. 
Nhát thiệt ý nghiệp, tùy trí huệ hành. 

Tất cả hành động, cử chỉ, lời nói và ý niệm của đức 
Phật đêu được trí huệ quán xét từ sự chánh niệm tỉnh 
giác lưu xuât dân dặt. Đây là pháp đặc biệt chỉ riêng 
Phật có. Thật ra, mọi người đêu có thê chánh niệm tỉnh 
giác nhưng không được trọn vẹn và thường xuyên như 
Ngài, cho nên gọi là Pháp đặc biệt. 

Nếu có thê thiết lập chánh niệm tỉnh giác trong mọi 
việc làm, thân đâu tâm đó thì sự tiên bộ trong học hỏi 


210 NĂM BƯỚC THỰC HÀNH 





tu tập không thể ngờ. Khi quét nhà, nếu đặt hết tâm vào 
trong từng nhát chối thì quét tới đâu sạch tới đó. Hoặc 
khi học bài, đọc kinh, mà dồn hết tâm trí vào mỗi câu 
mỗi chữ thì sẽ lãnh hội trọn vẹn nghĩa lý sâu sắc, thâm 
nhập hết vô lượng pháp nghĩa. Giống như rót nước từ ly 
này qua ly kia mà không có rơi ra ngoài dù là một giọt 
nhỏ. Sự tụng kinh hoặc niệm Phật cũng giống vậy. 

Do đặt hết tâm trí vào làm việc và trong lúc làm chỉ 
biết việc ẫy, không lo nghĩ việc khác thì hiệu quả đạt 
được vượt hơn người bình thường gấp cả trăm lần. Pháp 
sư Huyền Trang làm việc gấp hàng chục lần người bình 
thường hoặc ngài Cưu-ma-la-thập hay ngài Giám Chân 
trong vòng mười năm mà chấn hưng được Phật giáo 
Trung Hoa và Nhật Bản, để lại một công trình vĩ đại cho 
Phật giáo thế giới.Tất cả đều là do có chánh niệm tỉnh 
giác cùng tột, nên đạt tới vạn sự vô ngại của pháp giới 
Hoa Nghiêm. 

Trong khi đó, chúng ta làm việc không đạt hiệu quả 
hoặc xảy ra lỗi lầm sơ sót, thậm chí thất bại hoặc xảy ra 
tai nạn đều là không có chánh niệm tỉnh giác, thân ở đây 
mà tâm ở kia, làm chuyện này mà lo nghĩ chuyện khác. 

Ngày xưa, rất nhiều người tu có thể chứng đắc ngay 
tại chỗ ngồi nghe pháp là vì hội tụ đầy đủ ba nghiệp 
thanh tịnh thù thắng. Người giảng pháp thanh tịnh là 
Phật, chánh pháp thanh tịnh và tâm chánh niệm tỉnh giác 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 211 





thuần nhất của chư vị Tỳ-kheo, cho nên trong khi lắng 
nghe là liền được vào dòng Thánh và thấy pháp. 

Ngược lại, thời bây giờ, trong khi ở trên Thầy giảng 
dạy thì phía dưới học trò lo nghĩ ngợi chuyện khác hoặc 
nói chuyện tạp thậm chí ngủ gục. Do không có chánh 
niệm tỉnh giác, nên dù tu học đã lâu năm, nhưng không 
thấy được cốt tủy của Phật pháp và chăng thể ứng dụng 
tu hành đạt đạo. Như vậy giá trị và hiệu quả của chánh 
niệm tỉnh giác nằm ở chỗ làm việc không bị sai sót, 
tránh được những hành động và suy nghĩ tổn hại và giúp 
hoàn thành công việc đạt tới mức cực tốt và hơn thế nữa 
là làm cho nội tâm hoàn toản trong sạch. Trong kinh 7? 
Lăng Nghiêm có viết: “ÐĐem tâm luân hồi, phan duyên 
để nghe pháp, nên pháp ấy cũng là phan duyên ”. Tâm 
phan duyên là thầy nói mà mình phân biệt so sánh hoặc 
nghi ngờ, suy tưởng thì cái pháp đó trở thành pháp phan 
duyên. Hơn nữa, kinh V7ên Giác cũng dạy: “Dùng cái 
tâm quay cuông sinh ra hiểu biết lộn lạo mà muốn vào 
biển văng lặng mênh mông vô tận của Như Lai là điều 
không bao giờ có ”, (Dĩ luân hồi tâm, sinh luân hồi kiến. 
Ư nhập Như Lai đại tịch diệt hải chung bất năng chị). 
Cho nên, sự chánh niệm tỉnh giác là trái tim của tất cả 
pháp hành. Người có chánh niệm tỉnh giác mức độ cao 
sẽ phát huy được tất cả diệu dụng, từ sáu căn phát ra sáu đạo 
thần thông. Từ con mắt có thể nhìn thẩm thấu nội tâm của 
người khác, còn tai thì có thể nghe chuẩn xác từ rất xa. Các 
căn khác cũng đều có sự diệu dụng không thể nghĩ bàn. 


212 NĂM BƯỚC THỰC HÀNH 





Thần thông được phát huy là từ định tâm. Tâm an 
định là có chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác 
được thiết lập từ sự thu nhiếp sáu căn. Sáu căn được thu 
nhiếp từ sự soi xét thân tâm. Muốn soi xét thân tâm thì 
ba nghiệp phải thanh tịnh. Ba nghiệp được thanh tịnh là 
do gìn giữ oai nghi, giới hạnh. Đó là trình tự thăng tiến 
của Phật pháp. 

Không thể chỉ vừa mới niệm được hai, ba trăm câu 
danh hiệu Phật là có thể thành tựu cứu cánh, mà phải 
theo trình tự tu hành. Tất cả đều tuân theo đạo lý nhân 
quả và đạo lý Duyên khởi, “cái này có nên cái kia mới 
có”. Nắc thang thứ nhất chưa có thì chẳng bước lên nắc 
thang thứ hai, thứ ba... để đi đến nắc thang cuối cùng. 
Người mới tu học dù có được an lạc chút ít cũng không 
nên tự mãn hoặc nôn nóng, làm hỏng con đường tu học 
của mình. 

Bồ-tát Tịch Thiên đã đề cập rất nhiều tính chất quan 
trọng của chánh niệm tỉnh giác trong quyên sách “Nhập 
Bồ-tát Hạnh». Khi nói năng, im lặng phải đều biết rõ, 
nếu không có chú ý, kiểm soát thì dù nói sai làm trật 
mình cũng không hề biết. Khi ngồi nói chuyện hay ngồi 
một mình mà chéo chân đu đưa lắc nhịp đó là sự thô 
thiển. Vi tế hơn là lúc tĩnh tọa, thân ngồi nghiêm trang, 
nhưng bên trong tâm thì chạy nhảy lung tung. Chánh 
niệm tỉnh giác cần phải kèm thêm hiện tại lạc trú mới 
thật sự đúng nghĩa. Tâm an trụ ngay trong giờ phút hiện 
tại thì liền có an lạc. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 213 





Bước thứ năm: Sống nơi xa vắng, dẹp trừ chướng 
ngại, dứt hết phiền não, thành tựu rốt ráo 

"Này các vị xuất gia hãy đến đây hãy sống cô độc 
nơi xa vắng trong rưng, bên núi, dưới gốc cây, những 
chỗ trồng vắng yên tịnh, sườn non, động đá, đất trồng, 
làm cây hoặc vào bãi tha ma, sau khi đã đến nơi yên 
văng trải Ni-su-đàn, ngôi kiết già, chánh thân chánh 
nguyện nhiếp niệm nội tâm ”. 

Đây là bước sau cùng đức Phật khuyên mình hãy 
sông nơi xa văng, dẹp trừ chướng ngại, dứt hết phiền 
não mới thành tựu chỗ rốt ráo. Sống đơn độc ở nơi xa 
vắng trong rừng, bên núi, dưới gốc cây, những chỗ trống 
văng yên tịnh, sườn non, động đá, đất trống, lùm cây 
hoặc đến trong rừng hoặc vào bãi tha ma, sau khi đã đến 
nơi yên vắng trải Ni-sư-đàn, ngồi kiết già chánh thân, 
chánh nguyện nhiếp niệm nội tâm. 

Chúng ta đang tu ở chùa thì nơi xa vắng đó chính là 
chánh điện, từ sáng đến tối đều lên đó công phu. Trong 
hoàn cảnh hiện tại chưa được đầy đủ thuận duyên thì 
bước đầu tiên chúng ta cần phải tập tâm xa vắng. Sau 
này, đủ duyên chúng ta sẽ tìm những nơi xa văng mà nỗ 
lực, dồn sức thực hành. 

Trên thực tế, môi trường ở trong các chùa, tòng lâm, 
tự viện đã là nơi yên tĩnh thanh tịnh, việc quan trọng còn 
lại là chúng ta có chịu tu hay không? Đa phần chúng ta 
không bao giờ chịu hài lòng với những cái hiện có, mà 


214 NĂM BƯỚC THỰC HÀNH 





luôn phóng tâm đi tìm những việc xa vời, không sống 
được với thực tế. 

Không nhất thiết là ngay bây giờ phải bỏ trường 
lớp, bỏ chùa, bỏ thầy bạn đề đi vào rừng sông một mình. 
Ở lứa tuổi còn trẻ điều cần thiết quan trọng là phải học 
để nắm vững giáo pháp. Thực tập chánh niệm tỉnh giác 
ngay trong giờ học, tâm chỉ tập trung vào việc học và xa 
lia mọi thứ khác. 

“Đoạn trừ tham lam, tâm không não hại, thấy tài vật 
và các nhu dụng sinh sống của người khác không muốn 
được về mình. Người đó đổi với tham lam hãy tịnh trừ 
tâm ấy. Cũng làm như vậy đối với nóng giận, thùy miên, 
trạo hồi, nghỉ hoặc ”. 

Tham lam, sân giận, thùy miên, trạo hối và nghi ngờ 
là năm Triền cái che mờ tâm tánh. Triển là ràng buộc, 
cái là che đậy. Nếu phá được năm thứ ràng buộc che đậy 
này thì sẽ thành tựu Đạo quả. 

'“ “Thùy miên” là ngủ nghỉ. Chữ ngủ này có ý nghĩa sâu 
xa, mà phần thô bên ngoài là ngủ nhiều. Vi tế hơn là đến 
giờ ngủ không chịu ngủ, nhưng khi tới giờ fĩnh tọa, nghe 
pháp thì ngủ gục. Đây là một thứ phiền não ngăn chướng 
trí tuệ của mình gọi là hôn trầm làm cho tâm trí rơi vào 
trong chỗ lờ mờ, nửa tỉnh nửa mê. 

Ở mức độ sâu hơn nữa là tuy vẫn mở mắt tỉnh táo, nhưng 
tâm không thấy được chánh pháp và không tự soi xét sự thật 
của thân tâm. Đó là ba trạng thái thùy miên của tâm từ thô 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 215 





cho đến tế. Người còn bị năm thứ này trói buộc, ngăn che 
thì không bao giờ sạch hết phiền não và không thể bước vào 
dòng Thánh. 

“Trạo hối” có nghĩa là lao chao, lóc chóc, lăng xăng, 
lúc nào thấy cũng như đang bận rộn, đi nhanh nói lẹ giỗng 
như mình là nhân vật quan trọng. Dù là những lúc rảnh rỗi 
vẫn hối hả, gấp gáp, đó là trạng thái của trạo hối. Những 
người như thế, tâm thường không an định. Đôi chân 
không lúc nào chịu đứng yên, dù không có chuyện 
nó vẫn muốn đi, còn đôi tay cứ muốn kiếm việc để làm. 
Tự mình bày ra để rồi tự chuốc lấy phiền não. Miệng 
chăng thê nín lặng, luôn bép xép suốt ngày. Thậm chí là 
nói những điều không cần thiết hoặc cố gắng nói trong khi 
người khác không muốn nghe... Những hành vi ấy được 
gọi là trạo cử. Sâu hơn một bậc nữa là trạo cử trong tâm, 
lúc nào cũng suy nghĩ lăng xăng trong đầu. Suốt cả ngày 
hết suy nghĩ cái này tới cái khác, thậm chí đến tối năm 
ngủ, nhưng nó cũng không chịu yên lặng, mà vẫn tiếp 
tục suy nghĩ. Dù không có việc gì đáng lo, nó vẫn làm 
mình mỏi mệt. Đây là loại trạo cử vi tế khó trị nhất. 
Vào thời đại bây giờ, có rất nhiều nguyên nhân gây căng 
thăng đầu óc khiến không ngủ được và phải dùng tới 
thuốc ngủ. Nếu trong tâm có quá nhiều loại trạo cử này 
thì dễ dẫn đến bị bệnh thần kinh. 

“Nghi ngờ” là nghe cái gì, thấy cái gì cũng nghi. Cần 
phải có chánh kiến mới phá được căn bệnh này. 


216 NĂM BƯỚC THỰC HÀNH 





Năm thứ này che mờ làm cho tâm mình ô uế, trí tuệ 
yếu kém. Cần phải dùng chánh pháp để phá tan chúng 
thì lúc đó trí tuệ sáng tỏ. Giống như đêm Rằm trăng 
văng vặc tỏa chiếu, nhưng bị mây đen kéo tới che mất 
ánh sáng. Phải nhờ gió thôi tan mây đen thì mặt trăng 
hiển lộ tròn đầy. 

Đối với các thiện pháp không còn do dự, đoạn trừ 
năm triển cái, làm tâm ô uế, tuệ kém yếu, để rồi ly dục, 
ly ác, bất thiện pháp cho đến chứng Tứ thiên, thành tựu 
an trụ. Bước tiếp theo là phải ly dục, ly ác, bất thiện 
pháp cho đến chứng Tứ thiền, thành tựu tâm yên định. 
Người tu đến được chỗ này là đã có nội lực rất khá. 
Trong kinh Phật chỉ dạy: “Này ông thầy giáo dạy toảm! 
Khi T)-kheo lìa dục, ly ác, bắt thiện pháp cho đến chứng 
Tứ thiên thành tựu an trụ. Như Lai đã đem lại nhiều lợi 
ích cho T)-kheo niên thiếu, nghĩa là khéo khuyên răn, 
dạy dỗ, khiển trách”. 

Chỗ này rất quan trọng, là người xuất gia đặc biệt 
là những vị còn trẻ tuổi đừng sợ người khác khuyên 
răn, dạy dỗ, khiến trách, mà phải có tâm ưa thích, 
mong muốn hy vọng được như thế vì điều đó sẽ đem 
lại rất nhiều lợi ích cũng như đem lại con mắt chánh 
pháp cho mình. 

Những bậc tiền bối, sư huynh nhắc nhở thậm chí quở 
phạt là đều muốn cho chúng ta tu hành tốt hơn. Tại sao 
chúng ta không thích bị khiển trách, nhắc nhở? Bởi vì có 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 217 





A„** 


“cái tôi” quá lớn. Sự chấp ngã càng cao thì vô minh càng 
dày. Ngược lại, nếu chúng ta thích được người khác chỉ 
lỗi để sửa chửa thì ngay đó là đã phá một phần Ngã chấp, 
trí tuệ hiển lộ và làm phát sinh công đức. Trong Kinh có 
đoạn: “Nếu có T)-kheo Thượng tôn Trưởng lão phạm hạnh 
kỳ cựu, Nhự Lai lại dạy tiễn thêm để thành tựu cứu cánh 
diệt tận hết thảy lậu hoặc ”. 

Tỳ-kheo Thượng tôn Trưởng lão phạm hạnh kỳ cựu, 
không phải là ông già bảy, tám chục tuôi, mà là những vị 
đã thành tựu ly dục, thiền định sâu dày, nay muốn đạt tới 
chỗ cứu cánh thì đức Phật sẽ chỉ dạy tiến thêm để thành 
tựu cứu cánh diệt tận hết thảy lậu hoặc. Mà muốn thành 
tựu rốt ráo thì cần phải sống nơi xa vắng để dẹp trừ 
chướng ngại, dứt hết phiền não. Cho nên trong suốt quá 
trình tu tập, nhất định chúng ta phải dành thời gian sống 
nơi xa vắng thì mới có thê tiến bộ đến chỗ sâu thăm. 

Các bậc Cao Đức thời hiện đại như Hòa thượng Trúc 
Lâm, Hòa thượng Vạn Đức sở đĩ có thể đem lại vô số lợi 
ích Phật pháp cho chúng sinh là đều từ nơi tịch lặng của 
tịnh thất. Chính từ nơi ấy, tất cả những bộ đại Kinh luận 
được phiên dịch và cho ra đời. Từ chỗ ngồi lặng lẽ trong 
đêm sâu mà phát minh ra tuệ giác của chư Phật ba đời. 
Đây là điều người tu cần phải lưu tâm. 

Như trên, đức Phật đã dạy năm bước tu tập theo một 
thứ tự rõ ràng để giúp người xuất gia dễ thực hành và đạt 
kết quả cao nhất. 


218 NĂM BƯỚC THỰC HÀNH 





Tóm lại, sự tu hành đêu năm tuân tự trong năm 
bước: 


1. Làm trong sạch ba nghiệp 

2. Soi xét thán và tâm 

3. Giữ gìn sảu căn 

4. Chánh niệm tính thức 

5. Sống nơi xa vắng, dẹp trừ chướng ngại, dứt hết 
phiên não, thành tựu rồt ráo. 

Vì đây là đường lối tu hành đến chỗ giác ngộ, chúng 
ta cân phải học thuộc nhuân nhuyên đê có thê ứng dụng 
vào trong mọi sinh hoạt hăng ngày. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 219 





MỘT HƠI THỞ 
PHÁ VÕ VÔ MINH 


Một vấn đề hết sức trọng yếu cần phải năm vững để 
ứng dụng tu tập của người xuất gia đó là chỗ chứng ngộ 
lý Duyên khởi của đức Phật từ Mười hai nhân duyên. 
Mười hai nhân duyên có chiều thuận và chiều nghịch. 
Chiều thuận gọi là “Lưu chuyển Duyên khởi”; chiều 
nghịch là “Hoàn diệt Duyên khởi”. Nói tiếng Việt cho 
dễ hiểu là “Sự thật trôi đi ” và “Sự thật trở về”. Như vậy 
đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ-đề là giác ngộ sự thật của 
sự thuận theo dòng sinh tử để trôi lăn trong biển khổ và 
từ sự thật đó mà quay trở về bến bờ giác ngộ. 


Sự thật trôi đi - Lưu chuyển duyên khởi 


Từ chỗ không thấy được sự thật mới tạo ra Hành 


220 MỘT HƠI THỞ PHÁ VỠ VÔ MINH 





nghiệp. Hành nghiệp dẫn thần Thức đi thọ sinh và hình 
thành bào thai gồm có Danh và Sắc (danh là tâm, sắc là 
thân). Bào thai dần có đầy đủ sáu căn gọi là Lục nhập. 

Khi được 3, 4 tuổi đứa trẻ bắt đầu thích sờ mó cái 
này cái kia, đây là giai đoạn của Xúc. Lúc này, đứa trẻ 
vẫn vô tư hồn nhiên với lời la măng vì lúc này cảm thọ 
chưa có hiển rõ. Đến lúc 11, 12 tuổi, khi bị la rầy thì 
đứa trẻ buồn và khi nghe khen thì vui thích, giai đoạn 
này gọi là 7o. Khi được 16, 17 tuổi bắt đầu phát sinh 
ra Ái (yêu thích), là chỗ quan trọng nhất dẫn dắt đi 
trong vòng sinh tử. Tới lúc 19, 20 tuổi là bắt đầu năm 
chặt, giữ chắc những gì mình yêu thích, có khi dẫn đến 
tranh đấu tạo nghiệp. Thậm”; chí thà bỏ thân mạng chớ 
không chịu mất mát, chia lìa đó là giai đoạn của Tủ. 
Từ chỗ nắm chặt đó mới bắt đầu tạo ra thành nghiệp 
mới cho nên có /⁄Zu. Đã có nghiệp thì nó sẽ tiếp tục 
dẫn đi trong luân hồi, cho nên mới có Sinh tiếp theo 
sau. Vì có sinh ra nên có Già, Bệnh, Chết và trong 
khoảng giữa đó là sầu bi khổ não. 

Vô minh cũng như hành nghiệp là nhân của quá khứ, 
còn cái 7c là chuyên qua đời thứ hai cho tới 4i, 7h, 
Hữu là kiếp hiện tại và đưa tới sinh qua đời thứ ba. Đó 
là nhân duyên xuyên suốt cả ba đời. Từ đây có thê gom 
gọn lại trong hai đời cho dễ thây. Khi người sắp chết, 
năm mê man, không còn nhận biết rõ ràng. Đó là trạng 
thái của ƒô minh. Vì Vô minh nên bị Hành nghiệp dẫn 
đi thọ thai ở cuộc sống thứ hai. Đây là cảnh trạng của 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 221 





những hạng phàm phu, riêng những bậc tu chứng trước 
khi qua đời thì tập hợp đồ chúng lại đặn dò và đọc kệ 
xong rồi thị tịch. Các Ngài đã phá vỡ vô minh, sạch hết 
phiền não, cho nên tỉnh sáng, chánh niệm vãng sanh hay 
an nhiên thị tịch. 

Xét sâu hơn nữa, chư Tổ dạy Mười hai nhân duyên 
chỉ ngay trong một tâm niệm. Vừa thấy hình sắc mà 
không thấy nó là vô thường, do các duyên hợp lại, mà 
cho là thật, là đẹp thì liền bị Vô minh. 

Vì Vô mĩnh nên tâm thức nhìn theo Hành nghiệp và 
từ đó lưu trữ trong nội tâm hình bóng của người hay vật 
và cứ theo một vòng tròn, yêu thích cho nên nắm giữ và 
tạo thành nghiệp v.v... Như vậy sự luân hồi của Mười 
hai nhân duyên được nhìn thấy rõ trong một tâm niệm. 
Sự thật trở về - Hoàn diệt duyên khởi 

Lúc đức Phật ngồi dưới cội Bồ-đề quán xét về sự 
chết là nỗi khổ lớn nhất mà chúng sinh phải chịu là từ 
sinh mà có. Ngài tiếp tục đặt câu hỏi và quán xét thì sự 
sinh này từ nghiệp dẫn mà có. Nghiệp có từ sự nắm chặt. 
Nắm chặt do yêu thích mà có. Yêu thích vì tưởng nó là 
đẹp, là thật nên mới yêu thích. 

Cho nên từ Mười hai nhân duyên gom lại còn sáu 
nhân duyên: Tử, sinh, nghiệp, nắm chặt, yêu thích, tưởng 
thật- tưởng đẹp - bền chắc lâu dài (vô minh). 


222 MỘT HƠI THỞ PHÁ VỠ VÔ MINH 





Từ sáu nhân duyên này trong kinh gom lại chỉ còn ba 
nhân duyên là: Hoặc-Nghiệp-Khổ. Do mê lầm nên tạo 
nghiệp và phải chịu khô. 

Từ ba nhân duyên đó gom lại chỉ còn một nhân duyên 
duy nhất đó là sự mê lầm của vô minh, nhìn thấy cái gì 
cũng thật, bền chắc và đẹp. Nói rõ hơn Vô minh là hiểu 
lầm về thân và tâm là có thật. Từ cái tưởng ban đầu này 
phát sinh ra những vấn đề rắc rối ở phía sau. 

Để phá được Vô mỉnh thì phải thấy được lý Duyên 
khởi. Trên thễ gian này chỉ có ba pháp ấn, trong đó chánh 
pháp Trung đạo Duyên khởi mới có công năng phá vỡ 
được vô minh si ám. Lý duyên khởi rất sâu rộng và có 
thê nhìn từ nhiều phương diện: Duyên khởi vay mượn, 
duyên khởi kết hợp, duyên khởi nương dựa, duyên khởi 
không có chủ... trong đó thì duyên khởi vay mượn là dễ 
thấy nhất. 

Vay mượn thì có vay mượn cơm, nước, không khí, 
ánh nắng v.v... và trong những vay mượn ấy thì vay 
mượn quan trọng nhất là không khí (hơi thở). 

Một hơi thở phá vỡ vô mỉnh. 

Ứng dụng phương pháp “Hứ vào 4 Di, thở ra Đà 
Phật” thấy rõ mạng sống này vay mượn trong từng hơi 
thở đó chính là dùng Trung đạo Duyên khởi Chánh Pháp 
để phá vỡ vô minh mê lầm. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 223 





Hơi thở có thê thấy trong từng giây, từng phút. Trong 
tất cả hành động và bất cứ lúc nào mình cũng phải thở 
hết, cho nên lúc nào cũng thấy được sự vay mượn tạm 
bợ của thân này. Quán xét như thế thì mỗi hơi thở phá 
vỡ một lớp vô minh, diệt trừ mê lầm, trí tuệ phát sinh 
và làm tăng trưởng công đức vô lậu. Nếu vô minh tiêu 
diệt thì hành nghiệp bị tiêu diệt và các chuỗi móc xích 
phía sau cũng tiêu diệt. Đó chính là con đường trở về 
Niết-bàn. 

Một minh chứng hùng hồn vĩ đại khác là ở trong bài 
kinh Quán niệm hơi thở, đức Phật đã chỉ dạy về mười 
sáu pháp quán về hơi thở. Đây là bài kinh cực kỳ quan 
trọng trong việc thực hành vào thời bấy giờ. 

Một hôm, đức Thế Tôn bảo với đại chúng rằng không 
muốn tiếp xúc với bất kỳ người nào trong vòng ba tháng, 
ngoại trừ người đem cơm. Trong ba tháng ấy, ngài tu 
pháp An-na-ban-na niệm để quán xét về hơi thở. 

Sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng thì từ mười sáu hơi 
thở ban đầu có thể rút gọn còn khoảng bảy hơi thở. Từ 
bảy hơi thở đó gom lại lần nữa chỉ còn ba hơi thở: 

- Hơi thở thứ nhất là nhận biết hơi thở vào ra, khéo 
buộc ý niệm. Khi thở vào thì biết nó đang vảo. Khi hơi 
thở ra thì biết nó đang ra. Thực hành như thế thì ý niệm 
của mình sẽ lắng dịu theo từng hơi thở và toàn thân của 
mình sẽ nhẹ nhàng, an lạc. 


224 MỘT HƠI THỞ PHÁ VỠ VÔ MINH 





- Hơi thở thứ hai là nhận biết trạng thái nhẹ nhàng, 
yên định và giải thoát của tâm niệm. Sau quá trình luyện 
tập một thời gian thì tâm sẽ nhẹ nhàng, yên định giải 
thoát những trói buộc của tham, sân, sI, phiền muộn. 
Lúc ẫy, chúng ta nhận biết được trạng thái nhẹ nhàng 
gọi là khinh an. 


- Hơi thở thứ ba là soi xét sự thật, buông bỏ không 
tham muốn, đạt tới chỗ vắng lặng. SoI xét sự thật tức là 
quán chiếu về vô thường, khổ đau hoặc quán chiếu về 
Duyên khởi Vô ngã của các pháp, tức là quán xét sự thật 
của thân và tâm để buông bỏ, không còn tham muốn và 
đạt tới chỗ vắng lặng của Niết-bàn tịch tĩnh. Đây là hơi 
thở quan trọng nhất. 


Bồ-tát Long Thọ! nói: “Pháp hữu vỉ vô thường, niệm 


I. Long Thọ Bồ Tát (Z##†Zt), thế ký I-II, là một trong những luận 
sư vĩ đại nhất của lịch sử Phật giáo. Người ta xem sự xuất hiện của Sư là 
lần chuyển pháp luân thứ hai của Phật giáo (lần thứ nhất do Phật Thích- 
ca Mâu- -TI, lần thứ ba là sự xuất hiện của giáo pháp Đát-đặc-la). Đại thừa 
Ấn Độ xếp Sư vào “Sáu Bảo Trang của Án Độ” — năm vị khác là Thánh 
Thiên (sa. ãryadeva), Vô Trước (sa. asaäga), Thế Thân (sa. vasubandhu), 
Trằn-na (sa. diñnãga, dignäga), Pháp Xứng (sa. dharmakïrti). Trong tranh 
tượng, Sư là vị duy nhất sau Phật Thích-ca được trình bày với chóp trên 
đỉnh đầu (nhục kế HỊ #, sa. usnTsa), một dấu hiệu của một Đại nhân (sa. 
mahãpurusa). Sư là người sáng lập Trung quán tông (sa. mãdhyamika), 
sông trong thế kỉ thứ I-II. Có rất nhiều tác phẩm mang danh của Sư nhưng 
có lẽ được nhiều tác giả khác biên soạn. Sư cũng được xem là Tổ thứ 14 
của Thiền tông Ấn Độ, là sơ tổ của phái Trung Quán hay Tam Luận và Tịnh 
Độ tông. Truyền thống Mật giáo cũng xếp Sư vào 84 vị Đại thành tựu (sa. 
mahãsiddha). 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 225 





niệm sinh diệt đễu thuộc nhân duyên không có tự tại. 
Vì không có tự tại nên vô ngã không có chủ. Do vô 
thường, vô ngã, vô tướng cho nên tâm không có chấp 
trước. Vì vô tướng không có dinh mắc cho nên vắng 
lặng Niết-bàn” 

Đại sư Ấn Thuận đã khen ngợi lời nhận xét của Bồ- 
tát Long Thọ: “Đây thật là danh ngôn cứu xét đến tim 
gan của Phát pháp `. 

Quán xét thấy rõ tất cả các pháp hữu vi vô thường 
luôn luôn sinh diệt biến đổi trong từng ý niệm đều thuộc 
về nhân duyên vay mượn, nương dựa với nhau, không 
có cái nào tự tôn tại. Do không có tự tại thì không có thật 
chủ (Vô ngã). Vì Vô ngã cho nên không có tướng thật. 
Vì thấy không có tướng thật, nên không có năm chặt và 
dính mắc. Do không có nắm chặt, dính mắc thì đạt tới 
chỗ vô tướng, cũng là chỗ vắng lặng của Niết-bàn. Cả 
ba pháp ấn đều có đầy đủ ở trong đó. Trong kinh 7gp 
A-hàm có ghi: “Cái nhìn Vô thường có thể kiến lập cải 
nhìn Vô ngã. Cái nhìn Vô ngã đưa mình đạt tới chỗ tịch 
tĩnh của Niễt-bàn ”. 

Tất cả pháp tu của Phật dạy, từ Nguyên thủy cho đến 
Phát triển đều không ra khỏi ba pháp ấn. Cho nên ứng 
dụng được hơi thở thứ ba là thấy được sự thật. 

Bây giờ từ ba hơi thở đó gom lại lần nữa chỉ còn một 
hơi thở duy nhất. Một hơi thở gì? 


226 MỘT HƠI THỞ PHÁ VỠ VÔ MINH 





Nếu tu theo pháp môn Tịnh độ thì ứng dụng: “Ở⁄⁄ 
vào A Di, thở ra Đà Phật”, thẫy rõ thân này chỉ vay 
mượn trong từng hơi thở và là duyên hợp tánh Không. 
Ngay chỗ đó không còn nắm chặt hay tham muốn thì 
tâm sẽ tự nhiên tịch tĩnh vắng lặng vào Niết-bản. 

Đối với những người tu theo những pháp môn khác 
thì chỉ cần quán sát: “Hít vào là mượn, thở ra là trả”. 
Thực hành rất đơn giản, chỉ một hơi thở mà trong các 
tư thế đi, đứng, nằm, ngôi đều thấy được sự vay mượn 
tạm bợ, không có “cái tôi”, như thế dần dần sẽ phá vỡ 
vô minh. 

Như vậy chỉ cần nhận biết là mình đang thở và thấy 
rõ sự vay mượn trong từng hơi thở là đi vào trong pháp 
tánh. Lúc nảo cũng có thể thực hành, vì dừng thở là chết, 
nên luôn luôn nhớ sự công phu tu tập của mình. Chúng 
ta cứ huân tập như thế trong từng giây, từng phút thì lâu 
ngày sẽ có công lực lớn và càng đi tới chỗ thâm sâu. Tất 
cả yếu nghĩa, tinh hoa của Phật pháp đều năm trong một 
hơi thở. Đó chính là con đường vào Niết-bàn. 

Trong bài kinh Toán số Muec-kiển-liên có diễn tả sự 
hỏi đáp giữa đức Phật và vị thầy dạy toán có tên là Mục 
-kiền-liên như sau: 

Thầy dạy toán Mục-kiên-liên hỏi Phật: 


- Thưa Sa-môn Có Đàm! Đối với những đệ tử mà 


Ngài răn dạy, khiển trách như vậy, tất cả đêu được trí 


huệ cứu cánh, nhất định được Niết-bàn chăng? 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 357 





Đức Phật trả lời: 

- Không nhất định như vậy. Có người đạt được, cũng 
có người không. 

Ông thầy thắc mắc: 

- Sao kỳ vậy? Đã có Niễt-bàn, có con đường dẫn đến 
Niết-bàn và có Sa môn Cô Đàm là vị Thây chỉ dạy rất rõ 
như vậy mà tại sao lại có người không đạt được? 

Đức Phật đáp rằng: 

- Ta muốn hỏi lại ông. Ông hãy tùy sự hiểu biết của 
mình mà trả lời Ta. Ông có biết rõ thành Vương Xá ở 
đâu và am tường con đường đến đó chăng? 

Ông thầy đáp: 

- Dạ, con biết thành Vương Xá và biết rõ con đường 
đi đến đó. 

Đức Phật hỏi tiếp: 

- Báy Siờ nếu có người muốn vào thành Vương Xá 
và người ấy hỏi ông con đường đi đến đó. Ông liên nói 
với người kia phải đi theo cách như thế....nhưng người 
đó không đi đúng theo lời chỉ dán của ông. Vậy người 
đó có đến được chăng? 

Ông thầy đáp: 

- Dạ, nếu không đi đúng theo con đường mà con chỉ 
dán thì không thê đi đên nơi. 

Đức Phát nói: 


228 MỘT HƠI THỞ PHÁ VỠ VÔ MINH 





- Cũng vậy, Ta chỉ rõ ràng trình tự, những ai cố găng 
nỗ lực tỉnh tấn đi đúng theo như vậy thì người đó đạt 
được Niếễt-bàn, đạt được trí tuệ cứu cánh. Còn nếu Ta 
chỉ như vậy, mà không chịu đi theo đúng như vậy hoặc 
đi lỗi khác hoặc không chịu đi thì làm sao đến được. 

Sau đó, vị thây dạy toán đã ca ngợi đức Phật hết lời: 

- Thưa Thế Tôn! Cũng như trong các loại căn hương 
thì trầm hương là tối thượng; trong các loại Sa la thọ 
vương thì Xích chiên đàn hương là bậc nhất, trong các 
loại thủy hoa thì Hoa sen là số một; trong các thứ hoa 
trên đất thì hoa Tu-ma-na là tối thượng. 

- Thưa Thế Tôn! Cũng vậy, ở trong thể gian giữa các 
Luận sĩ, Sa môn Cô Đàm là bậc nhất, tối thượng vì Sa 
-môn Cô Đàm như một Luận sĩ có thể khuất phục được 
tất cả các ngoại đạo dị học. 

- Thưa Thể Tôn! Nay con tự về nương Phật, về nương 
Pháp, về nương Tăng. Cúi mong đức Thế Tôn nhận con 
làm Uu-bà-tắc. Kế từ ngày hôm nay cho đến trọn đời, 
con quy y cho đến khi mạng chung. Xin Ngài hãy nhận 
con làm đệ tử. 

Sau đó, đức Phát đã thu nhận ông thây dạy toán Mục 
-kiên-liên làm đệ tử tại gia. 

Qua bài Kinh này, đức Phật đã chỉ dạy trình tự tu tập 
thật cụ thê rõ ràng. Vấn đề còn lại là sự nỗ lực thực hành 
của mỗi người xuất gia để luôn ở trong chánh pháp và có 
được cuộc đời tu sĩ an lạc. 


Chương IX 


XÂY DỰNG TĂNG ĐOÀN 


230 XÂY DỰNG TĂNG ĐOÀN 





XÂY DỰNG TĂNG ĐOÀN 


“Xây dựng người tu” hay “Xây dựng Tăng đoàn” 
hoặc thành tựu mục đích thật sự và giá trị chân chính của 
Tăng bảo là một vân đê cực kỳ quan trọng cân phải lưu 
tâm trong sự tu học của người xuât gia. Ca dao tục ngữ 
Việt Nam có ghi: 

Dù xây chín bậc phù đồ 
Không băng làm phước cứu cho một người. 

Hoặc: 

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp bảu. 

Nhà Nho nói con người là linh hồn của muôn vật. Ở 
trong vũ trụ này, con người được gọi là tôi linh, tức là 
vật linh thiêng có trí tuệ sáng suôt nhât, làm chủ cả vạn 
vật. Như vậy xây dựng một con người tôt, có tâm lương 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 231 





thiện, có tâm rộng lớn lo cho đất nước đã là quý, huống 
nữa là xây dựng được một người xuất gia chân chính. 

Dù xây dựng hàng chục ngôi chùa cũng không bằng 
xây dựng một Thiện nhân. Xây dựng được một trăm 
Thiện nhân cũng không bằng xây dựng được một Hiền 
nhân. Xây dựng được một ngàn Hiền nhân cũng không 
bằng xây dựng được một Thánh nhân. Xây dựng được 
hàng ngàn Thánh nhân cũng không băng xây dựng được 
một bậc Vô ngã vị tha có tắm lòng Bồ-tát, luôn ban rải 
tâm lòng từ đến tất cả muôn loài. Đó cũng chính là một 
vị Phật, bậc Giác ngộ cứu cánh rốt ráo. Chính vì thế, 
xây dựng người tu là một việc làm cực kỳ quan trọng và 
cần thiết, nhưng nhiều khi chúng ta quên mất và chỉ chú 
trọng vào việc xây dựng những ngôi chùa to lớn. 

Việc xây dựng một con người mê muội, phàm tục 
trở thành con người lương thiện, đạo đức, biết tu tập đã 
là một việc rất khó, huống nữa là phải xây dựng thành 
công một người xuất gia chân chính, thì càng đòi hỏi 
chúng ta phải nỗ lực cố găng rất nhiều. 

Trong quá khứ đã có rất nhiều tắm gương lớn của 
những vị thành tựu trong việc xây dựng bản thân mình 
cũng như cho những người khác. Người đầu tiên thành 
tựu rực rỡ trong việc xây dựng người tu là đức Thế Tôn. 
Người đã xây dựng được hai vị Tướng quân của chánh 
pháp đó là Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Mục-kiên- 
liên. Trong kinh 4-hàm, đức Phật đã khen ngợi ngài Xá- 


232 XÂY DỰNG TĂNG ĐOÀN 





lợi-phất là “mẹ sinh ra các phạm hạnh” và ngài Mục- 
kiền -liên là “mẹ nuôi dưỡng các phạm hạnh”. 

Do sự giáo hóa của ngài Xá-lợi-phất mà có rất nhiều 
người đã phát tâm xuất gia tu đạo, làm cho giáo đoàn 
ngày càng hưng thịnh. Ngài Mục-kiền-liên chịu trách 
nhiệm nuôi nắng chăm sóc cho đến khi họ trưởng thành. 

Từ hai Ngài đã xây dựng thêm tám vị đệ tử lớn nữa 
gọi là Thập đại đệ tử như: ngài Ca-chiên-diên, người có 
khả năng luận nghị bậc nhất, ngài Uu-ba-ly - bậc trì giới 
số một, Tôn giả La-hầu-la giữ mật hạnh không ai bằng. 
Ngoài ra còn có Đầu đà khổ hạnh thượng thủ Ma-ha Ca- 
diếp. Dưới sự khéo léo và tài tình, đức Phật đã xây dựng 
được mười vị đại đệ tử. Từ những vị đại đệ tử đó mà có 
các vị đại Bồ-tát chấn hưng lại giáo nghĩa Nguyên thủy 
cũng như phát triển Phật giáo Đại thừa như các ngài Mã 
Minh, ngài Long Thọ, ngài Vô Trước và ngài Thế Thân. 

Ngài Mã Minh Bồ-tát viết thành bộ Đại Thừa Khởi 
Tín Luận có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều tông 
phái lớn của Phật giáo. Bộ Trung Luận của ngài Long 
Thọ Bồ-tát phá tà, hiển chánh, xiên dương được giáo 
nghĩa sâu thăm nhất của Phật giáo gọi là “Thậm thâm 
Bát-nhã”, về sau trở thành một hệ thống tu hành và được 
các nhà nghiên cứu đánh giá là bộ Triết học xuất sắc ảnh 
hưởng khắp thế giới và Ngài được tôn làm bậc Tổ sư của 
tám tông. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 233 





Ngài Vô Trước, Thế Thân hình thành một con đường 
Duy thức của Đại thừa Phật giáo để cho hậu thế tiếp nối, 
như ngài Huyền Trang đã có đóng góp rất nhiều công 
sức cho việc phát triển Phật giáo tại Trung Hoa. Và sau 
này có các vị tiếp nối truyền thừa như ngài Lục tổ Huệ 
Năng, tuy nhiều lần được Hoàng đề Võ Tắc Thiên dùng 
chiếu chỉ mời vào cung mà Ngài vẫn từ chối. Hoặc như 
ngài Lô Sơn Huệ Viễn là Sơ tô của tông Tịnh độ, ân trên 
núi cao, tu hành suốt hơn ba mươi năm mà bóng của 
Ngài chưa từng rời khỏi núi, đạo đức của Ngài vang xa 
khiến các vị quan và các giới học giả phải hướng về non 
Lô đảnh lễ; hoặc các nước phải dùng tới hàng vạn quân 
binh đánh nhau để thỉnh rước ngài Cưu-ma-la-thập về 
làm quốc bảo và truyền bá Phật pháp. 

Ngoài ra còn có nhiều vị Cao Đức khác như: ngài 
Pháp Hiển, ngài Nghĩa Tịnh, ngài Giám Chân đã năm 
lần bảy lượt thất bại mà không từ bỏ quyết tâm thực 
hiện chuyến Đông độ. Nhờ công lao của các Ngài và các 
vị đệ tử mà Phật giáo Nhật Bản cuối cùng cũng hưởng 
được pháp vị. Ngài Giám Chân đã giúp chấn hưng hệ 
thống giới luật trong Phật giáo và xây nền tảng căn bản 
phát triên cho đến tận ngày nay. 

Thời cận đại thì có Đại sư Thái Hư với công cuộc 
cải cách sự học hành trong Phật giáo và ngày nay chúng 
ta có thể đến học tập tại các trường Phật học đều là nhờ 
công lao đề xướng của Ngài. Sau này có Đạo sư Ấn 


234 XÂY DỰNG TĂNG ĐOÀN 





Thuận biên tập những tác phẩm kinh điển dành cho 
nghiên cứu, hay học tập ở các viện Phật học. 

Ở Việt Nam, các vị như Hòa Thượng Vạn Đức, 
Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Làng Mai, Hòa 
Thượng thượng Trí hạ Quảng là những bậc Thạch trụ 
của tòng lâm đảm đương gánh vác đại pháp, truyền bá 
đạo lý, xoay chuyên bánh xe chánh Pháp. Ngài Đồng 
Minh phiên dịch trọn cả tạng Luật g1úp người tu đảo sâu 
vào giới luật. Và công lao cao dày của Thượng tọa Trụ 
trì chùa Hoằng Pháp đã đặt hết tâm huyết, sức lực vì sự 
phát triển chung cho Phật giáo Việt Nam. 

Để trở thành một người có sức ảnh hưởng rộng lớn, 
xây dựng thành công chính bản thân cũng như người 
khác như thế, các Ngài đã nương nhờ sự giáo dưỡng tận 
tụy của các bậc Cao Đức, của thầy Tổ cũng như phải 
trải qua rất nhiều thử thách khó khăn, gian khổ để tìm 
cầu học đạo, cộng thêm sự nỗ lực công phu, rèn luyện 
nghiêm khắc của bản thân. 

Nhìn lại những gương hạnh người xưa cũng như 
người nay, chúng ta cần phải tự sách tắn bản thân nỗ lực 
nhiều hơn nữa để sau này có thê làm được nhiều việc lợi 
ích cho mọi người giống như vậy. Nhà chí sĩ Phan Bội 
Châu nói rằng: 

Vi thử đường đời bằng phẳng cả, 
Anh hùng hào kiệt có hơn ai? 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 235 





Nếu đường đời luôn bằng phẳng êm xuôi thì anh 
hùng hào kiệt cũng không khác gì kẻ tâm thường. Vượt 
qua được những đoạn đường ngoăn ngoẻo, khúc khuỷu 
đây gian khô mới xứng đáng bậc anh hùng. Đó chính là 
những tâm gương sáng đê cho người sau học tập. 

Trong quyên sách Sống Chung An Lạc có trích dẫn 
mây điêm kinh nghiệm cân lưu ý của các bậc Tôn Đức 
vê việc xây dựng thành công cho chính mình và những 
người khác như sau: 

1. Làm cho mình trở thành một yếu tổ xứng đáng của 
Tăng đoàn băng cách đi, đứng, ngồi, năm trong chánh 
HIỆM. 

2. Thực tập hai việc căn bản tu tập là ái ngữ và 
lăng nghe. 

3. Muốn trao truyền những cái hay, cái đẹp thì chỉnh 
mình phải sông và làm hiện lộ vẻ đẹp đó trong sinh hoạt 
hãng ngày. 


Trao truyền không phải bằng lời nói, bằng lý thuyết 
suông mà bằng hành động, bằng cách mình chào hỏi, 
cách mình tiếp đãi bạn bè, nói năng và nghe người khác 
nói. Đức Phật gọi đó là sự “Trao truyền bằng thân giáo”. 


236 YẾU TÔ XỨNG ĐÁNG 





YẾU TỐ XÚNG ĐÁNG 


Cách xây dựng cho mình và cho người hay nhất là 
làm cho mình trở thành một yếu tố xứng đáng của Tăng 
đoàn. “Tăng” có nghĩa là thanh tịnh hòa hợp. Khi chúng 
ta đã học biết những giới điều, nội quy, nếp sống thanh 
cao, an bản và vui với đạo của một người xuất gia thì 
phải cố gắng hành trì, phấn đấu làm cho bản thân trở 
thành một người xứng đáng của đoàn thể Tăng già. 

Sự xây dựng cụ thể chính là thiết lập chánh niệm 
trong mọi sinh hoạt hằng ngày thông qua các hoạt động 
đi, đứng, ngồi, nằm. Đó là những viên gạch đề xây dựng 
lên tòa nhà vĩ đại Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 

Mỗi cử chỉ, hành vi trong chánh niệm của mình đều 
là những viên gạch để xây lên Đại Hùng Bảo Điện của 
đẳng Pháp vương, một ngôi chùa tâm linh bất diệt với 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 237 





thời gian. Còn ngôi chùa được xây băng gạch đá dù to 
lớn, vĩ đại nhưng rồi cũng sẽ có ngày tan hoại. 

Bậc Cô đức có dạy: “Giả sử xây dựng hàng ngàn 
ngôi tháp bằng bảy bảu hoặc đem thân mình làm giường 
tòa trải khắp Tam thiên cũng không bằng một niệm tịnh 
tâm vì sẽ thành tựu được Chánh giác”. Tháp báu rốt 
cuộc cũng hóa thành tro bụi, nhưng một niệm tịnh tâm là 
cái nhân để trở thành bậc Chánh giác thì sẽ còn mãi. Cho 
nên, tất cả sự xây dựng bên ngoài chỉ là phương tiện tạm 
thời, đều nằm trong quy luật sinh diệt. Còn sự xây dựng 
ở trong nội tâm sâu thắm và chánh niệm ngay trong mọi 
sinh hoạt của người tu là cực kỳ quan trọng và bất diệt! 


238 ÁI NGỮ VÀ LẮNG NGHE 





ÁI NGỮ VÀ LẮNG NGHE 


Đây là vẫn đề rất căn bản và quan trọng của một người 
tu, nhưng chúng ta đã quên mất hoặc xem thường vì chỉ 
lo học trên kiến thức, hiểu sâu, nói hay, hoặc tính toán 
những việc lớn lao... Một thiếu sót nghiêm trọng cần phải 
lưu tâm. 

Có ông thầy chiêm tinh nỗi tiếng về Thiên văn học. 
Hôm nọ, trong lúc đang đi trên đường, không biết vì 
lý do nào đó mà ông ta bị rơi lọt xuống giếng sâu. Sau 
khi được vớt lên khỏi miệng giếng, mọi người tò mò 
hỏi rằng: 

- Tại sao thầy giỏi việc trên trời mà việc ngay dưới 
chân thì không biết? 

Ông ta chỉ còn biết im lặng bởi vì chính ông cũng 
không hiểu được vì sao mình gặp nạn. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 239 





Cũng vậy, chúng ta luôn xem thường hoặc chăng 
bận tâm về việc giữ gìn chánh niệm trong các tư thế sinh 
hoạt hằng ngày hoặc quán xét lẽ thật của hơi thở, vì nghĩ 
rằng đó là những chuyện tầm thường, không cần nói mọi 
người cũng biết. 

Tâm lý chung của con người là hiếu kỳ, thích tìm 
hiểu những việc xa xăm, huyền bí, linh dị của thế giới 
bên kia hay là những chuyện không ai biết như diễn tả về 
cái chết, hoặc chuyện ở cảnh giới xa xăm nào đó. Trong 
khi những việc ở ngay nơi thân của mình thì không một 
chút hiểu biết. 

Không Tử cũng từng nói: “Wj ri sinh yên trì tử?” 
nghĩa là: “Việc sống còn chưa biết sao biết chuyện 
chết? ”. Giả sử bây giờ có người hỏi chân mày có bao 
nhiêu sợi lông thì liệu mình có trả lời được không? 
Không thấy được lỗ mũi ở ngay trước mặt vì suốt 
ngày chỉ lo nhìn ngó ở bên ngoài. Tu hành là quay 
trở về đề nhìn thấy những việc bình dị ở ngay nơi bản 
thân của mình. 

“Chú ý bước chân», lời cảnh báo được viết gần 
những nơi có bậc thang hoặc những đoạn đường trơn 
trợt ở các nước phương Tây đã chứa đựng cả trái tim 
của Thiên tập. Chỉ gồm bốn chữ, nhưng nó có sức mạnh 
giúp cho tâm phiêu lãng của mình quay trở về với thực 
tại trong từng bước chân. Chúng ta thường có thói quen 
nhìn ngắm những vật lạ mắt, đẹp đẽ hoặc để tâm nghĩ 


240 ÁI NGỮ VÀ LẮNG NGHE 





ngợi vu vơ chuyện quá khứ, vị lai hay mong cầu khao 
khát, cho nên khi làm việc thì bị hư hỏng và khi chạy xe 
thì xảy ra tai nạn giao thông. Chúng ta không thê ngờ 
chính ngay chỗ bước đi cũng chính là chỗ đã tới; đã đến 
trên từng bước chân, mỗi một bước đi là đến một bước. 

Thuở xưa, đức Thế Tôn du hóa khắp nước Ấn Độ, 
trong tâm thái “đi đê mà đi”, chăng phải đi đê mà đên. 
Điều này có vẻ lạ lẫm, nhưng đó là điều chân thật bình 
đị nhât. Khi chưa đi thì chưa đên, nhưng khi vừa bước 
đi chính là đã đên trong từng bước chân. Còn như cảng 
muốn đi mau lẹ để đến nơi thì càng không thê đến vì bị 
trẹo chân hoặc bị lọt hâm, sụp hô. 

Chúng ta quên thực tập những điều căn bản, nền 
tảng, mà chỉ lo chú trọng đên những điêu phi thường cao 
xa. Tuy nhiên, những điêu bình thường lại chứa đựng sự 
siêu việt. 

Một hôm, Thiền sư Ma Cốc cùng một số vị Tăng ghé 
vào một hàng nước ở gân Ngũ Đài Sơn đê giải khát. Bà 
lão chủ quán bưng nước trà đên xá chào và hỏi: 

- Kính hỏi các thầy, quý vị có thần thông không? 

Nghe bà lão hỏi như vậy, các vị đều trỗ mắt nhìn 
nhau. Khi ây bà lão nói tiệp: 

- Xin quý thầy xem lão già này trình thần thông đây. 

Dứt lời, bà cẦm bình trà rót vào từng chung nước và 
mời các vị ây dùng trà. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 241 





Đó là trình thần thông. Như vậy thần thông chân thật 
chính là chánh niệm tỉnh giác trong sự ăn, uống, trong 
từng bước đi hay trong từng ánh mắt. 

Ái ngữ và lắng nghe quan trọng như thế nào? Nếu 
không có sự tỉnh giác thì mỗi khi phát ra lời nói sẽ 
làm người khác buôn giận và đau khổ, nhiều ngày sau 
vẫn không thể ngủ yên, thậm chí đến vài tháng sau 
mỗi khi nhớ lại vẫn còn có cảm giác như bị kim châm 
trong lòng. 

Vào thời Tam Quốc, Gia Cát Không Minh là người 
có trí tuệ và tài biện luận hơn người. Một lần ra trận để 
nghênh chiến, ông ta đã dùng miệng lưỡi để chọc tức 
đối phương khiến cho một chiến tướng của Tư Mã ý 
hộc máu té xuống ngựa chết. “Miệng lưỡi chính gươm 
đao”, lời nói quả thật là một thứ vũ khí lợi hại có thê 
giết chết người. 

Người tu cần phải có lời nói từ ái hòa nhã, cung 
kính nhẹ nhàng trong mọi trường hợp. Nước luôn thanh 
lương mát mẻ, không thê trong nước mát mà phát ra lửa. 
Cũng vậy, người xuất gia phải có từ trường mát mẻ, nhẹ 
nhàng, thánh thơi, không thể trong mỗi ý nghĩ, cử chỉ 
đều có tham, giận xen vào. Đôi khi vì sự vô ý hay mất 
chánh niệm nhất thời của mình mà phát ra lời nói thô 
thiển khiến người khác buồn lòng. Thậm chí còn làm 
cho họ phá vỡ lòng tin đối với Tam Bảo (phá kiến). 


Ca dao Việt Nam nói rằng: 


242 ÁI NGỮ VÀ LẮNG NGHE 





Lời nói không mất tiên mua, 
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 

Người đời còn phải xét nét cần thận như vậy thì 
huống nữa là bậc xuất gia tu hành, thì sao có thể chăng 
lưu tâm. Hãy dành cho nhau những lời tốt đẹp, chan hòa, 
đừng vì hơn thua, được mất mà nói nặng lời làm mất 
tình cảm. 

Cũng vậy, sự cư xử giữa những huynh đệ trong đạo 
với nhau hay sự giao tiếp giữa thầy và Phật tử đều phải 
có sự tỉnh giác, cân thận từng ý nghĩ, chánh niệm từng 
lời nói để không xảy ra những lỗi lầm đáng tiếc. 

Kế tiếp, để có thể toàn thiện hơn nữa đức hạnh của 
người xuất gia, chúng ta cần phải học theo Hạnh lắng 
nghe của Bồ-tát Quán Thế Âm. Ngài đã tu hành thành 
tựu hạnh này và đạt đến chỗ rốt ráo, có được nhĩ căn 
viên thông. 

Muốn có từ bi thì trước tiên phải biết lắng nghe. Có 
lắng nghe mới có thê thấu hiểu và cảm thông; khi đã 
cảm thông thì mới có thê giúp đỡ cho mọi người. Thực 
hiện được như vậy chính là tình thương chân chánh của 
đạo Phật. Trong thực tế, có rất ít người chịu lắng nghe, 
tuy ngồi im lặng, nhưng chưa hắn lắng nghe. Tắt cả mọi 
người đều có thói quen thích nói hơn là nghe và muốn 
người khác phải nghe những gì mình nói. 


Thích nói hơn nghe 
Đã lâu ngày, hai huynh đệ A và B mới gặp nhau. A 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 243 





dự định tâm sự chuyện mười năm qua của mình, nhưng 
vừa nói được có mây câu thì B cất giọng, không có phút 
giây dừng nghỉ và từ đó cho tới hết buổi nói chuyện đều 
là thời lượng phát thanh của anh ta. Người như thế là 
giành nói, không muốn nghe. 
Thái độ không thích nghe và bực mình 

Trong một buổi phát biểu ý kiến, mọi người đều 
mong tới lượt mình. Trong khi người khác nói thì mình 
không chịu lắng nghe hoặc có khi còn khó chịu, cằn 
nhẳn vì người đó nói nhiều hoặc là phải nghe lại nội 
dung đã nghe rồi, nhưng không ngờ tới lượt mình thì nói 
mãi không thể dừng. 
Nghe mà không thật nghe 

Nhiều khi nghe nhưng không phải là lắng nghe. Vì 
chỉ nghe bằng lỗ tai, mà thật chăng có tâm lắng nghe. Sự 
nghe có ba cấp độ: 

- Nghe bằng lỗ tai. 

- Nghe bằng tâm 

- Nghe bằng thân. 


Nếu nghe bằng tai thì lời nói đi vào lỗ tai bên này sẽ 
chạy qua lỗ tai bên kia mất. Nghe bằng tâm là có tâm 
muốn lắng nghe. Ở cấp độ này thì có thể nghe hiểu, ghi 
nhớ được nội dung từ 50 % đến 60 %, nhưng có khi còn 
quên sót. Nghe bằng thần tức là tập trung hết tinh thần, 


244 ÁI NGỮ VÀ LẮNG NGHE 





toàn tâm ngưng đọng, lắng thần để nghe, vì vậy có thê 
vượt qua mọi ngôn ngữ thâm nhập đến chỗ sâu xa của 
nghĩa lý. 

Nghỉ ngờ và có thành kiến khi nghe 

Nghe người nói bất cứ điều gì thì trong lòng sinh 
khởi nghi ngờ không tin và bác bỏ. Hoặc là nghe với 
thành kiến bảo thủ ý kiến của mình. Từ trước tới nay, 
những kiến thức và kinh nghiệm đã trải qua đóng băng, 
tạo thành một khung kín ngăn cản không cho những ý 
kiến mới lạ của người khác đi vào. Không chấp nhận 
những lời khuyên bảo, nhắc nhở mà chỉ cho mình là 
người hiểu biết hoàn hảo. Như vậy là kiến chấp, thấy 
biết hạn hẹp. 

Thành kiến cố chấp là một loại phiền não trong tâm. 
Kiến thức hiểu biết dù rộng lớn cỡ nào cũng đều có giới 
hạn của nó. Bị chấp chặt cho đến chết những tri thức, 
chữ nghĩa thì người tu không thê nào thành tựu giác ngộ 
cứu cánh cùng cực. Chỉ có tâm không thành kiến thì vô 
lượng vô biên việc thấy nghe đều là tâm của Phật. 

Thiện Tài Đồng Tử đi khắp nơi để tham học Phật 
pháp với 53 vị Thiện tri thức. Từ đứa trẻ chơi nhà chòi 
cho đến người buôn bán, vua quan thậm chí tới những ca 
kỹ chốn lầu xanh cũng đều thấy đạo lý ở nơi họ. Nhờ biết 
mở rộng tắm lòng đề lắng nghe và đón nhận những giáo 
pháp mới mẻ thông qua những sinh hoạt ngành nghề 
trong cuộc sống hằng ngày như vậy mà ông đã nhanh 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 245 





chóng thành tựu Bồ-tát đạo chỉ trong một đời. Sự viên 
dung vô ngại của vạn pháp, một tâm muôn hạnh trang 
nghiêm, tròn sáng đầy đủ tất cả công đức là tinh thần vô 
cực của kinh Hoa Nghiêm, là chỗ tối cao của Phật thừa. 

Chấp vào cái hiểu biết của mình và cho là đúng, nghe 
ở ngoài tai mà trong tâm không chấp nhận, hay là nghe 
xong liền so sánh phân biệt đối chiếu, rồi sinh tâm lấy bỏ 
thì đều không có được cái nghe trọn vẹn. 

Muốn đạt được như thế, trước cần phải tháo gỡ những 
thành kiến, cô chấp trong tâm của mình. Ngày xưa, trước 
khi thuyết pháp, đức Phật đều lặp lại: “Này các T}-kheo! 
Các ông hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ cho kỹ, Ta sẽ vì 
các ông mà nói ”, mục đích là để giúp cho chúng ta thấy 
được sự thấy biết chân thật. 

Lúc Tô Đông Pha trụ tại chùa Đông Lâm, Lô Sơn có 
làm một bài thất ngôn tuyệt cú như sau : 

“Tiếng khe hết thảy toàn là Phật, 

Sắc núi đều là thanh tịnh thân. 

Đêm qua tám vạn bốn ngàn kệ, 

Ngày khác làm sao nói với người? ” 

(Khê thanh tận thị quảng trường thiệt 

Sơn sắc vô phi thanh tịnh thân 

Dạ lai bát vạn tứ thiên kệ 

Tha nhựt như hà cử tợ nhân?) 


246 ÁI NGỮ VÀ LẮNG NGHE 





Khi tâm thanh tịnh rồi thì màu núi là sắc thân của 
Phật, nghe tiếng nước chảy là lời Phật nói. 

Hiện tại trong lúc nghe kinh, học pháp mà tâm của 
chúng ta đầy phiền não hoặc cảm thấy mệt mỏi là vì 
không có tâm chân thành trong tu học. Tu trong cái nghe 
là một pháp môn rất đặc biệt. Thành tựu được cái nghe 
này, chúng ta sẽ thấy được sự kỳ diệu trong tất cả sự 
diệu kỳ. Tất cả âm thanh, sắc tướng xung quanh đều là 
cơ duyên đề chúng ta thấu triệt được sự thật. Do ái ngữ 
và lắng nghe có tầm mức quan trọng như thế, cho nên 
mọi người cần phải ứng dụng thực hành đề có được lợi 
ích thiết thực trong cuộc sống. 

Trong vô lượng vô biên chư Bỏ-tát, Bồ-tát Quán Thế 
Âm là người được chúng sinh cung kính, đảnh lễ nhiều 
nhất, mỗi khi gặp khô đau là họ liền nhớ tới Ngài. 

Tại sao Ngài lại được quý kính như thế? Là vì Ngài 
tu hạnh Nhĩ căn viên thông để lắng nghe hết những 
âm thanh của tất cả chúng sinh đang đau khổ mà cứu 
giúp, cho nên tất cả chúng sinh đều muốn nương về với 
Ngài. Vì Bồ-tát tu nhân như vậy nên được quả như vậy. 
Ngài đã đi vào lòng người với 32 ứng thân hóa hiện 
trong vô lượng cảnh giới để giáo hóa và cứu độ. Mỗi 
khi đảnh lễ, chúng ta cần phải nhớ hạnh nguyện của 
Ngài để ứng dụng tu tập, chăng phải chỉ cầu nguyện 
suông trên lời nói. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 247 





Theo luật nhân quả tương ứng, chúng ta tu tập về cái 
nghe đến mức độ nào, thì sau này sự lợi sinh của mình 
cũng sẽ tương xứng ở mức độ đó. Nếu chúng ta chỉ nghe 
được những người khen, thì sau này mình chỉ giúp đỡ 
hay cứu độ được những người đó. Còn những người đối 
nghịch, khinh chê mình, do không thấu hiểu, nên chẳng 
thể làm lợi ích cho họ. 

Trong sự tu tập, chúng ta cần phải khéo nghe được lời 
những người chống đối, không cùng chung chí hướng. 
Thậm chí những lời chỉ trích phê bình hoặc nói xấu cũng 
là “những viên thuốc quý” giúp mình điều chỉnh thân 
tâm và có được lợi ích vô cùng. Cái nghe như thế được 
gọi là “cái nghe xây dựng”. 


248 CUỘC SÓNG TRIÊN HIỆN VÉ ĐẸP 





CUỘC SỐNG TRIỂN HIỆN VẺ ĐẸP 


Muốn trao truyền những cái hay, cái đẹp thì phải 
thể hiện được bằng chính cuộc sống của mình. Không 
phải trao truyền bằng lời nói hoặc trên lý thuyết mà 
bằng hành động thiết thực, thông qua cách chào hỏi, 
tiếp đãi bạn bè, nói năng và lắng nghe người khác nói. 
Đức Phật gọi đó là sự trao truyền bằng thân giáo. Thân 
giáo là một sự trao truyền quan trọng, không thê thiếu 
trong đạo Phật. 

Một lời nói hay, một cuốn sách tốt cũng có lợi ích 
cho mọi người. Tuy nhiên để có lợi ích rộng lớn hơn và 
tạo được nhiều sức mạnh hơn thì cần phải thể hiện bằng 
hành động trong cuộc sống. Sống và làm hiển lộ được 
những vẻ đẹp trong sinh hoạt hằng ngày, thì sự tu hành 
mới có giá trị thật sự. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 249 





Hiện nay sách kinh, đĩa giảng, sách nói,... được phổ 
biến rất rộng rãi dưới nhiều hình thức và cả trên mạng 
internet, việc tra cứu hay tìm hiểu một vẫn đề đều trở 
nên dễ dàng và đầy đủ, nhưng mọi người vẫn muốn đi 
tìm cho mình một vị Thây. Bởi vì, tuy pháp nói lên sự 
thật, nhưng chữ nghĩa chỉ là những khung hình chết 
cứng, duy chỉ có con người mới là linh hồn sống động 
của muôn vật. Khi con người đã thâm nhập được pháp 
và thê hiện được nó thì sức mạnh sẽ gấp trăm triệu lần so 
với những giáo pháp nằm trên giấy trắng. Chính vì thế 
mà đức Phật hay các vị Thánh Tăng, các bậc Tôn Đức 
có đạo hạnh, giới phẩm chơn tu không cần nói văn hoa, 
dài dòng, nhưng vẫn được mọi người cung kính và phát 
tâm quy y với Tam Bảo. 

Chỉ một câu nói đơn giản: “7hồi! Hãy về ăn chay, 
niệm Phát đi!” của Hòa thượng Vạn Đức mà từ nửa 
vòng trái đất, những người có sự hiểu biết rộng lớn và 
có tài ăn nói vượt bậc cũng phải tìm về đề đảnh lễ dưới 
chân Ngài. Chỉ có bốn chữ: “Ăn chay, niệm Phật” mà 
sau khi nghe xong, mọi người đều thực hành theo. Đó 
chính là sự kính nề, quý trọng đạo đức tu hành của Ngài. 
Ngài đã thê hiện được đạo lý ngay trong cuộc sống, lẫy 
bản thân của mình để giáo hóa cho người. 

Trong khi có trăm ngàn người quỳ ở dưới đảnh lễ và 
tác bạch, nhưng phong thái của Ngài vẫn trang nghiêm, 
trầm lặng như đang ở trong đại định. Sau khi mọi người 
tác bạch xong quỳ rất lâu để chờ đáp từ, nhưng Hòa 


250 CUỘC SÓNG TRIÊN HIỆN VÉ ĐẸP 





thượng chỉ nói gọn: “A Di Đà Phật”. Đó chính là thân 
giáo ở ngay trong dáng vẻ đức tướng và cũng là bài pháp 
sông trong từng oai nghi, cử chỉ. 

Ngày xưa, lúc còn khó khổ, không có đủ giấy viết, 
Hòa Thượng đã đồ đầy cát vào một cái chậu, phả cho 
bằng phẳng mặt rồi học viết chữ Nho trên đó. Nhờ nỗ 
lực vượt khó như vậy mà về sau, Ngài dịch rất nhiều 
kinh điển có giá trị cho người sau đọc tụng. Ngoài ra, 
vào những năm ấy đang là thời chiến tranh, súng đạn 
nỗ vang rền xung quanh, mà Ngài vẫn ngồi ung dung 
dịch kinh như chẳng có gì xảy ra, còn mấy vị Thị giả 
đang ngồi chép kinh đều hoảng sợ bỏ chạy mất; chứng 
tỏ công phu định lực của Ngài thật kiên có. 

Đại sư Thiên Thai Trí Khải, Tổ của tông Thiên Thai, 
lúc còn ấn trên núi tu hành, vì không có tiền mua dầu 
nên Ngài đã gom nhặt những trái thông, cành cây gãy 
đốt lửa để đọc kinh sách hoặc tận dụng những đêm có 
trăng sáng thì lấy kinh ra đọc. Nhờ phấn đấu hết mình 
như vậy mà sau này Ngài mới có thể phân định toàn bộ 
hệ thống giáo pháp của đức Phật thành năm thời thuyết 
giáo và tắm môn giáo pháp (Ngũ thời Bát giáo). 

Nhị tổ của tông Tịnh độ Đại sư Thiện Đạo, mỗi khi 
công phu, Ngài không tính thời gian mà ngồi niệm Phật 
tới khi nào không thể niệm được nữa mới đi nghỉ. Ngài 
đã đề lại cho hậu thế những tác phẩm có giá trị. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 251 





Ngài Milarepa, Tổ sư của Mật Tông được tôn xưng 
là “Thích Ca của xứ Tây Tạng”. Trong quá trình tu học, 
Ngài chỉ ăn lá cây, da xanh như màu lá đến mức làm 
cho những người thợ săn và tiều phu hoảng Sợ tưởng là 
gặp quỷ. Ngài đã hy sinh cả cuộc đời để tìm đạo và cuối 
cùng chứng đắc thần thông tới chỗ cứu cánh, phân thân 
hóa độ ngay khi còn tại thế. Lúc sắp nhập diệt, Ngài đã 
nói những lời giống như trong kinh Di Giáo của đức Phật 
thuở xưa, chư Thiên đã bay xuống tán thán rải hoa cúng 
dường và vây quanh nghe thuyết pháp. 

Gần đây có nhiều vị Cao Tăng ở các nước Thái Lan, 
Miến Điện tu hành chứng ngộ ngay trong một đời và có 
một số vị khác thuộc lòng ba tạng kinh điển của Nam 
tông. Không những đọc xuôi mà các ngài còn có thê đọc 
ngược từ sau ra trước. Những vị ấy được chính phủ xem 
như là “Bảo vật của quốc gia”. 

Một ngày của các vị Cao Tăng từ lúc thức dậy thì 
nghiên cứu kinh điển đến tối khuya thì ngủ rất ít để dụng 
công tu hành. Đến khi sự tu hành đắc lực thì các ngài 
không cần nói, cũng không làm, mà mọi việc tự nhiên 
thành tựu, trong kinh gọi là “vô tác diệu lực” (không 
làm, nhưng có sức mạnh diệu kỳ). Còn chúng ta ra công 
dụng sức rất nhiều nhưng hiệu quả không được bao 
nhiêu là bởi vì chưa sống được hết với những lời Phật tổ 
dạy. Thời nay, chúng ta có đầy đủ sách vở, phương tiện 
để tu học, nhưng lười biếng, buông lung, nghe pháp thì 
ngủ gục hoặc thích vui chơi, không màng đến nội điển. 


252 CUỘC SÓNG TRIÊN HIỆN VÉ ĐẸP 





Hôm nảo, công phu lố thời gian chừng năm, bảy phút thì 
sinh phiền não. Chúng ta tu hành chắng có một chút cố 
găng, nhưng muốn được vô tác diệu lực. Việc gì cũng 
phải có nhân mới có quả, chúng ta mong cầu như vậy là 
chưa thấy rõ được nhân quả. 

Cần phải tìm đọc nhiều hơn nữa các gương hạnh 
người xưa đề thấy được dù có tu hành thật nhiều, nhưng 
vẫn chăng thê sánh với các Ngài, vì sự thấy biết, hành 
trì tu học của mình còn quá nhỏ hẹp, cạn cợt. Hiện nay 
chúng ta mới tu hành được chút ít an ổn liền tự mãn. 
Lẫy ít cho là đủ, chưa được mà nói đã được, chưa chứng 
mà cho đã chứng là Tăng thượng mạn. Chỉ hài lòng với 
những điều nhỏ bé của phàm phu thì chắng thể thấy 
được sự rộng lớn bao la của hàng Bồ-tát, Thánh Tăng. 

Vì vậy, muốn trao truyền những cái hay đẹp cho 
người sau thì chính bản thân phải sống và làm hiển lộ 
được những vẻ đẹp đó trong những sinh hoạt hằng ngày. 
Cuộc sống của người tu rất đẹp, một vẻ đẹp xuất trần. 


Chúng ta cần phải học thông nội điền, hiểu sâu rộng 
cốt lõi của chánh pháp, nắm vững tâm yếu của Phật tô. 
Phải biết rõ gốc và ngọn, cái nào là cứu cánh và phương 
tiện. Hiểu rõ con mắt của mười hai bộ Kinh, trái tim của 
ba Tạng, nắm vững ba pháp ấn và thông đạt lý Duyên 
khởi, tánh Không của vạn vật để nghiền ngẫm, quán 
chiếu. Ăn cũng phải nghĩ tới nó, ngủ phải nghĩ tới nó, 
thậm chí nằm mơ cũng phải thấy nó. Thực hành như vậy 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 253 





mới có cơ hội khám phá chân lý vĩ đại, gia tài vô tận của 
Phật tổ truyền trao gọi là Chánh Pháp Nhãn Tạng (Kho 
tàng của Chánh Pháp). 

Có nghiền ngẫm và sống được với chân lý thì cuộc 
sống hiện tại của mình mới toát ra được sức mạnh của 
chánh pháp và đó là cái đẹp của đạo Phật. Trong khắp 
nhân gian thiên thượng và muôn loài sáu đường không 
có gì có thể sánh với trí tuệ vô thượng của đức Phật. Chỗ 
cứu cánh cùng cực của đạo Phật là chân lý bất diệt tột 
cùng hoàn thiện đẹp mãi với thời gian. Nét đẹp đó từ nơi 
công phu tu tập thể hiện ra hành động và cách nghĩ. 

Người đời nói: “Con mắt là cửa số của tâm hôn”, 
cho nên khi chúng ta nhìn vào người khác với ánh mắt 
như thế nào thì người ta có thể nhận biết được ý muốn 
của mình. Cho nên trong đạo nói: “Bố thí không phải chỉ 
là tài vật ở bên ngoài mà từ ảnh mắt, vẻ mặt, lời nói,... 
đều có thể thực hành bố thí”. 

“Mắt thương nhìn cuộc đời”. Đem con mắt từ bì 
để nhìn mọi người, ban trải tình thương với cái tâm vô 
điều kiện. 

Tiếp theo là thể hiện qua cách chào hỏi khi đón 
khách hay tiếp Tăng. Thời bây giờ sự cung kính của vị 
Tăng trẻ đối với các bậc Trưởng thượng đã khác xưa 
rất nhiều. Không phải khác theo chiều hướng đi lên, mà 
theo chiều giảm xuống. Khi xưa mỗi khi người tu gặp 
nhau thì hết mực cung kính xá chào rất vui vẻ. Nếu vì 


251 CUỘC SÓNG TRIÊN HIỆN VÉ ĐẸP 





điều kiện không tiện cho việc xá chào thì cũng nở một nụ 
cười cung kính hoan hỷ. Ngược lại, thời nay vào chùa, 
nhiều huynh đệ lỡ chạm mặt nhau thì không muốn nhìn. 
Ở phương Tây, đang đi ngoài đường mà gặp mình thì họ 
luôn chủ động dừng lại chào hỏi rất vui vẻ. Nếu người 
tu không làm được sự xã giao thì làm sao có hòa hợp 
Tăng? Muốn xây dựng chung cho Phật pháp thì phải xây 
từ những cái nhỏ nhặt bình thường ấy. 

Như trên, chúng ta đã tìm hiểu về phần xây dựng 
người tu từ trong nội tâm, lời nói, hành động, cách nhìn 
nghe, cách cư xử và chánh niệm tỉnh thức trong từng 
bước chân. Chúng ta hãy học hỏi và cố gắng noi theo 
gương hạnh của người xưa và tin chắc rằng tất cả sẽ làm 
được như vậy. 


Kia đã là trượng phu, Ta đáy cũng vậy. 
Chớ có xem thường mình mà lui sụt! 


Chương X 


NGƯỜI XƯA KHUYÊN NHỦ 


256 TỰ LƯỢNG KHÍ CHẤT VÀ NĂNG LỰC 





TỰ LƯỢNG KHÍ CHẤT VÀ NĂNG LỰC 


Đại sư Liên Trì nói: “Người xưa từng nói đạo đực là 
gốc căn bản làm người ”. Đúng vậy, cội gốc làm người 
là phải có nền tảng đạo đức, sống với nhau phải có tình 
nghĩa. Người muốn làm việc lớn lao phải tự lượng khí 
chất và năng lực của mình. Trong kinh 4-hàm, cũng ghi, 
lúc nào nên tu pháp thấp, lúc nào nên tu pháp cao, lúc 
nào nên tu chỉ, lúc nào nên tu quán đó là người khéo 
biết được căn cơ, trình độ cũng như khéo biết tùy lúc 
mà linh động uyên chuyên. Người tu cần phải có nền 
tảng căn bản đạo đức của một con người. Hòa thượng 
Tinh Vân nói: “Có rước có sau, lúc đầu như thể nào thì 
về sau cũng như thể ấy, người khác giúp mình thì mình 
phải biết ơn và đên ơn ”. Cần phải tự lượng xét khả năng 
của mình ở mức độ nảo, tức là nhìn lại thật kỹ trong nội 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 257 





tâm, xem xét chỗ nào còn xấu dở, để dùng phương pháp 
chỉnh sửa. Nêu không, chúng ta sẽ học theo chiêu hướng 
viễn tưởng, không đi sát với thực tế và không có kết quả 
hữu ích thiệt thực. Đại sư Liên Trì! dạy: “Ø đời muốn 
lập chí lớn làm việc lớn, trước hêt phải tự lượng khí chát 
và năng lực của mình huông chỉ Phật pháp cao thám vì 
diệu, lẽ nào người thường có thê tùy tiện tiêp nhận lãnh 
ngộ được sao? ”. 

Có tổng cộng 5 hạng người học Phật: 

1. Người học Phật theo phong trào. Thấy người khác 
học, thì mình cũng xu hướng theo, mà không có mục 
đích rõ ràng. 

2. Người học Phật để trở thành một con người tốt. 

3. Người phát tâm đi tu là để nghiên cứu học hỏi cao 
sâu, gọi là “Đa văn quản kiên”. Suôt cuộc đời xuât gia 
chỉ đê tham khảo nghiên cứu thu thập thật nhiêu kiên 
thức về Phật học. 


I. Liên Trì Đại Sư (1535-1615), Tăng nhân đời Minh, họ Thẩm, tên Châu 
Hoằng, tự Phật Huệ, pháp hiệu Liên Trì, người xứ Nhân Hòa, nay là Hàng 
Châu Trung Quốc, khai sáng và trụ trì chùa Vân Thê ở núi Vân Thê thuộc 
Hàng Châu. Năm 17 tuổi thi đỗ, văn chương nổi tiếng khắp trong vùng. 
Năm ngài 27 đến cầu xuất gia với Hòa thượng Tính Thiên ở Tây Sơn, 
người vợ sau đó cũng xuống tóc xuất gia. Đại sư đạo cao đức trọng, một 
đời hóa độ không biết bao nhiêu người hữu duyên, trước tác để lại rất 
nhiều, như: A-di-đà kinh sớ sao, Vãng sanh tập, Tịnh độ nghi biện, Thiền 
quan sách tấn... Toàn tập của Ngài gọi là “Vân thê pháp vị”, tính tông cộng 
là 32 quyền. 


258 TỰ LƯỢNG KHÍ CHẤT VÀ NĂNG LỰC 





4. Người học Phật để tìm những tư tưởng cao siêu 
mầu nhiệm, vượt ra ngoải sự hiểu biết của người bình 
thường. 

5. Người xuất gia để tìm con đường chuyền hóa, tìm 
ra phương pháp chuyền đổi mê lầm trong nhận thức, phá 
vỡ vô minh, chấm dứt phiền não, đạt được an lạc. 

Trong năm hạng người trên, hạng người cuối cùng là 
bậc trí tuệ sáng suốt. 

Phật pháp là một bảo vật mà khắp thế gian không có 
gì có thê sánh băng, chẳng phải một người bình thường 
không có đạo đức, phẩm chất căn bản của một con người 
có thể nắm giữ. Như Đại sư Liên Trì nói: “7ượng căn 
lợi khí rất mực tài trí thông mình đi nữa cũng chỉ có hại 
mà thôi!” 

Khi tư cách con người chưa hoàn thiện, thì không 
thể bàn tới việc tu hành thành Phật. Bởi vì nền tảng ở 
dưới khiếm khuyết, cho nên chăng thẻ tiến vào cảnh giới 
vô tận của Bồ-tát đề làm lợi lạc cho chúng sinh. Chắng 
những như thế, không có nền móng đạo đức căn bản thì 
dù có học bất cứ pháp môn gì cũng không có được nhiều 
lợi ích, mà có khi ngược lại. Đại sư Liên Trì cũng từng 
dạy: “7rí lực càng cao, chướng ngại càng lớn, tu hành 
càng khó thành tựu ”. Không có nền tảng đạo đức mà có 
trí lực cao, thì chướng ngại càng lớn, những người học 
cao mả không có đạo đức thường hay tự mãn, tự cao 
luôn cho mình là tài giỏi hơn người khác. Ý niệm đó 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 259 





hoàn toàn trái với tông chỉ vô ngã của đạo Phật. Cư sĩ 
Bàng Uân có làm một bài kệ như sau: 


“Mười phương cùng tụ hội 
Mỗi người học vồ vỉ 

Đây là trường tuyển Phật 
Tám không được đậu về”, 


Có những vị Cao Tăng tuy có những người không 
có học thức cao, nhưng lại có lòng tha thiết với Phật 
pháp và tâm từ bi sáng suốt. Vì thế, chúng ta không thê 
đem trí lực bình thường của thế gian mà cân đo, đong 
đếm những việc vô vi Bát-nhã. Bồ-tát Long Thọ từng 
dạy: “Không là bằng với giải thoát. Không là bằng với 
Niết-bàn ”. 

Chữ “Không” ở đây không phải là không có gì, mà 
là thấu suốt các pháp đều rỗng không. Đã là Không thì 
không có “cái tôi”. Do không nắm vững được mục tiêu 
của việc tu học, cho nên chúng ta càng tu hành thì càng 
đi lạc đường lúc nào cũng không hay. Bởi vì từ lúc đầu 
phát tâm, đã đặt lệch mục tiêu tu hành là học lây bằng 
cấp để không bị người khác xem thường, mà không phải 
học vì mục đích để giác ngộ thấu suốt chân tướng của 
nhân sinh và vũ trụ. 

Đại sư Liên Trì cũng nói: “Người không có đạo hạnh, 
sao có thể làm người xuất gia tu hành? ” Từ nơi căn bản 
đạo đức mà xây dựng nên nên tảng tu học thì sẽ được 
vững chắc, không bị sụp đồ về sau. Chưa cần nói tới trí 


260 TỰ LƯỢNG KHÍ CHẤT VÀ NĂNG LỰC 





tuệ, giác ngộ, thần thông diệu dụng, chỉ cần xem tư cách 
đạo đức của người đó đối với thầy, đối với huynh đệ, 
đối với Phật tử, đối với cha mẹ như thế nào cũng đủ biết 
được người này có thê tu hành thành tựu hay không? 

Mỗi khi bưng chén cơm để ăn, mình nhớ công ơn 
cực khổ, nhọc nhẳn của rất nhiều người làm ruộng, nấu 
nướng, đó là đạo đức; lúc khoác chiếc áo vào người thì 
nhớ đến công ơn của người may dệt, không dám hủy 
phạm khi nó chưa hư, đó là đạo đức; khi đọc những lời 
kinh tha thiết chân thành của Phật, nhớ đến thâm ơn sâu 
dầy của người đi trước, nhớ đến công lao khó nhọc của 
thầy Tổ mà có gắng nỗ lực tu hành, đó là đạo đức. 

Đạo đức không phải làm những việc to lớn vĩ đại, 
mà chính những điều rất gần gũi trong cuộc sống của 
mình. Người có thể làm tốt những điều ấy, được gọi 
là người có đạo hạnh. Như lời dạy của Đại sư Liên 
Trì: “ Ngày nay người có chút ít trì thức đã vội vàng tập 
tành học cách chủ giải khảo cứu biên chép chẳng khác 
nào những thư sinh nhà nho chuyên làm con mọt sách. 
Người có tri thức hơn chút nữa thì tầm chương trích cú 
những lời dạy của Cổ nhân rồi vay mượn một cách máy 
móc, biên chép thành sách rồi cho là của mình. Nắm 
bắt những thứ cặn bã, vụn vặt như ngói gạch phế thải 
của chư vị Tổ sư đã bỏ đi, vậy mà cứ cho là của mình 
sáng tác, thật đúng là làm trò “thả hình bắt bóng” 
chẳng được gì cả, ngược lại còn làm cho người trí chê 
cười ”. Ngài quở trách rất nặng những hạng người chỉ 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 261 





biết tích lũy văn chương chữ nghĩa mà không chịu tu 
hành thì không đủ tư cách xuất gia. 

Chư Tổ muốn chúng ta không dừng lại trên câu 
chữ, ngôn từ lưu loát hay “tầm chương trích cú”, mà 
phải năm được nghĩa lý thâm sâu ở trong những văn tự, 
ngôn ngữ đó. Phải tiêu hóa được những lớp chữ nghĩa 
ấy thì mới có thể thấy được chỗ thâm ý của Phật, ổ 
muốn truyền trao. 

“Càn tuệ há tránh khỏi võ thường”. Người quả 
thông minh dễ bị những sự hiểu biết rộng lớn của mình 
làm chướng ngại trên bước đường tu tập, gọi là “Sở tr 
chướng”. Vì có sự hiểu biết rộng, nên chúng ta thường 
hay ý lại vào đó và không chịu học hỏi kinh nghiệm của 
người khác chỉ bày. Trong tu tập Phật pháp, sự chấp 
vào hiểu biết nhiều pháp môn, thì càng khó trị hơn nữa! 
Nhưng dù thông minh hiểu biết rộng nhiều, cũng phải 
đành thúc thủ trước vô thường sinh tử. Đó chăng phải là 
chỗ chắc chắn đề người có trí nương tựa. 

Trong việc tu học, cần phải khéo lấy cốt tủy của đạo 
Phật làm nền tảng và phải đạt đến chỗ “tâm can” của 
Phật tô. Được như thế thì dù cho ai nói gì, tâm mình 
cũng an nhiên bắt động. 

Ngược lại, không biết được cốt tủy của đạo Phật 
thì dễ bị trôi dạt theo ngọn gió của tri thức, pháp môn, 
không biết đến bao giờ có thê dừng lại. 


202 TỰ LƯỢNG KHÍ CHẤT VÀ NĂNG LỰC 





Cho nên, người mới bước vảo tu không nên chuyên 
sâu vào một pháp môn, vì như vậy vô tình sẽ bám chấp 
vào pháp môn đã được học là số một, thầy của mình là 
bậc nhất và sinh tâm khinh thường, bài bác những môn 
khác. Cần phải học thắng vào chỗ tâm yếu của Phật tổ, 
để thấy rõ con đường phải đi, không bị lầm lạc. Hoặc 
là sau một thời gian tu học, gom góp được một số kiến 
thức về ngôn từ Phật học, mỗi khi đi đến đâu chúng ta 
cũng dương dương tự đắc cho mình là thông thái, nhưng 
nào ngờ chỉ làm trò cười cho người trí tuệ. Nhớ lại lời 
dạy của Đại sư Liên Trì: “Đát đai đã được cải thiện phì 
nhiêu màu mỡ rồi, sau đó mới có thể trồng cây gieo hạt 
được tốt tươi. Đất tâm cũng vậy, một khi đã được tỉnh 
thuần rồi thì đạo lý mới có thể tin hiểu thọ trì. Đạo lớn 
Bồ-đề chí cao vô thượng mới có thể kỳ vọng thành tựu ”. 

Ngài Bách Trượng thăng tòa khai thị cho đại chúng. 
Khi Ngài nói tới câu: “74m địa nhược không, huệ nhật 
tự chiếu ”, đất tâm nễu trỗng không thì mặt trời trí tuệ 
soi sáng, ngay lúc đó có một vị thầy bỗng nhiên khai 
ngộ tại chỗ. Ánh sáng mặt trời là biểu trưng cho chánh 
pháp Vô thượng của đức Phật. Có được điều này thì sự 
giác ngộ cùng tột mới có thể thành tựu.Tâm tinh thuần 
rất quan trọng. Tất cả hành động, lời nói, suy nghĩ đều 
nhắm thăng một hướng tới mục đích giải thoát. 


Một tám lưu xuất ra muốn hạnh 
Muôn hạnh đêu trở vê một tâm. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 263 





Dùng một tâm để làm tất cả mọi việc và tất cả mọi 
việc đều trở về nơi một tâm cầu giác ngộ. Với một tâm 
tinh thuần như vậy sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng tin hiểu 
và thọ trì được giáo pháp. 





2604 MỘT PHEN SÓNG CHẼT 
MỘT PHEN SỐNG CHẾT 


Đại sư Liên Trì từng dạy: “Người xuất gia cần phải 
chủ ý! Lên cao phải tự biết mình bé nhỏ, chớ nên tự 
đại. Đừng vọng nói Bát nha, lạm giải tảnh Không mà tự 
chuốc lấy tai ương. Ngàn vạn lần xin khuyên người xuất 
gia đừng vì một chút danh lợi bèo bọt mà tham đắm hư 
vinh. Hãy tu dưỡng phẩm hạnh đạo đức của mình, đem 
hết tâm lực tỉnh thần mà tu tập. Quyết một phen sống 
chết, lâu ngày tự nhiên tâm được bừng mỏ, sẽ bước đến 
nơi cửa ngỏ giác ngộ. Sau đó mới có được sự thể hội 
chân chánh, không bỏ muôn hạnh cũng chẳng nhiễm 
mây trần, suốt ngày chẳng vướng “không” mà cũng 
không dính “có”. Đó chính là đạo lý “Đệ nhất Nghĩa 
đế”. Chơn không diệu hữu mới là trí tuệ chân thật của 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 265 





Phật pháp. Xin những người xuất gia hãy một lần để 
tâm cứu xét! ”. 

Khi đứng dưới đất bằng, chúng ta thường lầm tưởng 
rằng mình cao lớn, nhưng khi leo lên đỉnh núi cao, mới 
thấy núi sông, trời đất rộng lớn vô biên, còn mình rất 
bé nhỏ. Trong Phật pháp thì càng học cao, hiểu rộng 
thì càng thấy mình bé nhỏ. Đối với đại đương trí tuệ vô 
tận của Phật thừa thì những cái thấy biết của mình chưa 
bằng một giọt nước trong biển đại tịch diệt của Như Lai. 

Khi hiểu sâu Phật pháp thì mới thấy sự hiểu biết của 
mình so với trí huệ của Phật chưa bằng một hạt cát trong 
sa mạc. Những bậc Tôn Đức chân chính tu hành càng 
lớn tuổi thì càng khiêm cung, nhân từ, độ lượng đối với 
tất cả chúng sinh. 

Không được đem giáo lý Vô thượng của Phật để ngụy 
biện cho những nghiệp xấu và thói hư của mình. Như lời 
dạy của Đại sư Liên Trì: “Thà chấp có như núi Tu-di 
mà côn được qua lại trong nhân gian thiên thượng, chớ 
đừng chấp không như hạt cải thì lọt xuống Địa ngục 
giống như tên bắn ”. 

Nói “Kông” là dùng để trị bệnh phiền não của 
mình. Nói “Có ” là để giúp mình tu tập muôn hạnh, tích 
lũy phước báo công đức. 

Một chú Sa-di nghe thầy Tỳ-kheo già tụng kinh với 
chất giọng khàn khàn, nên đã chê rằng: 


- Sao ông tụng kinh giống tiếng chó sủa quái 


266 MỘT PHEN SÓNG CHÉT 





Chú Sa-di không hề biết rằng vị Tỳ-kheo đó đã 
chứng quả A-la-hán và chỉ với một câu nói đó mà chú 
Sa-di phải chịu năm trăm đời làm thân chó. 

Tuy nói về mặt lý tánh thì không có người nhận, 
cũng không có người trao, nhưng trên mặt sự tướng thì 
nhân quả thiện ác không bao giờ sai chạy. Kinh Duy Ma 
Cát có đoạn: “Không người, không Ta, không thọ nhán. 
Nghiệp thiện hay ác vẫn không mất” (Vô nhân, vô ngã, 
vô thọ giả. Thiện ác chi nghiệp diệt bất vong). 

Khi xưa, chư tổ luôn khắc ghi chữ “Tử” vào trong 
tâm trí để tự cảnh tỉnh bản thân phải luôn nhớ tới sự vô 
thường. 

Tại phòng khách của ngôi chùa Phổ Đà ở Đài Loan 
có viết một chữ “Tử” thật to để cho mọi người khi vừa 
bước vảo liền có thể nhìn thấy và chiêm nghiệm. Chỉ với 
một chữ này đã nói lên đầy đủ diệu nghĩa thâm sâu suốt 
49 năm thuyết pháp của Thế Tôn và cũng chính nhìn 
thấy được sự già chết, nên Ngài mới phát tâm cầu đạo 
giải thoát. 

Trong công phu tu tập hằng ngày, nếu chúng ta tự 
đặt mình vào trường hợp chỉ còn sống được có một ngày 
nữa là chết, thì liệu mình còn có tâm trạng để vui chơi 
thong thả hay không? Thói quen trong tâm ý của chúng 
ta là luôn nghĩ sẽ sống mãi, mà quên đi một ngày nào 
đó thân này sẽ chết, cho nên cứ mãi nhởn nhơ cho qua 
ngày hết tháng. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 267 





Phải lấy gương của chư Phật, chư Tổ noi theo để tự 
mình cảnh tỉnh và nỗ lực tu tập. Đem hết tâm lực mà tu 
hành thì lâu ngày tâm được khai sáng, thấu suốt tất cả 
vạn pháp. Một khi bước đến cửa giác ngộ, vào thành trì 
Niết-bàn thì mới có thê không bỏ muôn hạnh mà chắng 
nhiễm mảy trần và không vướng vào “Không”, mà cũng 
không kẹt nơi “Có”. Làm tất cả việc mà như không có 
làm gì, bởi vì thấy rõ bản chất của mọi sự vật đều rỗng 
không. Lúc đó mới thấy được diệu dụng của Đệ nhất 
nghĩa đề, chân không diệu hữu, từ chỗ chân thật sinh ra 
cái nhiệm mầu. 

Chính vì cái “có” cho nên không có, ngược lại chính 
cái “không có” lại có tất cả. Trong Kinh nói: “Sự /hậti 
giống như trái ngược với thế gian. Nếu như ai tin được 
thì bước vào địa vị của Thánh nhân `. 

Từ một người khố rách, áo ôm, đi xin ăn ở ngoài 
đường có được mấy lon gạo, đó là có; tiễn thêm một 
bước là người vừa đủ ăn, có được chút ít tiền của, cũng 
là có; tiễn thêm bước nữa, người giàu dư dật ăn uống, 
đầy ắp tiền của, về phía vật chất thì họ sướng hơn người 
vừa đủ ăn, nhưng họ vẫn chịu khô về mặt tinh thần; lên 
bước nữa là người giàu nhất thế giới cũng vẫn khổ sở. 
Vì “có” là hữu hạn, cho nên dù là lớn như thế nào, thì 
nó cũng vẫn năm trong phạm vi giới hạn. Còn “không” 
thì vô hạn, tất cả mọi vật từ cây cảnh, sự vật, con người 
và muôn loài trong vũ trụ này đều là của mình. 


268 MỘT PHEN SÓNG CHÉT 





Các vị Đại đức thuở xưa nói: “Người tốt nhất là 
người xuất gia ”, hoặc trong nhân gian nói: “Một người 
xuất gia thì chín đời tổ tiên được sinh lên cõi Trời ”. Như 
lời ngài Liên Trì dạy: “Ty những câu nói trên là tản 
thản người xuất gia, nhưng chưa xác định rõ rằng lợi 
ích của Hgười. xuất gia. Người xuất gia không cán phải 
cày cấy mà vận có cơm ăn, không dệt vải mà vẫn có ảo 
mặc, không cân phải mua nhà thuê phòng mà vẫn có 
nơi cứ trú. Quốc vương, đại thân và tín đô, thi chủ đêu 
cung kinh, không bị bắt đi lính, không bị người dân quấy 
nhiễu, được tự nhiên vui vẻ, thanh nhàn phóng khoáng. 

Tất cả những thứ đó là lợi ích người xuất gia chăng? 
Hạt gạo của tín thí lớn tợ núi Tu Di. Nếu đạo lớn không 
thành thì phải mang lông đội sừng trả. 

Như vậy, xem đây để đủ thấy đối với người xuất gia 
thì ẩn nấp bên trong một tai họa lớn, còn nói gì là lợi 
ích. Một ngày kia lão Diêm vương sẽ tính toán cơm tiễn 
với anh. Lúc ấy xem anh lấy gì mà bồi thường? 

Lợi ích của người xuất gia là thoát được phiên não, 
dập tắt vô mình, chứng đạt Vô sanh pháp nhân, liễu 
thoát sinh tử. Đó mới là việc làm tối thắng, cao quỷ 
hơn hết trong nhân gian thiên thượng, hơn nữa cha mẹ 
và dòng họ cũng nương nhờ đây mà thấm nhuân đức 
hạnh. Nếu không như lời này thì dù cho giàu đến thiên 
vàng vạn bạc hoặc được vinh hiển làm Quốc sự bảy đời 
Hoàng để cũng chẳng có lợi ích! 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 209 





Để nói thật, tôi vạn lần lo Sợ phạm vào lỗi lầm lớn 
này. Đồng thời nói với các bạn cùng tu với nhau, hãy 
cảnh giác lo sợ mà cô gắng tỉnh tấn vượt lên. Phải 
xem những bậc thượng lưu, chớ nhìn theo những kẻ 
thấp hèn ”. 

Chúng ta cần phải nhìn gương hạnh của những bậc 
xuất gia chân chánh hay những vị chân tu có đạo cao 
đức trọng, hy sinh thân mạng để làm lợi ích cho nhiều 
người, không nên so sánh với người thế tục để tự làm 
nhục ý chí tiến tu của mình. Hoặc thỉnh thoảng, nhìn 
thấy người này, người kia có đồ này hay vật nọ vừa mắt 
thì cũng thầm mong muốn, luôn bị tâm hư dối dẫn đi mà 
không biết. Cần phải thâu tâm trở về bằng cách “ vào 
A Di, thở ra Đà Phật”, phải lo thở, nếu không sẽ chết 
liền, còn tất cả những thứ kia chỉ là đồ đỏm! 

Nếu một mặt dụng công tu hành, nhưng một mặt vẫn 
tiếp tục phóng tâm vọng tưởng mong cầu đủ thứ việc thì 
cả hai đường đều mất. Đời không hưởng được ngũ dục, 
mà tu cũng không hưởng được pháp lạc, cho nên cuối 
cùng “ơ lửng một đời, lấy gì nương cậy?” 

Một khi đã quyết định tu hành thì phải dứt khoát hy 
sinh thân mạng, đem hết ý chí tinh thần, khả năng để 
chuyên ròng trong nội điển chánh pháp. Nội điển là nền 
tảng căn bản nhất của Phật pháp mà bắt cứ người tu nào 
cũng phải năm vững. Trong ngũ minh thì nội minh là 
cái quan trọng nhất cần phải lưu tâm. Trừ phi trí lực của 


270 MỘT PHEN SÓNG CHÉT 





chúng ta dư thừa, thì mới nên học thêm những bộ môn ở 
bên ngoài. Không có sự thâm hậu ở trong pháp nghĩa thì 
chúng ta không thể vận dụng Phật pháp vảo trong cuộc 
sông thực tế. Sự tu học cần phải nắm vững cội gốc. 

Dù cho học hết cả cuộc đời của mình thì pháp nghĩa 
của Phật dạy vẫn là vô cùng, vô tận. Chỉ cần chúng ta 
hiểu thấu suốt đến thật tướng của một câu hay một chữ 
ở trong kinh điển thì có thể chuyển phàm thành Thánh. 
Không cần nghĩ những việc khác ở bên ngoài, chỉ cần 
nương chánh pháp thấu hiểu được chính mình. Khi hiểu 
được mình thì sẽ hiểu hết mọi thứ, đạt được “Nhất thiết 
chủng trí”. 

Không cần lo làm sao có thể hoằng pháp giúp người. 
Trước phải tự giác thì tự nhiên có năng lực giác tha. 
Giống như đèn sáng rồi thì ở đâu nó cũng có thê soi, dù 
lúc đó không muốn, mọi vật xung quanh cũng tự sáng. 
Bây giờ cây đèn của mình còn tắt mà nghĩ cách soi cho 
người khác là điều không thực tế. 

Cũng không tu hành nghiêng lệch vào hai thái cực. 
Một là muốn xong, tu cho mau. Vừa xem xong bộ phim 
Hư Vân Hòa thượng hay Giám Chân Đông Độ thì về 
sáng đêm không ngủ, chiều nhịn ăn, đi đâu mắt cũng 
lim dim, tay cầm xâu chuỗi... nhưng được chừng bảy 
ngày hay nửa tháng, xong rồi năm ngủ cả ngày, không 
còn hành trì gì nữa! Thỉnh thoảng lại nổi lên một cơn 
anh hùng lửa rơm, phựt lửa cháy dữ đội rồi tắt lịm. Tu 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 271 





hành như thế thì chẳng bao giờ đạt Đạo. Hoặc là xuất 
gia vào chùa lâu ngày, sinh tâm khinh lờn, nhàm chán 
việc tu hành, không còn ý chí phấn đấu giải thoát, tự vứt 
bỏ chính mình, buông tay cho lọt luôn xuống hầm hó, 
vực thắm, vĩnh viễn không còn cơ hội giác ngộ. Buông 
lung ba nghiệp, dong ruồi sáu căn mà muốn thành tựu 
thì “thật là vô lý». Đương nhiên, tu tỉnh tắn vẫn tốt hơn 
làm biêng, nêu phải chọn một trong hai cách tu thì phải 
chọn tinh tân, nhưng phải kèm theo trí tuệ chân chánh 
mới có thê thành công. 

Một hôm, đức Phật nghe một vị thầy tụng kinh với 
giọng tụng thảm não, bị aI. 

Đức Phật đi đến hỏi: 

- Lúc còn ở nhà, ông từng làm nghề gì? 

Vị Thầy thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Khi con còn ở nhà là nhạc sĩ chơi 
đàn. 

Đức Phật hỏi tiếp: 

- Khi dây đàn quá căng mà đánh đàn thì âm thanh 
nghe như thế nào? 

Vị thầy trả lời: 

- Bạch Thế Tôn! Âm thanh nghe không hay và chát 
chúa. 

Đức Phật hỏi tiếp: 


272 MỘT PHEN SÓNG CHÉT 





- Vậy khi dây đàn chùn quá thì lúc đó tiếng đàn nghe 
như thê nào? 

Vị thầy trả lời: 

- Bạch Thế Tôn! Không thê phát ra âm thanh hay. 

Đức Phật hỏi tiếp: 

- Vậy khi dây đàn không căng cũng không chùn, vừa 
phải thì âm thanh thê nào? 

Vị thầy trả lời: 

- Bạch Thế Tôn! Tiếng đàn tuyệt diệu. 

Đức Phật nói: 

- Sự tu hành cũng giống như lúc ông căng dây đàn để 
đánh đàn vậy thôi! 

Ngay lúc đó, vị thầy kia tỉnh ngộ và quyết tâm tu hành, 
và một thời gian ngăn sau đó ông đặc quả A-la-hán. 

Cần phải giữ tâm ở mức trung đạo và bền bĩ lâu dài. 
Ngay lúc còn trẻ, hùng tâm tráng chí còn mãnh liệt phải 
lợi dụng cơ hội năm bắt thời cơ ngay lúc này tập trung 
nghiên cứu Phật pháp, tu hành, làm tât cả các việc công 
đức, đi sâu vào nội điển chánh pháp. Phải biết nắm bắt 
cơ hội, dựa vào lúc bâu nhiệt huyêt đang hừng hực mà 
làm sức mạnh đê tu hành. 

Kế nữa là phải biết tránh tiếp duyên xúc cảnh, giữ 
gìn sáu căn. Nêu có điêu kiện thuận lợi, thì nên tìm 
những nơi núi rừng thiên nhiên xa văng mà ân dật dụng 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 273 





công, như thế về sau mới có thể gánh vác được ngôi 
nhà Phật pháp to lớn và làm lợi ích cho chúng sinh. 
Thấy rõ được mục đích, ý nghĩa của việc làm thì chúng 
ta mới có thể bền tâm vững chí, giữ vững con đường 
đạo đức và làm tròn bổn phận của một người xuất gia. 
Ngoài ra, còn luôn phải xoay lại nhìn tâm của mình 
từng phút từng giây. Không đề bị tâm thức lừa gạt, hẹn 
lần này lần khác, bất chợt cái già ập đến, thân thể đau 
nhức thì chăng còn cơ hội để công phu nữa. Người biết 
tu là phải hạ thủ dụng công ngay đây hiện giờ, trong 
mọi lúc mọi nơi. 

Nền tảng đạo đức của người xuất gia là truyền thống 
và nguyên lý vĩ đại của đức Phật, những người sau cần 
phải đi theo những con đường này đề đạt đến Niết-bản. 
Nếu đi ngược với con đường này, chính là đi vào trong 
sinh tử. Không những Phật Thích-ca mà Phật Tỳ-bà-thi, 
Phật Thi-khí, Phật Tỳ-xá-phù, Phật Câu-lưu-tôn, Phật 
Câu-na-hàm, Phật Ca-diếp cho đến sau này Phật Di-lặc 
cũng như những vị Phật tương lai đều thực hành giống 
như vậy. 





274 MỤC LỤC 
Mục tục 
LỜI GIỚI THIỆU 5 
LỜI GIỚI THIỆU 7 
LỜI NGỎ 9 
CHƯƠNG I: Ý NGHĨA XUẤT GIA 
Ý Nghĩa Xuất Gia 14 
Ba Nghĩa Của Sa Môn 17 
CHƯƠNG II: MỤC ĐÍCH XUẤT GIA 
Năm Hạng Xuất Gia 26 
Mục Đích Xuất Gia 34 
CHƯƠNG III: GIÁ TRỊ XUẤT GIA 
Buông Bỏ Thế Gian 40 
Chân Chánh Xuất Gia 46 
CHƯƠNG IV: UY NGHI GIỚI HẠNH 
Uy Nghi Trong Sinh Hoạt 56 
Giới Hạnh Thanh Tịnh 68 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 


275 





CHƯƠNG V: ĐẠO HẠNH XUẤT GIA 
Căn Bản Vững Chắc 
Kính Trọng Bậc Tôn Đức 
Kính Trọng Bậc Bồn Sư 
Kính Trọng Giáo Thọ Sư 
Kính Trọng Thiện Trị Thức 
Đối Xử Với Huynh Đệ 
Tiếp Đãi Cư Sĩ 
CHƯƠNG VI: ĐỜI SÔNG XUẤT GIA 
Bồn Điều Kiện Nền Tảng 
Thực Hành Đúng Pháp 
CHƯƠNG VII: BỒN PHẬN XUẤT GIA 
Bốn Việc Cần Làm 
Lòng Tin Sâu Sắc 
CHƯƠNG VIII: TRÌNH TỰ TU TẬP 
Năm Bước Thực hành 
Một Hơi Thở Phá Vỡ Vô Minh 
CHƯƠNG IX: XÂY DỰNG NGƯỜI TU 
Xây Dựng Tăng Đoàn 
Yếu Tổ Xứng Đáng 
Ái Ngữ Và Lắng Nghe 
Cuộc Sống Triển Hiện Vẻ Đẹp 
CHƯƠNG X: NGƯỜI XƯA KHUYÊN NHỦ 
Tự Lượng Khí Chất Và Năng Lực 
Một Phen Sống Chết 


S0 

98 
102 
112 
119 
123 
131 


140 
149 


158 
183 


188 
219 


230 
236 
238 
248 


256 
264 


SÁCH THAM KHẢO 





Sách tham khảo 


.. Kinh Trường Bộ (Digha Nikàya). Hòa thượng Thích Minh 
Châu dịch Việt. NXB Tôn giáo - PL2535. 

. Kinh Trung Bộ (MaJjhima Nikaya). Hòa thượng Thích 
Minh Châu dịch Việt, NXB Tôn giáo - PL.2536. 

.. Kinh Tương Ưng (Samyutta Nikàya). Hòa thượng Thích 
Minh Châu dịch Việt, NXB Tôn giáo - PL.2537. 

.. Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikàya). Hòa thượng Thích 
Minh Châu dịch Việt, NXB Tôn giáo - PL2540. 

.. Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikàya). Hòa thượng Thích Minh 
Châu dịch Việt. NXB Tôn giáo - PL.2543. 

. Kinh Tạp A-Hàm. Hán dịch: Tống, Tam Tạng Cầu-Na- 
Bạt-Đà-La. Việt dịch: Thích Đức Thắng. Hiệu đính & Chú 
thích: Thích Tuệ Sỹ. 

.. Kinh Trung A-Hàm. Hán Dịch: Phật Đà Da Xá & Trúc Phật 
Niệm, Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ. 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 177 





10. 


l 
l2. 


là. 


14. 


l. 


1ó. 


l2. 


18. 


lò. 


Kinh Hoa Nghiêm. Hán Dịch: Đại-Sư Thật-Xoa- Nan-Đà - 
Việt Dịch: HT ThíchTrí Tịnh, Phật Học Viện quốc Tế Xuất 
Bản PL 2527 - 1983. 

Đại Trí Độ Luận (MahàpraJnàparamitàsatra) - Tác giả: 
Nàgàrjuna (Bồ Tát Long Thọ). Dịch Phạn ra Hán: Cưu Ma 
La Thập - Dịch Việt: Thích Thiện Siêu. Viện Nghiên Cứu 
Phật Học Việt Nam ấn hành 1997. 

Luật Căn Bản Của Người Xuất Gia (Luật Sa Di Trường 
Hàng Nghĩa). Thượng Tọa Thiện Thông - Thượng Tọa 
Đồng Bồn - Thượng Tọa Nhựt Chiếu dịch. NXB Thành 
Hội Phật Giáo TP.HCM. PL 2536-1992. 

Phật Học Đức Dục. Hòa thượng Thích Minh Thành. 

Thiền Lâm Bảo Huấn. Sa môn Tịnh Thiên đất Đông Ngô 
trùng tập. Sa môn Thích Tâm Châu, dịch và chú thích. 
Truy Môn Cảnh Huấn. Hòa thượng Thích Tâm Châu Việt 
dịch. 

Gương Sáng Người Xuất gia (Truy Môn Sùng Hạnh Lục). 
Đại Sư Liên Trì. Dịch giả Thích Tâm Anh. NXB Tổng Hợp 
TP. HCM Năm xuất bản : 2007. 

Bước Tới Thảnh Thơi. Thiền Sư Nhất Hạnh. Nhà Xuất Bản 
Tôn Giáo - 2004. 

Sống Chung An Lạc - Nghệ thuật xây dựng Tăng thân. Tác 
giả Thích Nhất Hạnh. NXB Lá Bồi. Năm xuất bản 1999. 
Nhập Bồ Tát Hạnh. Sàntideva (Tôn giả Tịch Thiên). Việt 
dịch: Nguyên Hiển - Hiệu đính: Lê Triều PhươngTUỆ 
QUANG FOUNDATION- Ấn bàn điện tử, Xuân 2009 
Chứng Đạo Ca. Thiền sư Huyền Giác. Dịch giả: Cư sĩ Trúc 
Thiên, Nhà xuất bản Lá Bối ấn hành lần thứ nhất tại Saigon 
năm 1970. 


Phật Giáo Thánh Điền. Đại Đức Thích Minh Thành dịch. 


278 


SÁCH THAM KHẢO 





DỊCH PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN 
1. Tịnh từ yếu ngữ 

2. Tịnh độ vựng ngữ 

3. Tịnh độ chỉ quyết 

4. Niệm Phật chỉ nam 

5. Khuyến tu Tịnh độ thiết yếu 
6. Niệm Phật cảnh 

7. Liên tông bảo giám 

8. Vạn thiện đồng quy 


TÁC PHẢM SẮP XUẤT BẢN 
1. Tâm sự với người xuất gia 

2. Cùng nhau nhắc nhở 

3. Phẩm chất người xuất gia 


Thuyết giảng: 
ĐĐ Thích Minh Thành 
Chuyên thành văn bản: 
Pháp Tín - Pháp Bảo - Pháp Thạnh 
Pháp Minh - Pháp Sơn - Tuệ Tịnh- Minh Hòa - Thiện Ngộ 
Sửa bản In: Minh Phú 


Facebook: facebook.com/tusachphapan 
E-mail: linhquyphapan)gmail.com 
Website: http://www.linhquyphapan.vn 
http:/www.phapan.vn 


Ban Văn Hóa Pháp Ấn 
Tháng 12 -2016 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỎNG ĐỨC 
6Š Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc65(9)gmail.com 
Điện thoại: 04.3 9260024 Fax: 04.3 9260031 


ĐẠO HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA 
ĐĐÐ Thích Minh Thành 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc Bùi Việt Bắc 
Chịu trách nhiệm nội dung: 
Tổng biên tập Lý Bá Toàn 
Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 
Sửa bản in: Minh Phú 
Bìa: Minh Phú 


In 3.000 cuốn, khổ 14,5x20,5em, tại Xí nghiệp 1n Fahasa, 774 
Trường Chinh, P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM. Số XNĐKXB: 
842-2017CXBIPH/13-12/HĐ. Số QĐXB của NXB: 421/QĐ-NXBHĐ 
ký ngày 24/03/2017. In xong và nộp lưu chiều năm: 2017. Mã số sách 
tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-955-181-9 


